
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
TRẮC NGHIỆM 

/, ' y 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 





Th.s MAI trọng ỷ 


540 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

TRẮC NGHIỆM 

VẬT LÍ 10 

THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI Tựd 


Hất đấu từ năm học 2006 - 2007 lần đầu tièn khối lớp 10 trường 
TIỈ1T áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới. Việc đòi mới 
chương trình và sách giáo khoa cũng tiến hành đồng thời với đối mới 
phương pháp học tập và giảng dạy trong đó có sự đồi mới về kiếm tra 
đánh giá từ tư luận sang trắc nghiệm khách quan. Việc thay hình 
thức kiêm tra lam cho không ít các em học sinh găp khó khăn và 
lúng tung. Vì vậy nhằm giúp đỡ cho các em rèn luyện phương pháp 
tra lời các câu hói và bài tập trắc nghiệm khách quan một cách có 
hiộu qua ở bộ môn Vật lí 10, và cùng chuẩn bị cho các em làm quen 
với phương pháp này trong các kì thi TNPT và tuyển sinh Đại học 
chúng tôi biên soạn cuốn sách "540 câu hỏi và bài tập trắc 
nghiệm Vật lí lơ' gứi đến bạn đọc. 

Biên soạn cuôn sách này chúng tôi dựa vào chương trình và sách 
giáo kaoa mới cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo sè áp dụng từ nâm học 
2006 - 2007. 

Nội dung các cảu hói và bài tập trong cuốn sách bao trùm toàn bộ 
chương trình vật lí 10 cho cà hai ban cơ bản và nâng cao, nên chắc 
chán s? giúp đờ có hiệu qua các em trong ôn tập nội dung cũng như 
rén luvện kì năng và phương pháp làm bài. Các câu hói và bài tập 
được súp xêp theo chương, trong mỗi chương lại có hai phần, phần 
dấu là dề ra. phán thư hai là đáp án và các hướng dần cần thiết. Cuối 
mỗi chiơng chúng tôi biên soạn một số đề kiếm tra đề nghị giúp các 
em thím kháo. Chúc các em ôn tập, rèn luyện tốt và thành công 
trong học tập. Ngoài ra, hy vong rằng cuốn sách củng là tài liệu tham 
khao hừu ích cho các bạn giáo viên, các bậc phụ huynh trong quá 
trình gang dạy và hướng dần các em học sinh học tập. 

Cuốc sách được xuất bản lần đầu chắc hán không tránh khỏi thiếu 
sót. Rấ: mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc đế lần 
tái ban sau được tốt hơn. Xin chân thành cám ơn. 

Tác giả 


3 



Phẩn L co! HỌC 

Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIẺM 

A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1.1. Chọn câu trả lời đúng.. 

Chuyến động cơ là: 

A. Sự thay đối khoảng cách của vật chuyến động so với vật mốc. 

B. Sự thay đổi vận tốc của vật. 

c. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc. 

D. Sự thay đôi phương chiều cúa vật. 

1.2. Chọn câu trá lời đúng.. 

Chuyên động và đứng yên có tính tương đối vì: 

A. Quãng đường vật đi được trong những khoảng thời gian khác 
nhau là khác nhau. 

lì. Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động 
so với vật khác. 

c. Vận tốc của vật so với các vật mốc khác nhau là khác nhau. 

D. Dạng quỹ đạo chuyến động của vật phụ thuộc vào vật chọn 
làm mốc. 

1.3. Chọn câu trả lời đúng. 

Động học là một phần của cơ học: 

A. Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra chuyển động của vật. 

B. Chỉ nghiên cứu sự chuyển động của các vật mà không chú ý 
đến các nguyên nhân gây ra các chuyển động này. 

c. Nghiên cứu về tính chất của chuyển động và nguyên nhân gây 
ra nó. 

D. Cả A, B, c đều sai. 

1.4. Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Hệ tọa độ là hệ trục dùng để xác định vị trí của một vật trong 
không gian. 

B. Hệ qui chiếu là một hệ tọa độ gắn với vật mốc, kèm với một 
đồng hồ và gốc thời gian. 


5 





c. Đế có hệ qui chiếu thì phải có hệ tọa độ. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

1.5. Chọn câu trả lời đúng. 

Chất điểm là những vật mà: 

A. Kích thước và hình dạng của chúng hầu như không ản.h hưởng 
tới kết quả của bài toán. 

B. Kích thước cùa nó nhỏ hcm 1 milimét. 

c. Là vật có kích thước rất nhó so với quỹ đạo chuyến động cta nó. 
D. Cả A và c đều đúng. 

1.6. Trường hợp nào sau đây không thế’ coi vật chuyên động à chất 
điếm: 

A. Ô tô chuyển động trên đường. 

B. Viên đạn bav trong khôn 0 khí. 

c. Cánh cửa chuyên động quanh bản lề. 

D. Con muỗi bay trong phòng. 

1.7. Từ thực tế, hây xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạiO chuyển 
động của vật là đường thẳng? 

A. Một hòn đá được ném theo phương ngang. 

B. Một ôtô đang chay trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội -Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

c. Một viên bi rơi từ độ cao 2m. 

D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3m. 

1 . 8 . “Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 
5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí cúa ôtô như trên 
còn thiếu yếu tố gì? 

A. Vật làm mốc. B. Mốc thời gian. 

c. Thước đo và đồng hồ. D. Chiều dương trên điưèng đi. 

1.9. Đế xác định hành trình cúa một con tàu trên biển,, người ta 
không dùng đôn thông tin nào dưới đây? 

A. Kinh độ của con tàu tại mỗi diêm. 

B. Vĩ dộ cua con tàu tại diêm đo. 
c. Ngày, giờ con tàu đến điếm đó. 

D. Độ. sâu cua biên tại vị trí con tàu đó. 


6 



1.10 Chon cáu phát biếu đung 

A. Một vật là đứng yên nêu khoang cách từ nó đến vật mốc 
luôn luôn có giá trị không đổi. 

B Một vật chuyến động thằng nếu tất ca các điểm trên vật 
vạch quĩ đạo giống hệt nhau. 

c. Mặt Trời mọc ở đằng Đông, lận ớ đằng Tây vì Trái Đất quay 
quanh trục Bác - Nam từ Đống sang Tây. 

D. Một vật chuyên động tròn nếu tất cá các điếm trên vật đều 
nèn vạch quĩ đạo tròn. 

1.11. Chọn cầu trá lời đúng. 

Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông trên các 
đoạn đường như xe máy, ôtô, xe lứa, ... người ta nói đến: 

A. Vận tốc tức thời. 

B. Vận tốc trung bình. 

c. Vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó. 

D Vận tốc nho nhất có thê đạt được cua phương tiện đó. 

1.12. Chọn câu trả lời đúng. 

Theo dương lịch, một năm được tính là thời gian chuyên động 
cua Trái Đất quay 1 vòng quanh vật làm mốc là: 

A Trục Trái Đất. B. Mật Trăng 

c. Mặt Trời. D. Cá (A), (B) và (C) đều đúng. 

1.13. Chọn câu trả lời đúng. 

Quĩ đạo chuyến động cua một vật là: 

A. Đường mà vật chuyền động vạch ra trong không gian. 

B. Dường thăng nếu vật chuyên động thẳng. 

C. Đường tròn nếu vật chuyên động tròn. 

D. Ca A, B, C đều đúng. 

1.14. Trong trường hợp nào dưới đây sò chỉ thời điếm mà ta xét trùng 
với số đo khoang thời gian trôi? 

A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. 

B. Lúc 8 giờ một xe ôtô khởi hành từ Thành phô Hồ Chí Minh, 
sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu. 

c. Một đoán tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút 
* thì đoàn tàu đen Huế. 

D. Không có trường hợp nào phù hợp với yèu cầu nêu ra. 


7 



1.15. Hãy chỉ ra câu không đúng. 

A. Quỹ đạo của chuyến động thắng đều là đường thẳng. 

B. Tốc độ trung bình cua chuyến dộng thắng đều trên mọi doạn 
đường là như nhau. 

c. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật ti 
lệ thuận với khoáng thời gian chuyến động. 

D. Chuyển động đi lại của một pit -tông trong xi lanh là chuyên 
động thẳng đều. 

1.16. Chọn câu trả lời đúng. 

Phương trình chuyên động của chuyển động thẳng đều dọc theo 
trục Ox trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm o là 

A. s = vt. 

B. X = Xo + vt. 
c. X = v 0 + vt. 

D. Một phương trình khác với phương trình A, B, c. 

1.17. Phương trình chuyên động cua một chất điểm dọc theo trục Ox 
có dạng: 

X = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). 

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nao và chuyến động với vận tốc 
bằng bao nhiêu? 

A. Từ điểm o, với vận tốc 5km/h. 

B. Từ điểm o, với vận tốc 60km/h. 

c. Từ điểm M cách o lả 5 km, với vận tốc 5km/h. 

D. Từ điểm M cáeh 0 là 5 km, với vận tốc 60km/h. 

1.18. Hình vẽ bên là đồ thị vận tốc 
theo thời gian cùa một xe máy 
chuyến động trên một đường 
thắng. Trong khoảng thời gian 
nào, xe máy chuyến động chậm 
dần đều? 

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t). 

B. Trong khoảng thời gian từ t] đến t. 2 . 
c. Trong khoảng thời gian tù t 2 đến t 3 . 

D. Các câu trả lời A, B, 0 đều sai. 



8 





1.19. Chọn cảu trá lời đúng. 

l)ộ dời cua một chất điếm được xác định bời công thức: 

A. \x = x 2 - Xj. B. Ax = x 2 + Xi- 

(’. \x = I x 2 - Xi I . D. Ax = I x 2 + Xi I . 

Trong đó: Xi, x 2 là tọa độ cua chất điểm ở các thời điểm tương ứng 
ti, t 2 . 

1.20- Chọn câu trá lời đúng. 

Chuyến động cua đầu van xe đạp so với vật mốc lả mật đường 
khi xe chuyển động thẳng trên đường là: 

A Chuyến động thăng. 

F. Chuyến động tròn, 
c. Chuyên động cong. 

p. Chuyến động phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyến động thang 
với chuyến động tròn. 

1.21. Chuyên động cua vật nào dưới đây không thế coi là chuyên động 
rơi tự do? 

A. Một viên đá nhò được thá rơi từ trên cao xuống đất. 

B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. 

c Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuông đất. 

D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ỏng thủy tinh đặt tháng 
đứng và đã được hút chân không. 

1.22. Chuyên động của vật nào dưới đây không phải, là chuyến động 
tròn đều? 

A Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt 
động ổn định. 

B Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay, 
c Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay 
thăng đều đối với người dưới đất. 

D Chuyến động cùa chiếc ống bương chứa nước trong cái lon nước. 

1.23. Các còng thức liên hệ giữa tốc độ góc 0 ) với chu kỳ T và giữa tốc 
đ( góc co với tần số f trong chuyên động tròn đều là gì? 

A (0 = ; 0 ) = 2nf. B. (0 = 2ĩtT; co = 2nf. 

T 

„ 0 m 2 K _ 2tt 271 

c co = 2 kT; (0 = — . D. (0 = ; 0) = ~ . 

í T f 


9 


1.24. Chọn câu trả lời đúng 

Hai xe khởi hầnh đồng thời tai 2 địa điếm A, B cách nhau 
quảng đường AB = s, đi ngươc chiều nhau, với vận tốc mỗi x<e là 
Vj, v 2 . Sau thời gian t, hai xo gặp nhau. Ta có: 

A. s = (Vj + v 2 ).t B. s = (V; - v 2 ).t 

c. Vjt = s + v 2 t. D. Ca A, B. c đều sai. 

1.25. Chọn cảu trả lời đúng Thê nào là một chuyên động tịnh tiếm? 

A. Là chuyên động vật luồn luôn đi trèn một đường thăng. 

B. Là chuyển động mà vật không đối hướng. 

c. Là chuyển động mà vật luôn đi song song với một vật khátc. 

Đ Là chuyển động mà một đoan thẳng nối hai điểm bất kì Itrên 
vật luôn song song VỚI chính nó. 

1.26. Chọn câu trả lời đúng. Vạn tốc tức thời là gì? 

A. Là vận tốc cùa một vật chuyên động rất nhanh. 

B. Là vận tốc cùa một vật được tính rất nhanh. 

c. Là vận tốc tại một thời điẽm trong quá trình chuyển động. 

D. Là vận tốc của vật trong một quãng đường rất ngắn. 

1.27. Chọn câu trả lời đúng. Đại lượng nào đặc trưng cho tính chất 
nhanh hay chậm cua chuyên động? 

A. Gia tốc của vật. B. Vận tốc của vật. 

c. Quãng đường đi được của vật. D. Tất cả các đại lượng trảm. 

1.28. Chọn câu trả lời đúng. Phương trình nào là phương ttrình 
chuyến động của chuyển động thảng đều? 

A. V = -. B. s = v.t 

t 


c. X = x 0 + a. — 
2 


D. X = Xo + v.t . 


1.29. Chọn câu trả lời đúng. Gia tốc đặc trưng cho tính chất ràio sau 
đây của chuyến động? 

A. Sự tăng nhanh hay chậm của chuyến động. 

B. Sự tăng nhanh hay chậm của vận tốc của chuyển động 
c. Sự nhanh hay châm của vân tốc cua chuyển động. 

D. Sự biến thièn nhanh hay chậm cua vận tôc cùa chuyến điộng. 

1.30. Chọn câu trả lời đúng. Đại lượng nào cho ta biết vận t)c biến 
đối nhanh hay chậm? 

A. Vận tốc tức thời, 
c. Vận tốc trung binh 


10 


B. Gia tốc. 

D. Quãng đường vật đi đíỢ(C. 


1.31 Chọn cáu trả lời đúng. Phương trinh nào sau đây là phương 
trình vận tốc của chuyến động thăng biến đòi đều? 

3 V — V 

A. V = - . B. V = v„ + a.t. c. X = x„ + v.t D a = ——— . 

t t 


1.32 Chọn câu trá lời đúng. Chuyên động thắng chậm dần đều là một 
chuyến động thẳng trong đó có: 

A. Gia tóc tức thời khóng đồi vả luồn luôn âm. 

B. Gia tốc tức thời không đổi và vận tốc cùng hướng gia tốc. 
c. Gia tốc tức thời không đổi và vận tốc ngược hướng gia tốc 
D. Vận tốc tức thời tăng đều và vận tốc cùng hướng gia tốc. 


1.33 Chon câu trả lời đúng. Phương trình: X = X, + v 0 t + 


Ậ at 2 để híều 
2 


diễn điều gi sau đáy? 

A. Quãng đường đi được cua chuyên động đều. 

B. Quãng đường đi được cùa chuyên động nhanh dần đều. 

C. Quãng đường đi được của chuyến động chậm dần đều. 

D. Tọa độ của một vật chuyển động biến đôi đều. 

1-34. Chọn câu trả lời đúng. Đồ thị đường đi của một chuyên động 
tháng biên đôi đều là: 

A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. 

C. Một đường hypecbol. D. Một đường parabol. 

1.35. Chọn câu tra lời đúng. Hai vật rơi trong không khí nhanh chậm 
khác nhau vì: 

A. Trọng lượng lớn bé khác nhau. 

B. Khối lượng lớn bé khác nhau. 

c Lực can của không khi khác nhau. 

D. Gia tôc rơi tự do cua hai vật khác nhau. 


1.36. Chọn câu tra lời đúng. Chuyển động cùa vật nào sau đáy có thê 
COI là rơi tự do khi bị thả? 

A. Một chiếc lá cây. B. Một tờ giấy, 

c. Một mấu phấn. D. Một sợi dây cao su. 

1.37. Chon câu trả lời đúng. Ném một viên đá nho từ dưới đất lên cao 
tháng đứng, khi náo có thế COI vật chuyên động thảng nhanh 


dần đều? 

A Lúc bắt đầu ném. 


c. Khi vật ớ điểm cao nhất. 


B. Khi vật đang đi lên cao. 
D. Lúc vật rơi gần đến đất. 


11 



1.38. Trong chuyển động tròn đều, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chuyên động tròn đều có quỹ đạo là một đường tròn. 

B. Trong chuyến động tròn đều vận tốc dài có độ lớn không đôi. 
c. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài không đổi. 

D. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài luôn tiếp 
tuyến với đường tròn. 

1.39. Chọn câu trả lời đúng. Gia tốc hướng tâm trong một chuyển động 
tròn đều có đặc điểm gì? 

A. Có độ lớn không đổi. 

B. Có hướng hướng vào tâm. 

c. Có độ lớn tý lệ với V 2 , tý lệ nghịch với bán kinh R. 

D. Cả ba đặc diêm trên. 

1.40. Chọn câu trả lời đúng. Các cóng thức sau đây công thức nào 
không biểu diền tóc độ góc? 

A. (0 = cp/t. B. co = v/R. c. (0 = 2ĩin. D. (0 = 2tcT. 

1.41. Chọn câu trả lời đúng. Các cỏng thức sau đây công thức nào 
không biếu diễn gia tốc hướng tâm? 

A. a = CÚ 2 .R B. a = v 2 /R. C. a. = coR D. a = 4.rt 2 n 2 R. 

1.42. Chọn câu trả lời dũng. Các công thức sau đây công thức Iiào 
không biếu diễn tốc độ dài cùa chuyển động tròn đều? 

A. V = s/t. B. V = (úR. C. V = 2itn. D. V = 2nR/T. 

1.43. Chọn câu trả lời đúng. Đơn vị đo rađian trên giây (rad/s) là đơn vị 
đo của đại lượng nào? 

A. Tốc độ dài. B. Gia tốc hướng tâm. 

c. Tốc độ góc. D. Chu kỳ quay. 

1.44. Trong chuyến động tròn đều, đại lượng biểu thị bằng sô vòng 
mà vật đi được trorig một giây là gì? 

A. Chu kỳ quay. B. Tốc độ góc. 

c. Tần số quay. D. Gia tốc hướng tâm. 

1.45. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Chuyển động tròn dều có gia tốc bằng không vì có vận tốc là 
không đổi. 

B. Chuyến động tròn đều có gia tốc luôn hướng về tâm. 
c. Chuyển động tròn đều có độ lớn vận tốc là không đổi. 

D. Chuyến động tròn đều có chu kĩ không đồi. 

1.46. Phát biếu sau đây dùng để chi đại lượng nào: “Là đại lượng đo 
bằng thương sô giữa đoạn đường rất nhỏ \S và khoảng thời gian 
rất nhó At đế vật đi hốt quàng đường đó.” 


12 



A. Vận tốc trung binh B. Gia tốc trung bình, 

c Vận tốc tức thời. D Gia tốc tức thời. 

1.47. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về chuyên động nhanh 
dần đều? 

A. Trong chuyên dộng nhanh dần đều gia tốc luôn luôn dương. 

B. Trong chuyến động nhanh dán đồu gia tốc luôn luôn âm. 

c. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn cùng 
hướng với vận tốc. 

D. Trong chuyên động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn ngược 
hướng với vận tốc. 

1.48. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói vé chuyển động chậm 
dần đều? 

A. Trong chuyên động chậm dấn đếu gia tốc luôn luôn dương. 

B. Trong chuyên động chậm dần đều gia tốc luôn luôn âm. 

c. Trong chuyến động chậm dần đều gia tốc luôn luôn cung 
hướng với vận tóc. 

D. Trong chuyến động chậm dần đều gia tốc luôn luôn ngược 
hướng với vận tốc. 

1.49. Phát biểu nào sau đáy là sai khi nói về chuyên động thảng biến 
đối đều? 

A Trong chuyển động thắng biên đối đều vận tốc luôn biên đôi. 
13. Trong chuyên động thắng biến đối đều gia tốc luôn biên đổi. 
c. Trong chuyồn dộng thắng biến dối đều vận tốc luôn tý lệ bậc 
nhát với thời gian. 

ĩ). Trong chuyến động thẳng biên đổi đều gia tốc không đổi. 

150. Rồ thi đường đi phu thuộc thời gian cua một chuyên động thẳng 
là một đường thăng, khàng đinh nào sau đây là đúng? 

A. Đảy là đồ thi đường đi cua một chuyến động thắng đều. 

13. Đây là đồ thị đường đi của một chuyên động thắng biến đổi 
đều. 

c. Đây là đồ thị đường đi của một chuyên động thẳng nhanh 
dần đều. 

D. Đây là đồ thị đường đi của một chuyển động thẳng không 
đều. 


13 



1.51. Đồ thị đường đi phụ thuộc thời gian cua một chuyến động thẳng 
là một đường parabol, khăng định nào sau đây là đúng? 

A. Đây là đồ thị đường đi cùa một chuyên động thắng đều. 

B. Đây là đồ thị đường đi cua một chuyến động tháng biến (lối 
đều. 

c. Đây là đồ thị đường đi của một chuyến động thẳng manh 
dần đều. 

D. Đây là đồ thị đường đi của một chuyển đông thẳng chậnr dần 
đều. 

1.52. Gia tốc rơi tự do của một vật có đặc điếm gi sau đây là đúnf? 

A. Có cùng một giá trị là 9,8m/s‘. 

B. Ớ cùng một vĩ độ địa lí trên mật đất có cùng giá trị. 
c. Phụ thuộc và sự nặng nhọ khác nhau của các vật. 

D. Có phương thẳng đứng, hướng lén. 

1.53. Chọn câu tra lời đúng. Vì sao nói vận tốc cùa một vật có tính 
tương đối? 

A. Vận tốc cùa một vật có tính tương đối vì vật có vận tốc biếc đổi. 

B. Vận tốc của một vật có tính tương đối vì các vật khác nhau 
chuyên động có vận tốc khác nhau. 

c. Vận tốc cúa một vật có tính tương đôi vì vận tốc vật phụ 
thuộc cách chọn hệ tọa độ. 

D. Vận tốc cua một vật có tính tương đối vi ta có thể đôi cơn vị 
đo của nó. 

1.54. Công thức nào sau đây biêu diễn đúng công thức tổng họp hai 
vận tốc bất kỳ? 

A. Vj 3 = Vj 2 + v 2 3 . B. V ]3 = V 12 — V 23 . 

c. v ,3 = v„ + V, :1 . D. vị, = V-', 4 V-;, . 

1.55. Chọn câu tra lời đúng. Một vật đồng thời tham gia hai ckuyến 
động cùng phương cùng chiều vận tồc tống hợp của nó là: 

A. v l3 = V 12 + V 23 . B. v ,3 = V 12 — v 2 3 - 

c v , 8 = v„ - v. £t . D v‘, = vị, 4 Vị, . 

1.56. Chọn câu trả lời đúng. Một vật đồng thời tham gia hai ciuyển 
động cùng phương ngược chiều vận tốc tông hợp của nó là: 

A. Vj 3 = V 12 + V 23 . B. VJ 3 = ị Vj 2 — V-23 I . 

C. v ,3 = v l2 -v 2;( . D. vị = vị, 4 vị. 


14 



1.57. Chon cáu trá lời đúng. Một vật đồng thời tham gia hai chuyến 
động có phương vuông góc vận tốc tổng hợp cùa nó là: 

A v i; , = V 12 + v 23 . B. v ,3 = V) 2 — v 23 . 

c. V,, = V,, - ỹ 2 , . D. vị, = v'í, 4- vị, 

1.58 Chọn câu trả lời đúng. Khi phóng con tàu vù trụ người ta thường 
phóng theo hướng nào? 

A. Đông sang Tây. B. Tây sang Đông, 

c. Nam sang Bắc. D. Bắc sang Nam. 

1.59. Chọn câu tra lời đúng. Khi lựa chon địa điếm phóng con tàu vù 
trụ người ta nên chọn ớ đâu đế thuận lợi nhât? 

A. Ớ gần cực Bắc Trái Đất. B. Ớ gần cực Nam Trái Đất. 

c. Ớ gần chí tuyến Trái Đất. D. ơ gần xích đạo cua Trái Đất. 

l.<0. Trong chuyến động tháng đều khang định nào là đúng? 

A. Đường đi s ti lộ thuận với vận tốc V. 

B. Tọa độ X ti lệ thuận với vận tồc V. 

c. Tọa độ X ti lệ thuận với thời gian chuyên động t 
1). Đường đi s tỉ lộ thuận VỚI thời gian chuyến động t. 
l.fl. Chì ra câu sai: 

Chuyên động thăng đổu có những đặc điém sau: 

A. Quỹ đạo là một đường tháng. 

B. Vật di được nhừng quàng đường bằng nhau trong những 
khoang thời gian bằng nhau bất kỳ. 

c. Vận tốc trung bình trên mọi quãng dường lả như nhau. 

D Vận tốc không đôi từ lúc xuất phát đốn lúc dừng lại. 

1.Í2. ỉ)ố thị tọa độ - thời gian trong 
chuyên động thàng cua một chiếc 
xe có dạng như ớ hình bên. Trong 
những khoáng thời gian nào xe 
chuyến dộng thảng đều? 

A. Chi trong khoảng thời gian từ 0 đến ti. w l| ^ 

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ ti đến t 2 . 

c. Chi trong khoáng thời gian từ t, đốn t 2 . 

L). Khóng có lúc nào xe chuyến động thắng đều. 

1.63. Chọn càu trả lời đúng. 

A. Gia Lốc của chuyển động thắng nhanh dần đều bao giờ cũng 
lởn hơn gia tôc cua chuyên động thẳng chậm dần đều. 



15 





13. Chuyến động thăng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc 
lớn. 

c. Chuyến động thăng biến đối đều có gia tốc tăng, giảm đều 
theo thời gian. 

D Gia tốc trong chuyên động thẳng nhanh dần đều có phương, 
chiều và độ lớn không đổi. 

1.64. Chọn câu trả lời đúng Trong công thức tính vận tốc của chưyến 
động thẳng nhanh dần đều v = v p + at thì: 

A. V luôn luôn dương. B. a luôn luôn dương. 

C. a luôn luôn cùng dâu với V. D. a luôn luốn ngược dấu với V. 

1.65. Chọn câu tra lời đúng. Công thức nào dưới đáy là công thức liên 
hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi cúa chuyến động thắng 
nhanh dần đều? 

A. V + v 0 = \Í2a~s . B. V 2 + v 2 = 2as. 

c. V - v 0 = v2as . D. V 2 - vị = 2as. 

1.66. Chọn câu trả lời đúng. Ch 'yên động cua vật nào dưới đây sẽ 
được coi là rơi tự do nếu được thả rơi? 

A. Một cái lá cây rụng. B. Một sợi chỉ. 

c. Một chiếc khăn tay. D. Một viên bi. 

1.67. Chỉ ra câu sai: s 

Chuyến động tròn đều có các đặc điếm sau: 

A. Quỹ đạo là dường tròn. 

B. Vectơ vận tốc dài không đối. 
c. Tốc độ góc không đổi. 

D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm. 

1.68. Chọn câu trả lời đúng: 

Đứng ớ Trái Đất, ta sè thấy: 

A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt 
Trăng quay quanh Trái Đất. 

B. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái 
Đất. 

c. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt 
Trời. 

D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái 
Đất 


16 



1.69. Chon câu trả lời đúng Một hành khách ngồi trong toa tàu H, 
nhìn qua cứa số thây toa tàu N bôn canh và gạch lát sàn ga đều 
chuyến động như nhau. Hổi toa tàu nào chạy? 

A. Tàu 11 đứng yên. tàu N chạy. 

B Tàu II chạy, tàu N đứng yèn. 
c Ca hai tàu đốu chạy 
D Các kốt luận trên đổu không đúng. 

1.70. Chon cáu trá lời đúng. Hòa nói với Binh: “Minh đi mà hóa ra 
đưng; cậu đứng mà hóa ra đi!". Trong câu nói nảy thì vật làm 
mốc lá ai? 

A. Hòa 


B Binh. 


c Ca Hòa và Bình 

n Không phai Hòa cũng khống phai Binh. 


1.71. Chon câu tra lời đúng. Một chiếc xo đạp đang chạy đốu tròn 
một đoạn đường thăng nằm ngang. Điêm nào dưới đây cua banh 
xo sò chuyên động thăng đốu? 

A Một điôm tròn vành bánh xo. 


B. Một điếm trôn nan hoa. 


c Một điếm ứ moay - ơ (ở trục). 

D. Mót điốm trôn trục banh xo. 

i 

1.72. chọn càu tra lời đúng. Trong đố 
thi vận tốc cua một chuyòn động 
thăng ơ hình bén. đoạn nao ứng 
với ehuyòn động thAng đéu? 

A Đoạn AB. B. Đoạn BC. c. 



Đoạn CD. D. Đoạn DE]. 


1.73. Chọn câu trá lời dung. Chuyên động cua vật nảo dưới đây có thê 
là chuyốn dộng tháng đều? 

A. Một hòn bi lãn trôn một máng nghiêng. 

B Một hon đá dược nòm thăng đứng lên cao. 
c Một xo đạp đang di trôn một đoạn đường thầng nằm ngang. 

1) Một cái pit-tòng chạy đi, chạy lại trong một xilanh. 


1.74. Cáu nào sau đây là dung 0 

A. I)ộ lớn cua vận tốc trung bình bàng tốc độ trung bình. 

B Độ lớn cua vận tịốc tữc thời bang tỡC“đừ~tức"tErò|i. 

ƠẠmỌỊC Qtroc GÌẢHA NỘI 

I trưng Tám thòng tin thư VỈPn 


17 




c. Khi chât diêm chuyên động thăng chi th ('0 một chiều thì bao 
giờ vận tốc trung bình cũng bàng tóc độ trung binh. 

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiếu chuyến động, do đóbíao giờ 
cũng có giá tri dương. 

1.75. Chọn câu sai: 

A. Đồ thị vận tốc theo thời gian cua chuyến động thắnị điều là 
một đường song song vơi trục hoành Ot. 

B. Trong chuyên dộng thăng đều, dồ thị theo thời gian cửa tọa 
độ và cua vận tốc dôu lã nhừng đường thăng. 

c. Đồ thị tọa độ theo thời gian cua chuyên động thắng baiO giờ 
cũng là một dường thăng. 

D Đồ thị tọa độ theo thời gian cua chuyên động thắng điều là 
một đường thăng xiên góc 

1.76. Chọn câu sai: 

Chất đièm chuyên động tháng theo một chiều với gia tốc a= 4m/s 2 
có nghĩa là: 

A. Lúc đầu vặn tôc bàng 0 thì ls sau vận tốc cua nó bằng4:m/s. 

B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì ls sau vận tôc cua nó bằng 5nti/s. 

c. Lúc vận tốc hằng 2m/s thi 2s sau vận tốc cua nó bàng Bnn/s. 

D. Lúc vận tốc bang 4m/s thi 2s sau vận tốc cua nó bằngl2ỉm/s. 

1.77. Chọn cãu sai: 

Khi một chất diêm chuyên dộng thăng biến dối đều thi n> 

Ai có gia tỏc không đòi. 

II. có vận tốc 'trung binh không dối. 

c. có thô chuyến dộng nhanh dán hoãc chặm dán. 

D. có thê lúc đáu chuyên dộng chậm dán, sau đo ch uy <11 động 
nhanh dần. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1.78. Chọn câu tra lời đúng. Một giọt nước rơi tư do tư độ cao 45 n xaiòng. 
Cho g = 10m/s 2 . Thời gian vật rơi tới mặt đất bàng bao nhiêu’ 

A. 2,1 s. 13. :3s C. 4,5s. D. 9s. 

1.79. Chọn câu trả lới dùng. Một chiếc xe đạp đang chuyến đinig với 

vận tốc 12km/h Bỗng hàm phanh và chuyên động thànr cchậm 
dần đều. sau 1 phút thì dừng lại. Gia tốc cua xe bằng bao ìhúêu? 
A. 200m/s 2 . B. 2m/s 2 . c. 0,5m/s 2 . D 0,055n/íS 2 . 


18 



1.80. Chọn cáu ira lời đúng. Hai ó tò xuất phát cùng một lúc từ hai 
đia diêm A và R cách nhau 10 km trên một đường thăng qua A 
và B, chuyên flông cùng chiều từ A đốn B. Vận tóc cua ó tô xuất 
phát từ A là 60km/h, cua ô tò xuât phát từ B là lOkm/h. 

1 ấy gốc tọa độ ơ A, gốc thời gian là lúc xuất phát, phương trinh 
chuyên động cua hai xe là: 

A Xa = 60t; Xfc = 40t. B X A = 60t; Xb = 10 + 40t. 

c X A = 10 + 60t; Xb = 40t. D. Xa = 60t; X B = 10 - 40t. 

1.81. Chọn câu tra lời đúng. Cùng một lúc tại 2 điểm A, B cách nhau 
lSOkm, có 2 xe ôtô xuất phát. Xe từ A chạy về B VỚI vận tôc 
ookm/h. Xe từ B chạy về A VỚI vận tốc 40km/h. Chuyến đông 
cia các xe coi là thẳng đều. 

Tìm thời diêm và vị trí 2 xe gặp nhau cách A hao nhiêu?. 

A. t = l,8h; X = 100 (km) B. t = l,6h; x = 108 (km) 

c. t. = 2.8h; X = 128 (km) D. t = l,8h; X = 108 (km) 

1.82. Chọn câu tra lời đúng. Một đoàn tàu rời ga chuyên động tháng 
nhanh dần đêu. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40km/h. 

a» Tính quảng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó. 
bi Nêu tiêp tục tàng tốc như vậy thì sau bao láu nừa tàu sẽ đạt 
tốc độ 60km/h. 

,A. s = 500 (m); t = 2 phút. B. s = 333,3 (m); t = 30s. 

c. s = 1200 (mì; t = 1 phút. D. s = 666,6 (m); t = 1,5 phút. 

1.83. Chọn câu tra lời đúng. Một ỏ tô đang chạy thắng đều với tõc độ 
40km/h bồng tầng ga chuyến động nhanh dần đều. Tính gia tóc 
c.ia xo, biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1 km thì ò tô 
đạt tốc đó 60km/h. 

A. a = 0,050m/s 2 . B. a = l,00m/s 2 . 

c. a = 0,0772m/s 2 . I). a = 10m/s 2 . 

1.84. Chọn câu trả lời đúng. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 
40km/h. thì hãm phanh, chuyên động thẳng chậm dần đều đê 
vìo ga. Sau 2 phút thì tàu dừng lại ở sân ga. 

a> Tính gia tốc của đoàn tàu. 

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. 
A a = 0,050m/s 2 ; s = 333,3m. 

B. a = 0,0926m/s 2 ; s =666,3m. 
c. a = 0,0772m/s 2 , s = 1240m. 

D. a = 0,10m/s 2 ; s = 720,4m . 


19 



1.85. Chọn câu trá lời đung. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyên 
động nhanh dần đổu. sau 20s đạt đến vận tốc 36km/h. Hói sau 
bao lâu kể từ lúc rời ga tàu đạt được vận tốc 54km/h? 

A. t = 23s. B. t = 26s. c t = 30s. D. t = 34s. 

1.86. Chọn câu trá lời đúng. Một đoàn tàu đang chạy với vận tôc 

72km/h thi hãm phanh, chạy chậm dần đều sau lOs vận tốc 
giảm xuống còn 54km/h. Hoi hãm phanh trong bao lảu thi tàu 
dừng hắn? 

A. t = 30s. B. t = 40s. c. t = 50s. D. t = 60s. 

1.87. Chọn cáu trả lời đúng. Một ôtô đang đi với vận tốc 36km/h thì tàng 
tốc, chuyến động nhanh dần đều, sau 20s đạt dược vận tốc 50,4km/h. 

a) Tìm vận tốc cua xe sau 40s. 

b) Sau bao lâu xe đạt' đươc vận tốc 72km/h. 

A. V = 18m/s: t = 50s. B. V = 16m/s; t = 30s. 

c. V = 20m/s; t = 40s. D. V = 14,10m/s; t = 34s. 

1.88. Chọn câu trá lời đúng. Một chất diêm chuyên động dọc theo 
trục Ox, theo phương trình. X = 5 + 6t - 0,2t 2 , VỚI X tinh bằng 
mét. t tính bàng giây. Tìm tọa độ và vận tóc tức thời của chất 
điòm lúc t = 2s. 

A. x = 30m; V = 4,2m/s. B. X = 16,2m, V = 5,2m/s. 

c. X = 32m; v = 6,lm/s. D. X = 19m; V = 12,5m/s. 

1.89. Chon câu tra lời đúng. Một vặt nặng rơi từ độ cao 20m xuống 
đát. Tính thời gian rơi và vận tốc cua vật khi chạm đất. Lấy g = 
10m/s 2 . 

A. t = 3 s; v = 30m/s. B. t = 2 s; V = 20m/s. 

c. t = 5 s; V = 25m/s. I). t = 4 s; V = 40m/s. 

1.90. Chọn câu trá lời dung. Tha một hòn đá rơi từ miệng một cái 
hang sâu xuống đốn đáy. Sau 4s kè từ lúc bất đầu tha thi nghe 
tiếng hòn đá chạm vào (láy. Tính chiếu sâu cùa hang. Biết vận 
tốc truyền âm trong không khi là 330m/s. Lấy g = 9,8m/s 2 

A. h = 60m. B. h = 90m. C. h = 71,6m. D. h = 54m. 

1.91. Chọn câu trả lời đúng. Một vật rơi tự do từ độ cao 125 m; Cho 
g= 10m/s 2 . Tìm quàng dường vật rơi được trong giây cuối cùng 
trước khi chạm đất. 

A. Ah = 30m. B \h = 35m. c. \h = 40m. D. Ah = 45m. 


20 



1.92. ("hon cáu tra lời đũng. Tha hai viên bi rơi tự do từ cùng một độ 
cao. bi B tha sau bi A môt thời gian \t. Khi bi A rơi được 4 s thì 
nó thấp hơn bi B là 35 m. Cho g = lơm/s 2 . Hãy tính At. 

A \t = 0,50s. B. At = l.Os. c. \t = l,2s. D. At = 2,0s. 

1.93. Chọn cáu trả lời đúng. Một vật rơi tự do từ độ cao nào đó, khi 
chạm đất có vận tốc V = 30m/s; Cho g = 10m/s 2 . Tính thời gian vật 
rơi và độ cao đà thả vật 

A t = 2s; h = 20m. B. t = 3s; h = 45m. 

c. t = 3.5s; h = 52m. D t = 4s; h = 80m. 

1.94. Chọn càu tra lời đúng. Một vật rơi tự do từ độ cao nào đó, khi 
chạm đất có vận tôc V = 30m/s; Cho g = 10m/s 2 . Tìm quàng 
đường vệt rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. 

A \h = 15m. B. Ah = 25m. c. Ah = 4Om. D. Ah = 35m. 

1.95. Chọn câu trả lời đúng. Bánh xe đạp có đường kính 0,66m. Xe 
đạp chuyến động thắng đều với vận tốc 12km/h. Tính tốc độ dài 
và tốc độ góc của một điếm trên vành bánh đối với người ngồi 
trên xe. 

A. v = 3,33m/s; (0 = 5 rad/s. B. V = 4,lm/s; (0=4 rad/s. 

c. V = 8m/s; (0 = 25,4 rad/s. D. V = 6,5m/s; (0 = 4,3 rađ/s. 

1.96. Chọn câu trả lời đúng. Một đồng hồ treo tường có kim phút đài 
lOcm. Cho rằng kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của 
điem đầu kim phút. 

A. V = 17,4.10 3 cm/s; (0 = 1,74.10 -3 rad/s. 

13. V = 2,17.10 3 cm/s; (0 =2,17.10' 3 rad/s. 
c. V = 3, 8.10~ 3 cm/s; (0 = 3,8.10~ 3 rad/s. 

D. V = 6.5.10' 3 cm/'s; (0 = 4,3.10~ 3 rad/s. 

1.97. Chon câu trả lời đúng. Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 
8cm. Cho rằng kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của 
điếm đầu kim. 

A. V = 2,1.10~ 3 cm/s; (0 = 0,174.10 3 rad/s. 

B. V = l,17.10~ 3 cm/s; co =0,17.10~ 3 rad/s. 

C. V = 2,8.10~ 3 cm/s; (0 = 0,38.10“ 3 rad/s. 

D- V = l,16.10 _3 cm/s; 0 ) = 0,145.10~ 3 radys: 

1.98. Chon câu trả lời đúng. Một điểm nằm trên vành ngoài của một 
lốp xe máy cách trục bánh xe 30cm. Xe chuyền động thằng đều. 


21 



Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng thì số chi trên đồng hồ tốc cỉộ 
của xe sẽ nhay một sô ứng VƠI 1 km. 

A. n = 460 vòng. B n = 320 vòng, 

c. n = 616 vòng. D. n = 530 vòng. 

1.99. Chọn càu tra lời đúng. Một đồng hồ có kim phút và kim giờ 
Hai kim đang trùng nhau tai điêm Oh. Sau bao lâu nừa hai kim 
tròn lại trùng nhau 

A. At = 1 h 5 phút 27 giây. B. At = 63 phút 13 giây, 

c. At = 1 h 25 phút 8 giây. D. At = lh 18 phút 32 giây. 

1.100. Chọn câu trá lời đúng. Một chiếc xe đạp chạy VỚI vận tốc 
40km/h trên một vòng đua có bán kính lOOm. Độ lớn gia tốc 
hướng tâm của xe bàng bao nhiêu? 

A. 0,llm/s 2 . B. 0,4m/s 2 . c. l,23m/s 2 . D. I6m/s 2 . 

1.101. Chọn câu tra lời đúng. Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông 
từ A đến B mất 3 giờ. A, B cách nhau 36km. Nước chay với 
vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước là 
bằng bao nhiêu? 

A. 32km/h B. 16km/h c. 12km/h D. 8km/h 

1.102. Chọn câu trả lời đúng. Một con thuyền đi dọc con sông từ bẽn A 
đẽn bến B rồi quay lại ngay bến A mất thời gian Igiở, AB = 
4km, vận tốc nước chay không đổi bằng 3km/h. Tính vận tốc 
của thuyền so với nước. 

A. V = 6km/s. B. V = 7km/s. c. V = 8m/s. D. V = 9km/s. 

1.103. Chọn câu trá lời đúng. Khi ô tô đang chạy với vận tốc lOm/s 

trên đoạn đường thắng thì người lái xe tảng ga và ô tô chuyển 

động nhanh dẩn đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s. Gia tốc 
a và vận tốc V của ô tô sau 40s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là bao 
nhiêu? 

A. a = 0,7m/s'; V = 38m/s. B. a = 0,2m/s 2 ; V = 18m/s. 

c. a = 0,2m/s~; V = 8m/s. D. a = l,4m/s 2 ; V = 66m/s. 

1.104. Chọn câu tra lời đung. Khi ô tô đang chạy với vận tốc lOm/s 

trên đoạn dường (thăng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển 

động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s. Hỏi 
quãng đường s mà ó tô đã đi được sau 40s kể từ lúc bắt đầu 
tăng ga và tốc độ trung bình v tb trên quãng đường đó là bao 
nhiêu? 


22 



A. s - 480m: v tb = 12m/s. B s = 360m; v, b = 9m/s. 

(• s - - 160m; v u , = 4m/s. D. s = 560m; V,|, = 14m/s. 

1.105. (’họn cáu trả lời đúng. Một hòn SÓI nhó dược ném thàng đứng 
xuống dưới với vận tốc đáu bàng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy 
£ = 9,8m/s 2 . Bó qua lực can cua không khí- Hỏi sau bao láu hòn 
.'■oi rơi tới đất? 

A- t = ls. B. t = 2s. c. t = 3s. D. t = 4s 

1.106.. Chon câu tra lời đúng. Một hòn SỎI nhỏ đươc ném thắng đứng 
xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy g 
= 9,8m/s 2 . Bó qua lực can cua không khí. Hỏi vận tốc của vật 
khi chạm đất là bao nhiêu? 

A. V = 9.8m/s. B. V = 19,6m/s. 

c. V = 29,4m/s. D. V = 38,2m/s. 

1.107. Chon câu tra lời đúng. Tốc độ góc (0 của một điểm trên Trái 
Bất đối với truc Trái Đất là bao nhiêu? 

A. (0 =s 7,27.10 4 rad/s. B. co =s 7,27.10“ 5 rad/s. 

0. (I) * 6.20.10~ 6 rad/s. D. Cú * 5,42.10' 5 rad/s. 

1.108.. Chọn câu tra lời đúng. Một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều 
cuanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2s. Hỏi tốc độ 
cài V cua một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu? 

A. V = 62,8m/s. B. V = 3,14m/s. 

c. V = 628m/s. D. V = 6,28m/s. 

1.109». Chọn câu tra lời đúng. Hai bến sông A và B cùng nằm trên 
một bò sông, cách nhau I8km. Cho biết vận tốc của ca nô đối 
với nước là 16,2km/h và vận tốc cùa nước đối với bờ sông là 
Mkm/h. Hỏi khoảng thời gian t đê một ca nô chạy xuôi dòng 
từ A đẽn B rồi lại chạy ngược dòng trớ vế A bàng bao nhiêu? 

A. t = 1 giờ 40 phút. B. t * 1 giờ 20 phút, 

c. t = 2 giờ 30 phút. D. t = 2 giờ 10 phút. 

1.110). Chọn câu trả lời đúng. 

Một canô đi xuôi dòng nước từ địa điểm A đến B hết 30 phút. 
Nếu canô đi ngược dòng nước từ B về A hết 45 phút. Nếu canô 
lắt máy trôi theo dòng nước thì thời gian đi từ A đến B là: 

A. 1,5 h. B. 2h. c. 2,5 h. D. 3 h. 


2^ 


B/ HƯỚNG DẨN TRẢ LỜI 

I. TRÀ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1.1. Chuyển động cơ học là: Sư thay đổi vị trí của vật so với vật mốc. 
Chọn C. 

1.2. Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so 
với vật khác. 

Chọn B. 

1.3. Chỉ nghiên cứu sự chuyến động của các vật mà không chú ý đến 
các nguyên nhân gây ra các chuyển động này. 

Chọn B. 

1.4. Cả A, B, c đều đúng. 

Chọn D. 

1.5. Là vật có kích thước rất nhỏ so với quỹ đạo chuyển động của nó. 
Chọn c. 

1.6. Cánh cửa chuyển động quanh bản lề. 

Chọn c. 

1.7. Một viên bi rơi từ độ cao 2m. 

Chọn c. 

Ỉ.8. Chiều dương trẽn đường đi. 

Chọn D. 

1.9. Độ sâu của biển tại vị trí con tàu đó 
Chọn D. 

1 . 10 . Một vật chuyển động tròn nếu tất eả các điểm trên vật đều nên 
vạch quĩ đạo tròn. 

Chọn D. 

1.11. Khi nói đến vận tốc cua các phương tiện giao thông như xe máy, 
ôtô, xe lửa... người ta nói đến vận tốc trung bình. 

Chọn B. 

1.12. Theo dương lịch, một năm được tính là thời gian chuyển động 
cúa Trái Đất quay một vòng quanh vật lám mốc là: Mặt Trời. 
Chọn c. 

1.13. Cả A, B, c đều đúng. 

Chon D. 



1.14. Chon c 1.15. Chọn D 1.16. Chon B 1.17. Chọn D. 

1.18. ('hon c. 

1.19. \x = I x s - X, I 
Chọn c. 

1.20. Chuyên đông cúa đầu van xo đap so vỡi vật mốc là một. đường 
khi xo chuyên động thảng trên đường là chuyên động phức tạp, 
đó là sự kết hợp giữa chuyên động thảng với chuyến động tròn. 

Chọn D. 

1.21. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trôn cây xuông đất. 

Chọn c. 

1.22. Chọn c. 

1.23. Chọn A 

1.24. Quàng đường AB được tinh bởi cóng thức: s = (V; + v 2 ).t 
Chọn A. 

1.25. Chuyển động tịnh tiến là chuyên động má một đoạn thăng nối 
hai điểm bất kì trên vật luôn song song với chính nó. 

Chọn D 

1.26. Vận tốc tức thời cua một vật là vận tóc tại một thời điếm trong 
quá trình chuyến động 

Chọn c 

1.27. Vận tốc của một vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh 
chậm của một chuyến động 

Chọn B 

1.28. Phương trinh chuyến động của chuyển động thẳng đều là: 

X = x 0 + V-t 

Chọn D. 

1.29. Gia tốc đặc trưng cho tính chất sự biến thiên nhanh hay chậm 
của vận tốc cua chuyển động. 

Chon D. 

1.30. Đại lượng cho ta biết vận tốc biên đổi nhanh hay chậm đó là 
gia tốc. 

Chọn B. 


25 



1.-31. Phương trình V = V,, +. a.t là phương trình vận tốc cua chuyên 
động thăng hiến đối đều. 

Chọn B 

1.32. Chuyến đông thăng chậm dần đều là một chuyến động thíằng 
trong đó có: 

Chuyển động thăng chậm dần đều là một chuyến động tháng 
trong đó có gia tốc tức thời không đổi và vận tốc ngược hưứng 
gia tốc. 

Chọn c. 

1.33. Phương trình X = Xo + v, t + —aCđế biểu dièn tọa độ của mót vật 

chuyên động biến đôi đều. 

Chọn D. 

1.34. Phương trình đường đi cua một chuyến động thắng biến đói (đếu 
là phương trinh bậc hai nên đồ thị đường đi của một chuyến 
dộng thẳng biến đổi đếu là một đường parabol. 

Chọn D. 

1.35. Các vật rơi trong khòng khí nhanh chậm khác nhau vì lực ccản 
cua không khí khác nhau. 

Chọn q. 

1.36. Một màu phấn khi tha thì chuyên động cũa nó có thê coi .à rơi 
tự do. 

Chọn c. 

1.37. Ném một viên đá nho từ dưới đất lên cao, khi vật rơi gần đến 
đất. thì vật chuyến động thắng nhanh dần đều. 

Chọn D. 

1.38. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài có độ lớn khổng 
đối nhưng hướng luôn thay đồi, phát biểu c sai. 

Chọn c. 

1.39. Gia tốc hướng tâm trong một chuyền động tròn đều có cả bi dặc 
điếm: 

+ Có đậ lớn không đổi. 

+ Có hướng hướng vào tâm. 

+ Có độ lớn tỷ lệ với V 2 , tỷ lệ nghịch với bán kính R. 

Chọn D. 


26 



1.40. Cóng thức không biếu điền đúng vận tốc góc (0 = 2nT 
Chon 1). 

1.41. Các công thức A. B D biồu diễn độ lởn gia tốc hương tâm, chi 
cơ cồng thức a = Ơ)R không biêu diễn. 

Chon c. 

1.42. Công thức V = 2nn không biều diễn tốc độ dài cua một chuyên 
động tròn đều. 

Chọn c. 

1.48. Đơn vị đo rađian trên giây (rađ/s) là đơn VỊ đo cua đại lượng tóc 
độ góc. 

Chọn c. 

1.44. Trong chuyến động tròn đều, đại lượng biếu thi bàng sô vòng 
mà vật đi được trong một giây là tần sô quay. 

Chọn c. 

1.45. chuyốn động tròn đều có gia tốc bàng không vì có vận tốc là 
không đối là phát biếu sai. 

Chon A. 

1.46. Là đai lượng đo bằng thương số giữa đoạn đường rất nhó AS và 
khoáng thòi gian rất nho \t đê vật đi hết quãng đường đó. Đó là 
định nghĩa cua vận tốc tức thời. 

Chọn c. 

1.47. phat biểu: Trong chuyến động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn 
cùng hướng với vân tốc. là dũng 

Chọn c 

1.48. Phát biêu sau đây là đúng khi nói vế chuyến động chậm dần 
đều: Trong chuyên 'lộng chậm dán đều gia tôc luôn luôn ngược 
hướng với vận tốc. 

Chọn D. 

1.49. Trong chuyên động thắng biến đối đôu gia tốc luôn biến đồi. 
Chọn B. 

1.50. Đâv là đồ thị đường đi cùa một chuyến động thẳng đều. 

Chọn A. 

1.51. Đây là đồ thị đường đi của một chuyên động thẳng biến đôi đều. 
Chon B. 


27 



1.52. ơ cùng một vĩ đô địa li tròn màt đất có cung giá trị. 

Chọn B. 

1.53. Vận tốc của một vật có tinh tương đổi vì vận tốc vật phụ thuộc 
cách chọn hệ tọa độ. 

Chọn c. 

1.54. Công thức: V M = v u * v, :< bióu diễn công thức tổng hợp hai vận 
tốc bất kì. 

Chọn c. 

1.55. Một vật đồng thời tham gia hai chuyến động cùng phương, cìng 
chiều vận tốc tống hợp cua no là: 

Viã = v ĩ2 + v-23. 

Chọn A. 

1.56. Một vật đồng thòi tham gia hai chuyên động cùng phương ngtrợc 
chiều vận tốc tống hợp của nó là: 

Via = Ịv ,2 - v j:i ị. 

Chọn B. 

1.57. Một vật đổng thời tham gia hai chuyến động có phương vucng 
góc vận tốc tông hợp cua nó là: 

K -- K + K ■ 

Chọn D 

1.58. Khi phóng con tàu vũ trụ người ta thường phóng theo hướng lây 
sang Đóng để lợi đụng vận tốc dài do sự quay của Trái Đát. 

Chon B. 

1.59. Khi lựa chọn địa điểm phóng con tàu vũ trụ người ta nên chọa ở 
gần xích đạo cùa Trái Đất. Vì ó đáy vận tốc dài do sự quay QÚa 
Trái Đất là lớn nhất. Vận tốc con tàu báng vận tốc của tàu so 
với Trái Đất cộng với vận tốc này. 

Chon D. 

1.60., Trong các câu A, 13, c, D trên chi có câu D: đường đi s tỷ lệ 
thuận với thời gian chuyên động t là dùng với chuyến động 
thăng đều. 

Chọn D. 

1.61. Trong các câu A, B, c, D câu sai là: 

Vận tốc không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại. 


28 



Càu này sai vi lúc xuất phát và lúc dừng vận tòc bao giờ cũng 
bang không. 

Chọn D. 

1.62. Trong đố thị trên cỏ một khoang thời gian ỏ tô chuyên đông 
tháng đều đó la từ 0 đên ti. 

Chọn A. 

1.63. Các khăng định A. B, c đầu sai chi có kháng định I) tà đúng: 
Gia tốc trong chuyên động thảng nhanh dần đều có phương, 
chiêu va độ lớn khong đối. 

Chon D. 

1.64. Trong còng thức tính ván tổc cua chuyên đông thăng nhanh dần 
đốu V = V. + at thì chi có khăng đinh c là đúng: a luòn luôn cùng 
dấu với V. 

Chọn c. 

1.65. Công thức ìiòn hô giừa vặn tốc. gia tốc và đường đi cua chuyên 
đóng thăng nhanh dần đều là: V 2 - V 2 = 2as. 

Chon n 

1.66. Trong 1 trường hơp trẽn, chuyến động rơi cùa viên bi, gần đúng 
cò thô coi là rơi tự do. 

Chọn D. 

1.67. Câu SH1 là B: Voctơ vận tốc không đôi, vi ràng thực ra chuyến 
dộng tròn cố hướng cua vectơ vận tốc luôn thay đối. 

Chọn B 

1.68. Chu khăng định đúng la càu D: Trai Đất đứng yên, Mặt Trời, 
Mạt Trâng quay quanh Trái Đất. 

Chọn D. 

1.69. Người khách ngồi trôn toa II tháy tàu N và gạch tròn sân ga 
chuyển dộng như nhau chứng tỏ tàu H đang chuyển động, tàu N 
dang đứng yên. 

Chọn B. 

1.7Ơ. Hòa nói với Bình: “Minh đi mà hóa r-a đúng; cậu đứng mà hóa 
ra đi !” Trong câu nói này thì vật làm mồc là chính là Hòa. 

Chon A. 


29 



1.71. Một chiếc xe đạp đang chạy đều trẽn một đoạn đường thăng 
nằm ngang. Diêm nằm tron trục cua bánh xe sẽ chuyến (động 
tháng đổu. 

Chọn D. 

1.72. Trong đồ thị vận tốc cua một 
chuyến động thăng ơ hình, 
đoan CD ứng với chuyên 
động tháng đêu. 

Chọn c. 

1.73. Chuyển động cua vật có thê là chuyên động thăng đều là xe cíạp 
đang đi trên một đoạn đường thẳng nằm ngang. 

Chọn c. 

1.74. Độ lớn cúa vận tốc tức thời báng tốc độ tức thời. 

Chọn B. 

1.75. Đồ thị tọa độ theo thỜ! gian cua chuyên động thăng tac) giờ 
cũng là một đường thăng. Câu này sai vì nếu chuyến động thăng 
nhưng không đeu thì đồ thị theo thơi gian cua chuyên dộìg này 
bao giờ cũng là một đường cong. 

Chọn C. 

1.76. Chất điểm chuyến động thắng theo một chiều với gia tốc a = 
4m/s 2 có nghĩa là: Lúc vận tốc bàng 2m/s thi 2s sau vận tốc; cúa 
nó bằng 8m/s. 

Cảu này sai vì nếu vậy thi sau 2 giãy vận tốc phải lá I0m-'S. 
Chọn c. 

1.77. Khi một chất điêrn chuyến dộng thăng biến đổi đều thì nió có 
vận tốc trung bình khùng đổi. Câu này sai vì ràng vận tốc; nói 
chung và vận tốc trung bình trong chuyên động này đềj biến 
đối. 

Chọn 13. 

II. GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 



1.78, Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 15m xuống. Cho g = lOitn/s 2 . 
Thời gian vật rơi tới mặt đất là: 


t = 


;2h _ [2Â5 _ ,. 

V g ~ V 10 


Chọn 13. 


30 



1.79. Ta co V. = 12km/h = 3,33m/s ; t =1 phút -- 60 s. Khi dừng lại V = 0 

V V 

Gia tỏc cua xo bâng a = ------ 0,055m/s , 

Chọn D. 

1.80. Tõm tắt: + Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ A, B 

+ AB = 10 km. chuyến động cùng chiồu từ A > B. 

+ V A = fìOkm/h.; Vp = 40km/h. 

Gốc A, t = 0 khi xuất phát. X =? 

tỉ ỉ t ỉ ĩ 

a) Công thức tính quãng đường đi được cua hai xe: á A = 60t và 
Sp = ‘10t. 

Phương trinh chuyên động cua hai xe: 

X.,\ = 60t và XB = 10 4- 40t 
s và X tính bằng kilõmét và t tính bằng giờ. 

Chon B 

1 . 81 . Viêt phương trinh chuyên động: 

Chon trục tọa độ Ox gốc tại A chiểu hướng từ A đẽn B. Gốc tính 
thời gian lúc 2 xo xuất phát. (Rm) hình 

+ Phương trình chuyên động của xe A: Xoi = 0; V, = 60km/h, vậy: 

X, - v,t - 60t (1) 

+ Phương trình chuyên động cua xe B: X|)2 = 180; v 2 = -40km/h 
X, = 180 - 40t (2) 

+ Thòi điểm 2 xe gặp nhau: X| = x 2 

60t = 180 - 40t :o lOOt = 180 
o t = l,8h = lh48 phứt. 

+ Vị tri gặp nhau có tọa độ: 

X = 60.1,8 = 108(km) 

Vậy điếm gặp nhau cách A là 108 km. 

Chọn D 

1.82. ai Gia tốc của đoán táu: 

Chon chiếu chuyên động làm chiều dương, theo bài ra ta có: 

V,, = 0; v, = 40km/h.; At = 1 phủt = --- h 

60 


31 



40-0 


Vậy: a = (v, - v 0 ).\t = —- ---- = 2400km/h. 2 


Quãng đường tàu đi trong 1 phút: 


at 2 2400 1 


1200 1 


s = : = “ (km) » 333,3 (m ) 

2 2 60 3600 3 

b) Thời gian để tàu đạt 60km/h là 

V - V. 60 - 40 
V = y t . + aAt 2 <=> At* = -- = -- ——- 

a 2400 

\t = - ~ h = 0,5 phút = 30 (s) 

120 

Chọn B. 

1.83. Theo bài ra: v p = 40km/h: V = 60km/h; s = 1 km 
Áp dụng công thức liên hè: V 2 - V 2 = 2as 

V 2 - V 2 60' - to 2 i m .2 
rz> a = ———-— = —— - — = lOOOkm/h 
2S 2 1 

1000000 A/V7 „_ ,9 

a= = 0,0772m/s 

(3600)- 

Chọn c. 

1.84. a) Tính a: Theo bài ra: 

v 0 = 40km/h = 11,1 lm/s; At = 2 ph = 120 (s) 

V, = 0. Vậy ta có: 

a = =-0,0926m/s' 2 

At 120 

b) Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm phanh: 

, , -V 2 

Ap dụng công thức: V - v' = 2as s = —— 

2a 

11.11* 

s = - ^ = 666,3m 

2.0,0926 


Chọn B. 

1.85. Chọn chiều dương là chiều chuyến động, gốc thời gian là lúc- tiu 
bắt đầu rời ga- to = 0 , v 0 = 0 
Gia tốc cùa đoàn tàu: 

V V - Ịv, - 36km/h = lOm/ s 

a = - ■ ị 

t t = 20s 


32 



a = ” = 0,5m/'s 2 
20 

Vân tốc của đoàn tàu ớ thời điểm t: 

V, 15 

Khi V, = 54km/h = 15m/s thì t = — = ~~~ = 30s 

a 0,5 

Chọn c. 

1.86. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc tàu 
hàm phanh; 

t = 0 v 0 = 72km/h = 20m/s 

t = lOs V, = 54km/h = 15m/s 

V, - v„ 15--20 , 2 

Cia tôc đoàn tàu: a = — 1 —— = ——— = - 0,5m/s 

t 10 


Tai thời diêm t tau dừng thi V, = 0. 


t = 


V. - V, 


a 


0-20 

-0,5 


= 40s 


Vậy sau khi tàu hãm phanh 40s thì tàu dừng hắn. 

Chọn B. 

1.87.. Chọn trục tọa độ Ox cùng hướng với chuyến động, gốc thời gian 
lề lúc bắt đầu tăng tốc. Hình chiếu của gia tốc cúa xe trên trục 
Cx là: 


v u - v ox _ 14-10 _ 4 
t ~ 20 20 


= 0,2m/s 2 . 


a> Vận tốc cùa xe sau 40s là: 

v tx = v ox + a x t = 10 + 0,2 X 40 = 18m/s 
b) Muõn đạt đến V, = 72km/h = 20m/s cần một thời gian t là: 

t = V -^- ~ ^ ss. = - 50s 

0,2 

Chọn A. 

1.88., Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điếm lúc t = 2s. Ta có 

V = v 0 + at = 6 - 0,4.2 = 5,2m/s. 
at 2 

X = X 0 + v 0 t + —— = 5 + 6.2 - 0,2.4 
2 

= 5 + 12 - 0,8 = 16,2m 

Chọn B. 

1.89.. Pã cho: h = 20m, g = 10m/s 2 . 


33 



+ Thời gian rơi: Từ công thức h = gt á /2 o t = /— 

V e 

l.M. 2 (.) 

V 10 

+ Vận tốc chạm đất: 

V = gt = 10.2 = 20m/s 

Chọn B. 

1.90. Gọi ti là thời gian đá rơi, t 2 là thời gian ám truyền từ đáy đến 
miệng giếng, ta có: t = ti + to = 4 (1) 

stỉ 

Mật khác: h = -y- = vt 2 = V (4 - ti) (2) 

2 

(1) và (2) => 5t? = 330.4 - 330t; 
t 2 + 66t) - 264 = 0 

Giải phương trình này ta được: ti = 3,783 (s) 

h = = 5tj = 71,55 (m) 5= 71,6 (m) 

2 

Chọn c. 

1.91. Quàng đường vặt rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm 
đất đó chính là quãng đường vật rơi trong giây thứ 5. Ta có 
quàng đường vật rơi trong 4 giây đầu tiên là: h 4 = 0.5.10.4 2 = 
80m. Vậy quãng đường vật rơi trong giây thứ 5: 

Ah = h - h 4 = 125 - 80 = 45m 

Chon D. 

1.92. Viên bi A sau 4 giây rơi được: h = 0,5 10.4 2 = 80m. 

Vậy ở thơi điểm đó B ờ độ cao: h B = 80 - 35 = 45m. 

T , A . n . ... t _ [2h Ỉ2Ã5 

Thời gian B đả rơi là: t ]3 s /— = = 3s. 


; A 

VTÕ 


= 3s. 


Vậy At = t - t B = 4 - 3 = ls 
Chọn B. 

1.93. + Vận tốc của vật rơi tự dò tính bằng công thức: 

V 30 
v = gt=>t=- = ~ 
g 10 


34 



4 Quăng đường vật rơi tư do được tính theo công thức: h = ^ 

2 

v . . , _ gt 2 10.3 2 _ ._ 

2 2 

Chon B. 

1.94. Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm 
đất đó chính là quãng đường vật rơi trong giây thứ 3. Ta có 
qjãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên là: h 2 = 0,5. 10 -2 2 = 
2Jm. Vậy quãng đường vật rơi trong giây thứ 3: 

Ah = h - h 2 = 45 - 20 = 25m 

Chọn B 

1.95. Pã cho: R = 0,66m; V = 12km/h = ^ (m/s). Tính V, co? 

3 

Tốc độ dài cùa điếm trên vành bánh xe chính là bằng tốc độ của 

Xí đạp đối với đường. Vậy: V = ^ % 3,3 (m/s) 

3 

- Tốc độ góc: (0 = vR = 3,3.0,66 ~ 5 (rad/s) 

Chọn A. 

1.96. Pã cho: Đồng hồ có kim phút: Ri = lOcm; kim giờ R 2 = 8cm. 
Tnh Vj, (Oi; v 2 , C 0 2 cúa điểm mút. 

a Đối với kim phút: chu kỳ là Tj = 1 h = 3600 (s). Ta có: 

2 n 2.3,14 , * 3 ,,, 

0 )! = “ = — ! AZ. = 1 74.10 3 (rad/s) 

T, 3600 

Vj = GhRi = 1,74.10' 3 .10 = 17,4.10 " 3 (cm/s) 

Chọn A. 

1.97. Bã cho b) Đối với kim giờ: chu kỳ là T 2 = 12 h = 43200 (s) 

2tt 32.3,14 . _ 1f ._4 / j/ V 

( 02 =—- = ~ ' - 2' = 1,45.10 (rad/s) 

T, 43.200 

v 2 = 0 ) 2 R 2 = 1,45.10' 4 .8 = 1,16.10 " 3 (cm/s) 

Ciọn D 

1.98. Đi cho: R = 30 cm = 0,3m; s = 1 km. Tìm sô vòng quay. 

Mỗi vòng quay xe đi được: 

s 1 = 2nR = 6,28.0,3 = 1,884 (m) 


35 



Số vòng cần phải quay đê xe đi được 1 km: 

n = Ị = ịi°l „ 530,78 
8. 1,884 


Vì số vòng quay là nguyên, ta chọn gần đung: 530 vòng. 

Chọn D. 

1.99. Ta có tốc độ góc của một điếm nằm trên kim phút: 

chu kì quay của kim phút là lh = 3600s, vậy tốc độ góc là: 

0 ), = ~ = = 1,744.10- 3 rad/s 

T 3600 

Tương tự một điếm nằm trên kim giờ có chu kỳ là 12.3600 nên: 

2n 2.3,14 _ , . 1A -4 

íOo = ~~~ — 1. ‘ = 1,454.10 rad/s. 

T 43.200 

Thời gian để hai kim lại trùng nhau: 

Gọi t là thời gian đê hai kim trùng nhau, lúc này kim phút quay 
được một góc là: Ọi = (Oi.t 

Kim giờ quay được ọ 2 = ® 2 t. Vậy kim phút hơn kim giờ 2n nên ta 
có phương trình: 

a>it = (i) 2 .t + 271. Suy ra: 

t = ——— = lh 5 phút 27 giảy 


Chọn A. 


1 . 100 . Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h = ll,llm/s trên một 
vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm cữa xe 
là: 


a = 


V* _ (11,11)* 

"R ” ĩõõ 



Ch.ọn c 

1.101. Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sòng từ A đến B mất 3 giờ. A, 
B cách nhau 36km. Nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc của 
xà lan đối bờ là: V = 12km/h. Vậy vận tốc xà lan với nưđc là 
V = 12 - 4 = 8km/h. 


Chọn D. 

1.102. Gọi vận tốc của thuyền so với nước là V, vận tốc của dòng nước 
là u. Giả sử nước chảy từ A đến B. Khi xuôi dòng từ A đến B ta 
có vận tốc thuyền so với bờ: Vj = V + u, khi ngược dòng từ B về 


36 



A vận tốc của thuyền so với bờ là v 2 = V - u Vậy ta có phương 
trình biểu diễn thời gian đi và về: 


s s , 4 

—-— +-= 1 => — 

v + u v-u v + 

2 


phương trình bậc hai là: V - 
4 £ Vậy ta được nghiệm: 


— + ——— = 1 ; biến đổi ta được 
3 V - 3 

8v-9 = 0=>A’ = 25=>v = 


V = 9km/h (nghiệm âm v’ = -lkm/h loại) 

Chọn D. 

1.103. Ta có a = - V ~ = 0,2m/s 2 - 

ủt 20 

V = v u + at = 10 + 0,2.40 = 18m/s. 

Chọn B. 

1.10-4. Ta có a = 0 , 2 m/s 2 . vậy s = 10 . 40 + 0,1.40 2 = 560m. 

Vtb = s/t =560/ 40 = 14m/s => Chọn D. 

1.10(5. Ta có vận tốc đến đất v = yịvị + 2 gh = 29,4m/s. 


Thời gian vật chuyển động t = (v - v 0 )/g = 2 s 
Chon B. 

I.IO 16 . Ta có vận tốc đến đất V =ývf + 2gh = 29,4m/s. 


Chọn c. 


1.107. Chọn B. 1.108. Chọn D. 1.109. Chọn c. 

1.11'0. Tóm tắt: ti = 30 phút; t 2 = 45 phút; t 3 =? 

Gọi v là vận tốc của canô so với dòng nước; v’ là vận tốc của 
còng nước so với bờ sông. Ta có: 


... .. .. ,,_. , AB AB 

Kin (11 XUÔI dòng nước: V + V = —— = — 

6 t, 30 

,._ _., AB AB 

Khi di ngược dòng nước: V - V = —— = 


t. 


Lấy (1) trừ đi.(2), ta thu được: 2v’ = AB 


45 

30 45 




( 1 ) 

( 2 ) 

AB 

90 


Khi tắt máy trôi theo dòng nước, thời gian đi từ A đến B là: 
AR 

t 3 = ~ = 2.90 = 180 phút = 3h. 

V ’ 


Chọn D. 


37 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG I (Số 1) 

(Thời gian làm bài 45 phứt) 

I. ĐỀ RA 

1. Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động cơ là: 

A. Là sự di chuyến cua eác vật. 

B. Là sự biến đổi vị trí cùa các vật. 

c. Sự thay đổi vị trí cửa vật này so với vật khác theo thời g.ain. 

D. Là sự dịch chuyển cúa các vật trên đường. 

2. Chọn câu trả lời đúng. Chất điếm là gì? 

A. Là một vật có kích thước vô cùng bé. 

B. Là một điểm hình học. 

c. Là một vật khi ta nghiên cứu chuyển động của nó trcng nột 
khoảng rất nhỏ. 

D. Là một vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi. 

3. Chọn câu trả lời đúng. Muốn xác định chuyên động của một vật 
cần có điều kiện nào? 

A. Một vật làm mốc. 

B. Một hệ tọa độ. 

c. Một đồng hồ đo thời gian và gốc thời gian. 

D. Cả ba điều kiện trên. 

4. Chọn câu trả lời đúng. Thế nào là một chuyển động tịnh tiến?’ 

A. Là chuyến động vật luôn luón đi trên một đường thảng. 

B. Là chuyển động mà vật không đổi hướng. 

c. Là chuyển động mà vật luôn đì song song với một vật khác:. 

D. Là chuyển động mà một đoạn thẳng nối hai điểm bất kìi trên 
vật luôn song song với chính nó. 

5. Chọn câu trả lời đúng. Vận tốc tức thời là gì? 

A. Là vận tốc của một vật chuyển động rất nhanh. 

B. Là vận tốc của một vật được tính rất nhanh. 

c. Là vận tốc tại một thời điếm trong quá trình chuyển độrg. 

D. Là vận tốc của vật trong một quãng đường rất ngắn. 

6. Chọn câu trả lời đúng. Phương trình nào sau đây là phươrg trình 
vận tốc của chuyến động thẳng biến đổi đều: 


38 



A. V = 

t 


V — V 

B. V = V,. + at. c. X = Xp + v.t D. a = -- 

t 


7. Chon cáu trả lời đúng. Chuyên động thảng biến đôi đều là chuyến 
động thẳng trong đó có: 

A. Gia tốc trung bình không đổi. 

B. Vận tốc tức thời không đổi. 
c. Gia tốc tức thời không đồi. 

D. Vận tốc trung bình không đổi. 

8. Chọn câu trả lời đúng. Phương trình: X = x 0 + v 0 t + ^at 2 đế biêu 

2 

diền điều gi sau đây? 

A. Quãng đường đi được của chuyến động đều. 

B. Quãng đường đi được của chuyến động nhanh dần đều. 
c. Quãng uường đi được của chuyền động chậm dần đều. 

D. Tọa độ của một vật chuyển động biến đôi đều. 

9. Chọn câu trả lời đúng. Đồ thị đường đi của một chuyển động thẳng 
biến đổi đều là: 


A. Một đường thắng. B. Một dường tròn. 

c. Một đường hypecbol. D. Một đường parabol. 

10. Trong chuyển động tròn đều, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chuyê n động tròn đều có quỹ đạo là một đường tròn. 

B. Trong chuyến động tròn đều vận tốc dài có độ lớn không đổi. 

c. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài không đổi. 

D. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài luôn tiếp tuyến 
VỚI đường tròn. 

11. Phát biêu nào sau đây là đúng khi nói về chuyên động tròn đều? 

A. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài không đối. 

B. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng theo 
đường bán kính vào tâm. 

c. Trong chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng theo 
dường bán kính ra xa tâm. 

D.Trong (Chuyến động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng tiếp tuyến 
với quỹ đạo. 


39 



12. Chọn câu trả lời đúng. Các công thức sau đây công thức nào không 
biểu diễn tốc độ góc? 

A. <0 = ọ/t. B. co = v/R. c. (0 = 2nn. D. 0 ) = 2nT 

13. Chọn câu trả lời đúng. Các công thức sau đây công thức’ nào 
không biểu diễn gia tốc hướng tâm? 

A. a = cd 2 .R B. a = V 2 /R. c. a = coR D. a = 4.7T 2 n 2 H. 

14. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Chuyển động tròn đều có gia tốc bằng không vì có vận tốc là 
không đổi. 

B. Chuyển động tròn đều có gia tốc luôn hướng về tâm. 
c. Chuyển động tròn đều có độ lớn vận tốc là không đổi. 

D. Chuyển động tròn đều có chu kì không đôi. 

15. Chọn câu trả lời đúng. Các hạt nước bắn ra từ một bánh xe đíng 
quay có phương như thế nào? 

A. Hướng theo bán kính. 

B. Hướng theo tiếp tuyến của bánh xe. 
c. Hướng 45° so với bán kính. 

D. Một hướng khác với các hướng trên. 

16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động nhanhi cần 
đều? 

A. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn dương 

B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn âm. 

c. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn ctng 
hướng với vận tốc. 

D. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luồn nigíợc 
hướng với vận tốc. 

17. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về chuyến động chậmi cần 
đều? 

A. Trong chuyển động chậm dần đều gia tốc luôn luôn dương. 

B. Trong chuyển động chậm dần đều gia tốc luôn luôn âm. 

c. Trong chuyến động chậm dần đều gia tốc luôn luôn cùng hiưcng 
với vận tốc. 

D, Trong chuyển động chậm đầa đều gia tốc luôn luôn ntgvợc 
hướng với vận tóc. 


40 



18. Gia tốc rơi tự do cua một vật có đặc điếm gì sau đây là đúng? 

A. Có cùng một giá trị là 9.8m/s 2 . 

B. ơ cùng một vĩ độ địa lí trên măt đất có cùng giá trị. 
c Phu thuôc và sự nặng nhẹ khác nhau của các vật. 

D. Có phương thăng đứng, hướng lên. 

19. 'Chọn cáu trá lời đúng. Công thức nào sau đây biễu diễn đúng 
côr.g thức tống hợp hai vận tốc bất kỳ? 

A. v 14 = v 12 + v 23 . B. Vi 3 = v, 2 - v 23 . 

e. v ):( = v u , + v, :j . D. v 2 13 = v 12 2 + v 23 2 


20. ‘Chọn câu trả lời đúng. Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyền 
dộ-ig tháng của một chiếc xe có dạng như ở hình vé. Trong những 
khoang thời gian nào xe chuyến động thăng đều? 


A. Chi trong khoảng thời gian từ 0 
đến ti. 

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ ti 
đẽn t 2 . 



ID Không có lúc nào xe chuyển động thắng đều. 


21. Chọn câu trả lời đúng. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn 
đá rơi trong ls. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá 
Sỉẽ rơi trong bao lâu? 

A. 4s. B. 2s. 

c. v2 s. D. Một đáp số khác. 


22. Ciiọn câu trá lời đúng. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m 
Xcuống. Cho g = 10m/s 2 . Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao 
nhiêu? 


A.2.1S. B. 3s. c. 4,5s. D. 9s. 

23. 'Chọn câu trả lời đúng. Một chiếc xe đạp đang chuyển động với 
v/ậi tốc 12km/h. bỗng hãm phanh và chuyển động thẳng chậm 
dỉần đều, sau 1 phút thì dừng lại. Gia tốc của xe bằng bao nhiêu? 

A. 200m/s 2 . B. 2m/s 2 . c. 0,5m/s 2 . D. 0,055m/s 2 . 

24. Chọn câu trả lời đủng. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa 
clirm A và B cách nhau 10 km trên một đường thẳng qua A và B. 
chuyển động cùng chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô xuất phát từ 
A á 60km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40km/h. Lẩy gốc tọa độ ơ 


41 



A, gốc thời gian là lúc xuất phát, phương trinh chuyển động cua 
hai xe là: 


A. Sa = 60t; Sb = 40t. B X A = 60t; X B = 10 + 40t. 

c X A = 10 + 60t; XB = 40t. D. X A = 60t; X B = 10 - 40t. 

25. Chọn câu trà lời đúng. Một ô tô tái xuất phát từ thành phố H 
chuyền động thẳng đều về phía thành phô p với vận tốc 60km/h. 
Khi đến thành phố D cách H 60 km thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó 
xe tiếp tục chuyến động đều về phía p với vận tốc 40km/h. Con 
đường H - p coi như thăng và dài 100 km. Phương trình chuyển 
động của ô tô trên hai quãng đường H - D và D - p, chọn gốc tọa 
độ lấy ớ H, gốc thời gian là lúc xe xuất phát từ H là: 

A. X! = 60t; x 2 = 60 + 40(t - 2). B. X! = 60t; x 2 = 10 + 40t. 


c. X] = 40 + 60t; x 2 = 40t. D. Xi = 60t; x 2 = 60 - 40t. 

26. Chọn câu trá lời đúng. Một hòn sỏi nhó được ném thẳng đứng 
xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy g = 
9,8m/s 2 . Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi tốc độ của vật khi 
chạm đất là bao nhiêu? 

A. V = 9,8m/s. B. V = 19,6m/s. 

c. V = 29,4m?s. D. V = 38,2m/s. 

27. Chọn câu trả lời đúng. Một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều 
quanh trục cúa nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2s. Hỏi tốc độ dài 
V của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu? 

A. V = 62,8m?s. B. V = 3,l4m/s. 

c. V = 628m/s. D. V = 6,28m/s. 


28. Chọn câu trả lời đúng. 

Một người đi bộ và một người đi xe đạp trên cùng một quâng 
đường AB. Biết thời gian người đi xe bằng ^ thời gian người đi 
bộ. Vận tốc trung bình của người đi bộ so với người đi xe là: 


A. Lớn gấp 3 lẩn 

C. Bằng 2 lần. 

3 


B. Bàng -lần. 

3 

D. Không có trường hợp nào đúng. 


29. Chọn câu trả lời đúng. 

Một canô đi xuôi dòng nước từ địa điểm A đến B hết 30 phút. Nếu 


42 



•canõ đi ngược dòng nước tư Iỉ vẻ A hết 45 phút. Nếu canô tắt máy 
'trói theo đòng nước thi thời gian đi từ A đến B là: 

A. 1,5 h. B 2h. c 2,5 h. D. 3 h. 

30. Một chất điẽm chuyến động dọc theo trục Ox, theo phương trình: 

X = 5 + 6t - 0,2t 2 , với X tính bằng mét, t tính bằng giây. 
Tìm tọa độ và vận tốc tức thời cùa chất điêm lúc t = 2s 
A. X = 3ũm; V = 4,2m/s. B. X = 16,2m: V = 5,2m/s. 

c. X = 32m; V = 6.1m/s. D. X = 19m; V = 12,5m/s. 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG I (Sô 2) 

Thời gian làm bài 45 phut. 

1. Chon cáu trá lời đúng Chuyến động cơ là gì: 

A. Là sự di chuyền cùa các vật. 

B;. Là sự biến đôi vị trì cua các vật. 

c, Sự thay đối vị trí cùa vật này 30 VỚI vật khác theo thời gian. 

D. Là sự di chuyến cùa các vật trên đường. 

2. Chọn câu trá lời đúng. Muốn xác đinh chuyến động cua một vật 
Cíầr có điều kiện nào? 

A. Một vật làm mốc. 

R. Môt hệ tọa độ. 

c. Một đồng hồ đo thời gian và gốc thời gian. 

D. Cá ba điều kiện trên. 

3. Chon cảu trá lời đúng. Chuyên động tháng biên đổi đều là chuyên 
đỊộng thẳng trong đó có: 

Av. Gia tốc trung bình không đối. B Vận tốc tức thời không đổi. 

C. Gia tốc tức thời không đôi. D. Vận tốc trung bình không đổi. 

4. Chín câu trả lời đúng. Chuyến động thăng nhanh dần đều là một 
Cihuyển động thẳng trong đó có: 

Ay Gia tốc tức thời không đổi và luôn luôn dương. 

Bỉ. Gia tốc tức thời không đôi và vận tốc cùng hướng gia tốc. 
c. Gia tốc tức thời không đổi và vận tốc ngược hướng.gia tốc 

D. Gia tốc tức thời tăng đều và vận tốc cùng hướng gia tốc. 

5. Chọn câu trả lời đúng. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về 


43 



chuyến động tròn đều? 

A. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài không đổi. 

B. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng theo 
đường bán kính vào tâm. 

c. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng theo 
đường bán kính ra xa tâm. 

D. Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc dài hướng tiếp tiuyến 
với quỹ đạo. 

6. Chọn câu trả lời đúng. Khoảng thời gian trong đó một điểm chiuyển 
động tròn được một vòng gọi là gì? 

A. Tốc độ góc. B. Tần số quay, 

c. Chu kì quay. D. Gia tốc hướng tâm. 

7. Chọn câu trả lời đúng. Các hạt nước bắn ra từ một bánh Xì (đang 
quay có phương như thế nào? 

A. Hướng theo bán kính. 

B. Hướng theo tiếp tuyến của bánh xe. 
c. Hướng 45° so với bán kính. 

D. Một hướng khác với các hướng trên. 

8. Phát biểu nào sau dây không đúng khi nói về chuyển động tlhẳng 
đều? 

A. Chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi. 

B. Chuyển động thẳng đều có gia tốc dương và không đổi. 
c. Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thảng. 

D. Chuyển động thẳng đều có gia tốc bằng không. 

9. Chọn câu trả lởi đúng. Một vật rơi trong không khí nhanh c:hậm 
khác nhau, nguyền nhẩn nào sau đầy quyết định điều đó? 

A. Do các vật nặng nhẹ khác nhau. 

B. Do các vật to nhỏ khác nhau. 

c. Do lực cản của không khí lên các vật. 

D. Do các vật làm bằng các chất khác nhau. 

10. Chọn câu trả lời đúng. Vì sao nói tọa độ của một vật có tính tuíơng 
đối? 

A. Tọa độ của một vật có tính tương đối vì ta có thể đổi hệ tạai độ. 

B. Tọa độ của một vật có tính tương đối vì vật chuyến độig nên 
tọa độ thay đổi. 


44 



c Tọa độ cua một vật có tính tương đối vì tọa độ vật phụ thuộc 
cách chon hệ tọa độ. 

D. Tọa độ của một vật có tính tương đối vì ta có thế đối đơn vị đo 
trên hệ đó. 

11 Chọn câu trả lời đúng. Trường hợp nào dưới đây có thê C 0 J vật là 
chất điếm? 

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó. 

B. Quá bóng lúc chân người cấu thủ đá 
c. Người nháy cao lúc đang bay qua xà. 

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi. 

12 Chon câu trá lời đúng. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc 
thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của 
một máy bay đang bay trên đường dài? 

A. Khoang cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh. 
B Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế. 
c. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy 
bay cất cánh. 

D. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc 
tế. 

13 Chọn câu trá lời đúng. Trường hợp nào dưới đây có thể coi như là 
sự rơi tự do? 

A. Ném một hòn sỏi lên cao. 

B. Ném một hòn sỏi theo phương nằm ngang, 
c. Ném một hòn sỏi theo phương xiên góc. 

D. Thả một hòn sỏi rơi xuống. 

14 Chọn câu phát biểu đúng: 

A Tốc độ dài của chuyến động tròn đều phụ thuộc vào bán kính 
quỹ đạo. 

B Tốc độ góc cúa chuyến động tròn đều phụ thuộc vào bán kính 
quỹ đạo. 

c. Với V và co cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán 
kính quỷ đạo. 

D. Cả ba đại lượng trên không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

15 Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thắng 
nhanh dần đều? 


45 



A. Gia tốc của chuyển động không đối. 

B. Chuyến động có voctơ gia tốc không đổi. 

c. Vận tốc của chuyên động là hàm bậc nhất của thời gian. 

D. Vận tổc của chuyển động tăng đều theo thời gian. 

16. Chọn câu sai. 

A. Độ dời là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối cúa chấ'. điếm 
chuyển động. 

B. Độ dời có độ lớn bằng quãng đường đi được của chất điển?. 

c. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu 
thì có độ dời bằng không. 

D. Độ dời có thê là dương hoặc là âm. 

17. Chọn câu trả lời đúng. 

Hai xe khới hành đồng thời tại 2 địa điếm A, B cách nhau quãng 
đường AB = s, đi cùng chiều nhau, với vận tốc mỗi xe là v, > v 2 . 
Sau thời gian t, hai xe gập nhau. Ta có: 

A. s = (Vj + v 2 ).t B. s = (Vj - v 2 ).t 

c. s = (v 2 - Vi).t D. Cả A, B, c đều sai. 

18. Chọn câu trả lời đúng. Để xác định chuyển động của cát trạm 
thám hiếm không gian, tai sao người ta không chọn hệ quj chiếu 
gắn với Trái Đất? 

A. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn. 

B. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng. 

C. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không 
gian vũ trụ. 

D. Vì hệ quy chiếu gắn VỚỊ Trái Đâ't không thuận tiện. 

19. Câu nào sai? 

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyến động tròn đều 

A. đặt vào vật chuyến động tròn. 

B. luôn hướng vào tàm của quỹ đạo tròn, 
c. có độ lớn không đôì. 

D. có phương và chiều không đổi. 

20. Chon câu trả lời đúng. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc 
điềm của chuyển động rơi tự do của các vật? 

A. Chuyển động theo phương thảng đứng, chiều từ trên xuống. 


46 



B . Ohuyển động tháng, nhanh dần đều. 

c Tại một nơi và ở gần mật đất, mọi vật rơi tự do như nhau. 

D. Lúc t = 0 thì V -t 0. 

21. Chon câu trà lời đúng. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn 
đ.á rơi trong ls. Nếu tha hòn đá đó từ độ cao 4 h xuống đất thì hòn 
đ;á íẽ rơi trong bao lâu? 

A 'ts. B. 2s. 

c. J~2 s. D. Một đáp số khác, 

22. Chọn câu trả lời đúng. Một ỏ tô tái Xiiãt phát từ thành phố H 
clhcyôn động thăng đều vế phía thành phố p vớị vận tóc 60km/h. 
Kh đến thành phố D cách H 60km thì xe dừng lại 1 gjiờ. Sau đó 
x<e tiếp tục chuyên động đều về phía p VỚI vận tốc 40km/h. Con 
điưíng H - p coi như thắng và dài lOOkm. 

Phương trình chuyến động của ò tô trên hai quàng đường H - D 
v;à D - p. Gôc tọa độ láy ờ H. Gỗc thời gian là lúc xe xuất phát từ 
HI h: 

A.. Xi = 60t; x 2 = 60 + 40(t - 2). B. X) =. 60t; x 2 = 10 + 40t. 

C:. Xi = 40 +60t; x 2 = 40t. D. Xj = 60t; x 2 = 60 - 40t. 

23. Chọn câu trả lời đúng. Một xe máy đang đi với tốc độ 36km/h. 
biỗr.g người lái 'xe thấy có một cối hô trước mặt, cách xe 20m. 
Nígười ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. 

a,) Tính gia tốc của xe. 

b ) Tính thời gian hãm phanh. 

A. a = 2,50m/s 2 ; t = 3s. B. a = 5,09m/s 2 ; t = 6s. 

c. a = - 2,5m/s 2 ; t = 4s. D. a = 4,10m/s 2 ; t = 4s. 

24. Chon câu trả lời đúng. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 
0)x theo phương trình: 

X = 5 + 6t - 0,2t 2 , với X tính bằng mét, t tính bàng giây. 
x,ác định gia tốc và vận tốc ban đầu cứa chất điểm. 

A,. â = 0,4m/s 2 ; v 0 = 6m/s B. a = -0,4m/s 2 ; v 0 = 6m/s 

c.. ị = 0.50m/s 2 ; v 0 = 5m/s D. a = -0,2m/s 2 ; v 0 = 6m/s 

25. Clhỉn câu trả lời đúng Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. 
T'rcng giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường lõm. Tính độ 


47 



cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10m/s 2 . 

A. h = 60m B. h = ‘20m c. h = 16m D. h = 36m 

26. Một vật rơi tự do từ độ cao 125m; Cho g = 10m/s 2 . Tính thời gian 
vật rơi và vận tốc khi vật chạm đất. 

A. t = 3s; V = 30m/s. B. t = 4s; V = 40m/s. 

c. t = 5s; V = 50m/s. D. t = 6s; V = 60m/s. 

27. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,8m. 
Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt. 

A. V = 18m/s; co = 50 rad/s. B. V = 46m/s; co = 34 rad/ s. 

c. V = 20m/s; 00= 31,4 rad/s. D. V = 33,5m/s; co = 41,87 rad/s. 

28. Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy 
tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái 
Đất. Biết bán kính của Trối Đất là 6400km. 

A. V = 654m/s; co = 6,24.10~ 5 nd/s. 

B. V = 345m/s; co = 4.10 -5 rad/s. 
c. V = 476m/s; co = 5,410~ 5 rad/s. 

D. V = 465m/s; 0 ) = 7,26 10 5 rad/s. 

29. Chọn câu trả lời đúng. Một con thuyền xuôi dòng sông từ bến A 

đến bến B mất 2 giờ. Sau đó quay lại ngược dòng từ bến B đến 

bến A mất thời gian 3 giờ, vận tốc nước chảy không đổi, vận tốc 

thuyền so với nước yên lặng cũng không đôi. Nếu thá cho thuyền 
tự trôi từ A đến B thì mất thời gian bao lâu? 

A. t = 12 h. B. t = 24h. c. t = 6h. D. t = 0,5h. 

30. Chọn câu trả lời đúng. Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với 
vận tốc 36km/h. thì hàm phanh, chuyên động chậm dần đều, sau 
20s vận tốc còn 18km/h. 

a) Sau bao lâu kế từ lúc hãm phanh thì tàu dừng lại? 

b) Vận tốc của tàu là bao nhiêu sau khi hãm phanh được 30s. 

A. t = 30; V = 4,0m/s. B. t = 42s; V = 3m/s. 

c. t = 50s; V = lm/s. D. t = 40s; V = 2,5m/s. 


48 



Chương II. ĐỘNG Lực HỌC CHẤT ĐlỂra 

A/ CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CẢU HÒI TRẮC NGHIỆM 

2.1. Chọn câu tra lời đúng. 

Khối lương cua một vật không anh hương đón: 

A. Phán lực tác dụng vào vật. B Gia tốc cua vật 

(' Trọng lượng của vật. D. Quán tính cua vật. 

2.2. ('hon câu phat biòu đúng 

A Nếu không chiu tác dung cua lưc nào hoậc nôu chịu tác dung 
cua các lực cản bàng thi vật sẽ dưng yên mãi. 

ỉv Nêu không chịu tác dung cua lực nào hoặc nếu chiu tác dung 
cua các lực cân bằng thì vặt sõ luỏn chuyên động thảng đềm 

G. Nêu không chịu tác dung cua lực nao hoác nếu chịu tác dung cua 
cốc lưc cán hằng, môt vật đang đứng yèn sè tiếp tục đứng yèn, 
mòt vật dang chuyến động sè tiếp tục chuyên động thăng đéu. 

1) Quán tính là tính chắt cua mọi vật có xu hướng bảo toàn gia 
tóc ca vồ hướng lẫn độ lớn. 

2.3. Chọn cáu phát biếu đúng. 

A Một vật đang dứng yên muốn chuyển động phải có lực tác dụng 
vào nó. 

IV Một vật bất kỳ chịu tác dụng cúa một lực có độ lớn giam dần 
thi sò chuyên động chậm dần. 

c. Một vặt sè đứng vén chì khi khóng có lực tác dung vào vật. 

D. Một vật luôn chuyên động cùng phương, chiều với lực tác dung 
vào nó 

2.4. Chơn càu trá lời đúng. 

Theo dịnh luật II Niu -tơn: 

A. Lực tác dụng vào vật luôn luôn tí lệ thuận với khối lượng của 
vật và dược tinh bởi công thức F má . 

B. Lực tác dụng vào vật luôn luôn ti lệ thuận với gia tốc cua vặt 
và được tính bợi công thức F má. 


49 



c. Khối lượng cua vật ti iệ thuận với lưc tác dung váo vát và được 

, F 

tính bơi cóng thức m = - 

á 

D. Gia tốc của một vật ti lệ thuận với lực tác dụng vào vạt vá tỉ lệ 
nghịch VỚI khôi lượng cua vật và đươc tính bời công thức 

- F 

ả -— . 

m 

2.5. Chon câu trá lời đũng. 

Tại cùng một cha điểm, hai vật có khối lương rrii < m-2, tĩọng lực 
tác dụng lên hai vật lần lượt là p,. p v luôn thóa điều kiện 

A. p, > p 2 . B p, - p, 

D. £ = “!. 

P; m^ p, m., 

2.6. Chọn câu trả lời đúng. Lực đặc trưng cho điều gì sau đây: 

A. Nàng lượng của vật nhiều hay ít. 

B. Vật có khối lượng lớn hay hê 

c. Tương tac giữa vật này lén vật khác. 

D- Vật chuyến động nhanh hay chậm 

2.7. Vóc tơ lực có đạc điếm nào sau dây là đúng? 

A. Gốc cua véc tơ lá điêm đặt cua lực. phương chiều cua VỈC tơ là 
phương chiều cua lực. 

B t xóc cua véc tơ là diêm đặt cua lực, phương chiều cùa V'C tơ la 
phương chiều cua chuyến động. 

c. Gốc của véc tơ lá diêm đăt của vật, phương chiều cua v*c tơ lá 
phương chiều cua gia tốc. 

D. Gốc của vóc tơ là (ĩiôm đặt cứa lực. phương t.hiồu cùa Gc tơ là 
phương chiều cua trọng lực. 

2.8. Chọn câu trá lời dũng, Đơn VỊ đo cúa lưc la: 

A. jun (J). B. niu tơn (N). c oát (W). D. kg.m/'. 

2.9. Chon cáu trá lời dũng. Khi phân tích một lực thành hai kc đồng 
quy thì độ lớn cua lực thành phần phái thòa mãn: 

A. Luồn luôn nhớ hơn lực đươc phân tích. 

B. Luôn luôn lơn hơn lưc được phân tích, 
c. Luôn luôn bằng lưc dược phân tích. 

D. Có thớ lớn hơn. nho hơn, hoặc bằng lực được phân tích 


50 




2. 0. ('hon cáu tra lời đúng Hai người cột hai sợi dây vào đầu một 
chiếc xe va keo. Lực kéo chiêc xe lớn nhát khi: 

A Hai lưc kéơ vuông góc với nhau. 

B Hai lực kéo ngược chiều VỚI nhau, 
c Hai lực kéo cùng chiều với nhau 
I). Hai lực kéo tao mỏt góc 30° VỚI nhau. 

2. 1. Phát biêu nào sau đây là đúng khi nói về chuyến động cua một 

v;it 7 

A Nếu khong co lực tác dụng vào vât thi vật không chuyến động 
dược. 

B Vật nhát định phai chuyên động theo hướng cua lực tác dụng, 
c Nếu thói tác dung lưc lòn vật thi vật dừng lại. 

D Nêu có lưc tác dụng lèn vật thi vận tốc cua vật biến đối 

2. 2. Phat biêu nào sau đáy la không đúng khi nói về chuyến động 
cua một vật? 

A Gia tốc cua vật thu được luôn luôn cùng hướng với lực. 

B Nêu co lưc tác dung lốn vật thì vận tốc cua vật biến đổi. 
c Vật sẽ đứng yên hoậc chuyên động thắng đều nếu không có 
lực tác dụng lên vật. 

D Nếu lực tác dụng lên vật không đối thì vật sẽ chuyến động 
thắng đều. 

2. 3. Phát biéu nào sau đây là đúng? 

A Cả viên gach rơi nhanh hơn nửa viên gạch vì trọng lực ca 
viên gạch lớn gấp đôi nửa viên gạch. 

B Ca viên gạch rơi chậm hơn nưa viên gach vì quán tính ca viên 
gạch lớn gấp đôi nứa viên gạch, 
c. Cả viên gạch và nưa viên gạch rơi nhanh nhanh như nhau. 

I). Nếu khòng co lực cán cua không khi thi cá viên gạch và nửa 
viên gạch rơi nhanh nhanh như nhau. 

2. 4„ Phát biêu nào sau đậy là đúng nhất khi nói về khối lượng cua 
một vật? 

A.Vật càng lớn thì khối lượng càng lớn. 

B Khôi lương càng lớn vật chuyến động càng chậm. 

* 

c. Khỏi lượng một vật tý lệ thuận với lưc tác dụng lên vật và ty 
lệ nghịch với gia tốc thu được. 


51 



D. Với một vật co thê tích nhất dinh, khỏi lương riêng cua chất 
làm vật càng lứn thi khối lượng vật cáng lớn. 

2.15. Chọn câu tra lời đung. Đày là phát biếu cua dịnh luật nào: ‘’Gia 
tốc cùa một vật thu được ty lệ thuận với lực tác dụng lên vật và 
tỷ lộ nghịch với khối lượng của vật.” 

A. Định luật I Niu tơn. 

B. Định luật II Niu tơn. 
c. Định luật III Niu tơn 

D. Định luật báo toàn động lượng. 

2.16. Chọn câu trá lời đúng. Trong trò chơi hai người kéo co, chọn câu 
đúng trong các câu nhận định sau: 

A. Người thắng kéo người thua một lực lớn hơn. 

B. Người thắng kéo người thua một lực bàng với người thua kéo 
người thắng. 

c. Người thua kéo người thắng một lực be hơn. 

D. Người thắng có thê kéo người thua một lực lớn hơn và cũng có 
thê bé hơn. 

2.17. Chọn câu trá lời đúng. Một con ngựa kéo một chiếc xe, xe 
chuyển động đều vì: 

A. Lực con ngựa kéo vào xe bằng lực xe kéo vào ngựa. 

B. Lực con ngựa kéo vào xe lớn hơn lực xe kéo vào ngựa, 
c. Lực con ngựa kéo vào xe lớn hơn lực ma sát. 

D. Hợp lực tác dụng lén xe bằng không. 

2.18. Chọn càu trá lời đúng. Một vật đang chuyên động với vận tốc V. 
Đột nhiên tất ca các lực tác dụng trên vật mất đi, vật sẽ chuyển 
động như thê não? 

A. Vật dừng lại ngay lập tức. 

B. Vật chuyến động châm dẩn đều rồi dừng lại. 
c. Vật sẽ đối hướng chuyên động. 

D. Vật tiếp tục chuyên dộng với vận tốc V không đổi. 

2.19. Trong luật, giao thông dường bộ nghiêm cấm lái xe cơ giới chạy 
quá tốc độ cho phép vì lí do nào sau đây: 

A. Khi chạy nhanh gặp chướng ngại thời gian hãm phải dài hơn. 

B. Khi chạy nhanh gặp chướng ngại khó tránh hơn. 


52 



c Khi chay quá nhanh, anh hướng đến các phương tiện khac lưu 
thông trôn đường. 

D Vì tất ca các lý do trên. 

2.20. Chon càu trả lời đúng. Một vật bắt đâu khởi hành chuyên động 
thăng nhanh dẩn đều sau đó đều, cuối cùng chậm dãn đều. Hợp 
lực tác dụng lên vật thay đổi theo quy luật nao sau đây: 

A Hơp lưc tăng đếu, không đổi. giam dán đêu. 

B. Hơp lực không đổi dương, bàng không, không đồi àm. 
c Hợp lực không đôi cùng chiều vận tốc, bằng khỏng. không đôi 
ngược chiều với vận tóc. 

I). Hợp lực không đổi cúng chiếu gia tốc, bàng khỏng, không đòi 
ngươc chiều với gia tốc. 

2.21. Một vật đang chuyên động thẳng theo chiều àm cua trục tọa độ 
Lực tác dụng lên vật không đôi và theo chiều dương. Khăng 
định náo sau đây là đúng? 

A. Vật sẽ chuyến động nhanh dấn đều. 

B- Vật sẽ chuyển đông chậm dán đều, dừng lại rồi nhanh dần 
đều ngươc lại. 

c. Vật sẽ chuyến động chậm dần đều rồi dừng lại. 

1). Vật sè chuyên động chậm dán đều rồi đều. 

2.22. Một vật đặt trên mật bàn nàm ngang. Vệt đứng yên. Khảng 
định nào là đúng? 

A Vật đứng yén vi lực ma sát đã giữ vật. 

B, Vật đứng yên vì không có lưc nào tác dụng lên vật. 

c. Vật đứng yên vì hợp lực nào tác dụng lên vật bằng không. 

I). Vật đứng yên vì lực tác dụng lên vật quá bé. 

2.23. Chọn câu trá lời đúng. Khi khối lượng mỗi vật và khoảng cách 
giừa hai vật đều tăng gấp 3 thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn: 

A. Tãníg gấp ba. B. Giam còn bằng một phần ba. 

c. Tàng gầp 9 lần. D. Không thay đổi. 

2.24. Môt vật được tha rơi tự do đồng thời cung lúc một vật khác được 
ném ngang ở cùng một độ cao, bo qua lực cán không khí. Hai vật 
rơi đếni mặt đất như thế nào? 

A Vật được tha rơi tự do chạm đất trước. 

B. Vật ném ngang rơi chạm đất trước 


53 



c. Tuy theo vận tốc ném ngang lớn hay bé mà vật này rơi chạm 
đất trước hoặc sau. 

D. Hai vật rơi chạm đất cùng một lúc. 

2.25. Chọn câu trả lời đúng. Một vật (lược thả rơi tự do từ trên một 
máy bay đang bay ngang, đều xuống đất. Người quan sát A « trên 
máy bay, người quan sát B ờ trên mật đât. Hai người đó sẽ thây: 

A. Người A thấy vật chuyên động thăng đếu ra phía sau Người 
B thấy vật rơi thăng đứng. 

B. Người A thấy vật chuyên động rơi theo một parabon. Người B 
thấy vật rơi thẳng đứng. 

c. Người B thấy vật chuyến động rơi theo một parabon. Người A 
thấy vật rơi thảng đứng. 

D. Người A thấy vật chuyên động rơi theo một parabon. Ngưhi B 
cũng thấy vật rơi theo một parabon. 

2.26. Chọn câu tra lời đúng. Một vật được nem xiên lên ớ mặt cất và 
một vật khác được ném ngang ớ độ cao h với cùng vận tốc, bố qua 
lực cản không khí. Khi chạm đất vận tốc của hai vật sẽ thế r.à( 0 ? 

A. Vận tốc hai vật bằng nhau. 

B. Vận tốc vật ném ngang lớn hơn. 
c. Vận tốc vật ném xiên lớn hơn. 

D. Tùy thuộc vào góc ném xiên mà vận tốc vật này có thế lớn 
hay nhỏ hơn vật kia. 

2.27. Chọn câu tra lời đúng. Lực ma sát trượt không phụ thuộ: -vào 
yếu tố nào sau đây? 

A. Áp lực N tác dụng lên mật tiếp xúc. 

B. Tính chất mật tiêp xúc. 

c. Tính chất cua vật liệu khi tiếp xúc. 

D. Diện tích mặt tiếp xúc. 

2.28. Một vật đạt trên mật bàn nằm ngang. Ta tác dụng vào vật một 
lực nằm ngang, vật vẫn đứng yên. Lí do nào sau đây là đúng: 

A. Do lực tác dụng bé hơn trọng lượng cua vật. 

B. Do lực tác dụng bé hơn lực ma sát nghỉ, 
c. Do lực tác dụng bé hơn lực ma sát trượt. 

D Do lực tác dụng bé bơn lực ma sát trượt cộng với lực rua sát 
nghỉ. 


54 



2.20- Chọn cáu trá lời đúng Một chiếc xe chuyên động trên .lường. 
Lực nào là lực phat động làm xe chuyên động được? 

A Lực ma sát nghi B Lực mạ sát lăn. 

c. Lưc ma sát trượt. D. Một loai lực khác. 

2.30. Chọn câu trá lời dung Lưa chon các phương án A, F>, c. D thích 
hơp đê điền vào chỗ trống (1). (.2), (3) trong phát biểu sau: 

Nếu một vật không chịu...(l) cua vật khác thi nó... (2) trang thái 
...(3) hoặc chuyên động thảng đều. 

A. (i.t tác dụng, (2) tự do, (3i cân băng. 

B. (1) tác dụng, (2) giữ nguyên, (3) đứng yên. 

c. (1) tác dụng nhiều lực, (2) thay đổi, (3) giống hệt. 

Đ (D nhiều lực, (2) biến thiên, (3) khác trước 

2.31. Lựa chon các phương an A, B, c, D thích hợp đé điền vao chỗ 
trông (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Gia tốc cua một vật luôn....(l) với lực tác dụng lên vật và có độ 
lớn... (2) VỚI lực tác dung lên vật và... (3) với khối lượng cua nó. 

A. (1) cùng phương, (2) ty lê nghịch, (3) tỷ lệ thuận. 

B. (1) cùng phương, ngược chiều, (2) ty lệ thuận, (3) ty lệ nghịch, 
c. (11 cùng chiều. (21 tỷ lé nghịch, (31 ty lệ thuận. 

D. <11 cùng chiều, (2) ty lệ thuận, (3) tỷ lệ nghụch. 

2.32. Lựa chọn các phương án A. B, c, D thích hợp đế điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Hai vật (coi như chất điếm 1 bất kỳ... (1) bằng một lực tỷ lệ 
thuận với... (2) và tỷ lệ nghịch với... (3) giữa chúng. 

A. (1) tác dụng, (2) gia tốc, (3) khối lượng. 

B. (1) đáy nhau, (2) khoang cách, (3) khối lượng. 

c. (1) hút nhau, (2) điện tích của vật, (3) khoảng cách. 

D. (1) hút nhau, (2) tích cùa Khối lượng hai vật, (3) binh phương 
khoang cách. 

2.33. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp đê điền vào chỗ 
trổng (1), (2), (3) trong phát biếu sau: 

Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật... (1) có xu hướng... (2) 
nguyên nhân gây ra... (3) . 

A. (1) chuyên động, (2) cản trở, (3) chuyển động. 

B. (1) biến dạng, (2) chống lại, (3) biên dạng. 


55 



c. (1) biến dạng, (2) tăng cường, (3) chuyên động. 

D. (1) bị tác dụng, (2) cán trớ, (3) chuyến dộng. 

2 . 34 . Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp đê diền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Lực ma sát trượt tác dụng lên một vật luôn... (1) và... (2)vứi ... 
(3) của vật ấy. 

A. (1) chuyến động, (2) cản trờ, (3) chuyển động. 

B. (1) thay đổi (2) chống lại, (3) tăng tốc. 

c. íl) cùng phương (2) ngược chiều, (3) gia tốc. 

D. (1) cùng phương (2) ngược chiều, (3) vận tốc tương đối . 

2.35. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hơp đổ điền vào chồ 
trống (1), (2), (3) trong phát biếu sau: 

Lưc tương tác giữa các vật trong hệ gọi là... (1) và lực do fậit ớ... 
(2) tác dụng lén vật trong hệ gọi là... (3). 

A. (1) ngoại lực, (2) ngoài hệ, (3) nội lực. 

B. (1) nội lực, (21 ngoài hệ, (3) ngoại lực. 

c. (1) quán tính, (2) ngoài hệ, (3) phi quán tính. 

D. (1) hấp dẫn, (2) trên bàn, (3) ma sát. 

2 . 36 . Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp đế điền VỈO chổ 
trống (1), (2), (3) trong phát biếu sau: 

Trọng lượng của một vật trong hộ quy chiếu mà vật điứsg yên 
là... (1) cúa lực.. (2) và lực... (3) tác dụng lên vật. 

A. (1) đặc trưng, (2) trọng lực, (3) lực hấp dẫn. 

B. (1) phân tích, (2) hấp dẫn, (3) đàn hồi. 
c. (1) tổng hợp, (2) hâ'p dẫn. (3) quán tính. 

D. (1) tống, (2) hấp dần, (3i ma sát. 

2 . 37 . Chon câu trả lời đúng Một vật dược cột vào sợi dây và ítr»o vào 
trần õtò dang chuyến động. Phương cua sợi dây nghiêng Vĩ Ịphía 
trước, o tõ dang chuyên động như thế nào? 

A Nhanh dần đều. 

B. Chậm dần đều. 
c Chuyến động thAng dốu. 

I). Nhanh dần đều hoặc chậm dần dổu tùy váo vận tốc ô:ô lớn 
hav bó. 


56 



2.38. Chọn câu trả lời đúng. Một người khối lượng 50kg đứng trên 
bàn cân lò xo đặt trong một thang máy. Cân chi trọng lương 
người là 510 N. Thang máy đang chuyến động như thê nào? 

A. Chuyên dộng tháng đều đi lén. 

B. Chuyến dộng nhanh dần đồu đi lèn. 
c. Chuyên động chậm dần đểu đi lên 
D. Chuyến dộng tháng đều đi xuống. 

2.39. Ciọn câu tra lời đung Một vật có khối lượng m trọng lượng là 

р. Khi vật tàng, giám hoặc mất trọng lượng thi khòi lượng cua 
vật sẽ như thô nào? 

A Tàng, giám, và bằng không. 

B. Tăng, giam, không đôi. 

C. Giam, tàng và bảng không. 

D Khòng đối trong ca 3 trường hợp. 

2.4Ơ. Chọn càu trà lời đúng. Một máy bay lên tháng (trực thàngt cỏ 
thồ bay lén được nhờ vào điều gì? 

A. Nhờ lực đẩy Ác si mét. 

B Nhờ nó nhẹ hơn không khi. 

с. Nhớ phán lực cua khòng khi tác dụng vào cánh quạt khi cánh 
quạt quay. 

D. Nhờ một loại lực đặc biệt khác 

2.41. Chọn càu trả lời đúng. Một vật đang chuyển động với vận tốc 
3m/s. Nô'u bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì: 

A. vật dừng lại ngay, 

B. vật đối hướng chuyến động. 

c vật chuyến động chậm dần rồi mới dừng lại. 

D. vật tiếp tục chuyến động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s. 

2.42. Chọn câu phát biêu đúng: 

A. Nêu không chiu lưc nào tác dụng thi moi vật phai đứng yên. 

B Khí không còn lực nào tác dung tòn vật nửa, thì vật đang 
chuyên dộng sẽ lập tức dung lai 

0. Vật chuyên dông được lá nhờ Co Iưc tac dụng lén nó. 
ỉ). Khi tháy vận lóc cua vật thay dõi thi chác chần là đà có lực 
tác dung lên vạt 


57 



2.43. Điều nào sau dây là sai khi nói về lực tác dụng và phàn lục? 

A Lực và phán lực luôn luôn xuất hiện va mat đi dồng thòi. 

B. Lực và phán lực bao giờ cùng cùng loại 

c. Lực và phan lực luôn luôn cùng hướng với nhau. 

D. Lực và phán lực không thè cân bằng nhau 

2.44. Chọn câu trá lời đúng. Điều gì xảy ra đối với hộ sô ma sét giữa 
hai mặt tiếp xúc nêu lực ép hai mật đó tăng lên? 

A. Tăng lên. B. Giảm đi. 

c. Không thay đổi. D Không biết được. 

2.45. Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà 
bi A được thá rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Ro qua 
sức cản của không khí. 

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng? 

A. A chạm đất trước. 

B. A chạm đất sau. 

c. Cả hai chạm đất cùng một lúc. 

D. Chưa đủ thông tin để trá lời. 

2.46. Một viên gạch trượt trên sàn nhà và đập vào một cịi hộp 
(hình). Ca hai cùng chuyển động chậm dần. Chọn đáp án cúing. 

A. Lực của viên gạch đẩy hộp 
lớn hơn lực của hộp đấy 
viên gạch. 

B. Lực của viên gạch đẩy hộp 
nhỏ hơn lực của hộp đẩy 
viên. gạch. 

c. Lực cùa viên gạch đẫy hộp bàng lực cua hộp đấy viên gẹcln. 

D. Không biết vì chưa biết vật nào có khối lượng lớn hơn. 

2.47. Gọi Fi, F 2 là độ lớn cua hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực 
cúa chúng. Câu nào sau đây là đúng? 

A. Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả Fi và F 2 . 

B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F! và F 2 . 

c. Trong moi trường hợp, F thoa mãn: I Fi - F 2 1 < F < Fj 4 F 2 
D. F không bao giờ bằng F) hoặc F 2 . 


Hướng chuyíến 
dộng 



58 



2.48. Chon câu trá lời đũng. Nếu một vát đang chuyến động ma tất cá 
các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dung thi: 

A. vật lặp tức dừng la ì. 

B. vật chuyên đọng chậm dần rồi dừng lại. 

c. vật chuyên động chậm dần trong một thời gian, sau đó sè 
chuyên động thẳng đều 

1). vật chuyên dộng sang trạng thái chuyên động thắng đều. 

2.49. Chọn câu phát biểu đúng 

A. Không có lực tác dụng thi các vật không thừ chuyên động được. 

B. Một vật bất kỳ chịu tác dụng cua một lực có độ lớn tăng dẩn 
thì chuyên động nhanh dần. 

c. Một vật co thế chiu tác dụng đồng thời cua nhiều lực mà vần 
chuyến động thẳng đồu. 

D. Khống vật nào cớ thô chuyến động ngược chiều với lực tác 
dụng lên nó. 

2.5Ơ. Chọn cảu tra lời đúng. Khi khôi luợng của hai vật và khoang 
oách giửa chúng đều tăng lên gấp đôi thi lực hấp dản giừa chúng 
có độ lớn: 

t\. tàng gấp-đôi. B giam đi một nứa. 

c. tàng gẫp bốn. D. giừ nguyên-như cũ. 

2.51. Chọn câu trả lời đúng. Một vật khối lượng m, được ném ngang 
từ độ cao h với vận tốc ban đầu v 0 . Tầm bay xa cùa nó phụ thuộc 
vào những yếu tố nào? 

A. m và v 0 . B. m và h. c. v 0 và h. D. m, v 0 và h. 

2.52. Trong chuyển động ném xiên sang trái, vận tốc của vật tại đỉnh 
parabol cua quỹ đạo: 

A. hướng ngang từ trái sang phái, 
lĩ. hướng ngang từ phải sang trái, 
c. hướng thắng đứng xuống dưới. 

D. bằng 0. 

2.53. Chọn câu trả lời đúng. Trong thí nghiệm treo qua nặng vào lò 
>co, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc 
I-Ơ 1 tự do là g. Độ dãn cua lò xo phụ thuộc vào: 

A. m, k. B. k, g. C. m, k, g. D. m, g. 


59 



2.54. Chọn câu tra lời đúng. Lực ma sát nghi: 

A. ngược chiều với vận tốc cua vật 

B. ngược chiều với gia tốc cua vật. 

c. ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt-tiêp xúc. 
D. vuông góc với mặt tiếp xúc. 

2.55. Chọn biểu thức đứng về lực ma sát trượt: 

A. F m ,-M ; N. B. H.N. 

c. F mst < P,N. D F mM = p t N. 

2.56. Chọn câu tra lời đung. Bằng cach so sánh số chi của lực kế 
trong thang máy VỚI trọng lượng p = mg cua vật treo vào lực kế, 
ta có thế 

A. biết được thang máy đang đi lẻn hay xuống. 

B biết chiều của gia tốc thang máy. 

c. biết được thang máy đang chuyến động nhanh dần hay chậm 
dần 

í), biết được ca ba điếu nói trôn. 

2.57. Chọn câu tra lời đung. Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay 
quanh Trái Đất đều ở trong trạng thái mất trọng lượng lá do: 

A. con tàu ở rất xa Trái Đất nên lực hút cua Trái đất giám đáng 
ké 

B. con tàu ớ vào vùng mà lưc hút cua Trải Đất và lực hút cua 
Mật Trăng cân bàng nhau. 

c. con tàu đâ thoát ra khoi khi quyên cua Trái Đất. 

D. các nhà du hành và con tàu cùng “rơi” về Trái Đất với gia tốc 
g nẽn không còn lực cua người đè vào sàn tàu. 

2.58. Chọn câu tra lời dũng 

Mai vật có khối lượng m 1 > hát đầu chuyên động dưới tác 
dụng cua hai lực cùng phương, cùng chiếu và cùng độ lớn F| = F 2 
= F Quãng dường S|. s., mà hai vật đi được trong cùng một 
khoáng thời gian là sè thoa: 

A s ! = m , JJ s ! = c s, > ra, D s, < nạ 

s. IM, s, m 2 s, m } s, nq 


60 



2.59. Chọn câu tra lời đủng. 

Cạp “lưc và phan lưc” trong định luật III Niu -tơn: 

A. tác dung vào cùng một vặt. 

B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 

c. không cần phải bằng nhau vé độ lớn. 

I) phái bằng nhau về độ lớn nhưng khòng cản phái cùng giá. 

2.60. Chọn càu tra lời đúng. 

ị lai vật có khỗi lượng m, = m 2 = m bắt đầu chuyên động dưới 
Lác dụng cua hai lưc cung phương, cùng chiều và cung độ lớn Fj? 
F- 2 . Quãng đường s,, Sa mà hai vật đi được trong cùng một 
khoáng thời gian lá sò thoa: 

A. = ỳ . B. - = ặ. c. Ịi > §-. D. . 

F, s, F, s, F, s a F, 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

2.61. Chọn câu tra lời đúng. Một hợp lực 1,0 tác dụng vào một vật có 
khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0s. 
Quãng đường mà vật đi được trong khoáng thời gian đó là 

A. 0,5m. B. 2,Òm. c. l,0m. D. 4,Om. 

2.62. Chọn câu trả lời đúng. Một quả bóng có khỏi lượng 500g đang 
nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian 
quá bóng tiếp xúc. với bàn chân là 0,020s. thì bóng sẽ bay đi với 
tốc độ bàng bao nhiêu? 

A. O.Olm/s. B. 2,5m/s. c. 0,lm/s. D. lOm/s. 

2.63. Chọn câu tra lời đúng. Một vật khối lượng lkg, ở trên mặt đất 
có trong lượng 10N Khi chuyên động tới một điẻm cách tâm 
Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng 
bao nhiêu niutơn? 

A. 1 N. B. 2,5 N c. 5 N. D. 10 N. 

2.64. Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. 
Khi bị kóo, lò xo dài 24cm và lực đàn hồi cua nó bằng 5N. Hỏi 
khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng 
bao nhiêu? 

A. 28cm. B. 40cm. c 48cm. D 22cm. 


61 



2.65. Chọn câu tra lời đúng. Một vật chịu 4 lưc tác dụng. Lực Fi = 
40N hướng vế phía Đông, lực F,: = 50N hướng vẽ phía Bắc, lưc Fr< 
= 70N hướng về phía Tây và lực F 4 = 90N hướng vồ phía Nam. 

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là hao nhiêu? 

A. 50N. B. 131N. c. 170N. D. 250N. 

2.66. Chọn câu trả lời đúng. 

Người ta truyền cho một vật ớ trang thái nghi một lực F thì sau 
0,5 giây thì vật này tăng vận tốc lên được lm/3. Nếu giữ nguyên 
hướng của lực mà tăng gấp đối độ lớn lực tác dụng vào vật thi 
gia tốc của vật bằng: 

A. lm/s 2 . B. 2m/s 2 . 

c. 4m/s 2 . D. Một kết quả khác. 

2.67. Chọn câu trả lời đúng. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N 
và 12N. 

Trong số các giá trị sau đây, giá tri nào là độ lớn cua hợp lực? 

A. IN. B. 2N. c 15N. D. 25N. 

2.68. Chon câu tra lời đúng. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. 

Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thi hợp lực cũng có độ lớn bằng 
10N? 

A. 90°. B. 120°. c 60". D. 0°. 

2.69. Chọn cáu trả lời đúng, Một vật có trong lượng p = 20N dược 
treo vào một vòng nhản o (coi là chất diêm). Vòng nhẫn dược 
giữ yên bằng hai dây OA và OB (hình vẽ). Biết dây OA nằm 
ngang và hợp với dây OB một góc 120". Tim lực căng cua hai 
dây OB là Ti và OA là T 2 

A. T,.= 30,1 (N); T 2 = 15,7 (N). 

B. T,.= 11,5 (N); T 2 = 23,1 (N). 
c. Ti.= 23,1 (N); T 2 = 11,5 (N). 

D. T,.= 27,2 (N); T 2 = 14,8 (N). 

2.70. Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây xích AB. Muốn 
cho đèn ờ xa tường người ta dùng một thanh chõng một đầu ti 
vào tường và đầu kia tì vào diêm B cua dây. Cho biết đèn nàng 
40N và dây xích hợp với tường mót góc 45°. Tính lực căng của 
dây và phán lực cua thanh. 


62 



A T = 24 (N); N = 32 <N). 
lí T = 56,6 (N); N = 10 <N). 

o 

C T - 48 (N); N - 57 (N). 

D T - 40 (Nì; N -- 36 <N>. 

2.71. Chọn cáu trá lời đúng. Một vát khói lương m = 1500 kg; Tác 
dung váo vật một lực F bảng bao nhiêu đẻ vật bầt dâu chuyến 
động VỚI gia tóc a - lm/s 2 ? Hoi phái thay đối lưc thê nào đế vặt 
di dược một đoạn dường dài gấp 2 tb ' trong cúng một thời gian. 
A F = 3000 N, táng F gấp 3 lán. 

13. F = 1500 N. tăng F gấp 4 lẩn. 

c. F = 1500 N, tăng F gấp 2 lần 

I). F = 1000 N, tàng F gấp 4 lần. 

2.7Ỉ. Chọn câu trả lời đúng. Một ôtô khứi hành rời bến chuyên động 
nhanh dần đều sau khi đi đươe doạn đường s = lOOm có vận tốc 
là V - 36km/h. Khối lượng xe là lOOOkg, lực ma sát và lực can 
tác dung vào xe: F r bằng 10 % trọng iương xe. 

Tính lưc phát động tác dụng vào xe; cho g = 10m/s 2 . 

A. F = 1000 (N). B. F = 1200 (N). 

c. F = 1350 (N). D F = 15001 N). 

2.73- Chon câu tra lời đúng. Một qua bóng có khối lượng 300g bay với 
vận tốc 72km/h, đến đập vuông góc vào xà ngang và bay ngược 
lai theo phương cũ VỚI vận tốc 54km/h. Thời gian va chạm là 
0,04s. Tinh lực de xà ngang tác dụng vào qua bóng. 

A. F = 875 (Nì. B F = 262.5 (N). 

c F = -262,5 (N). D. F = 375 (N). 

2.7L Chọn câu tra lơi đúng. Một xe lãn mi chuyên động trên mặt 
phàng nằm ngang VỚI vận tốc 50 cm/s. Một xe khác m 2 chuyến 
động với vận tốc 150cm/s tới va chạm vào nố từ phía sau, sau va 
chạm ca hai xe chuyển động với cùng một vận tốc lOOcm/s. Hãy 
so sánh khối lượng của hai xe. 

A mi = 2m>. B. mi = 0,5 m 2 . 

c mi = l,5m 2 . D. mi = m 2 . 

2,7). Chọn câu tra lời đúng. Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuỗng 
một mặt phăng nghiêng nhẵn VỚI gia tốc 2,0m/s 2 . Lực gây ra gia 
tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng 



63 



lượng cúa vật. Lấy g = 10m/s 2 . 

A. 1,6N, nhỏ hơn. B. 16N, nho hơn. 

c. 160N, lớn hơn. ĩ). 4N, lớn hơn. 

2 . 76 . Chọn câu trá lời đúng. Một quá bóng, khối lượng 0,50 kg đang 
nàm yên trên mặt đất. Một cầu thu đá bóng với một lực 250N. 
Thời gian chân tác dung vào bóng là 0,020s. Quá bóng bay đi với 
tốc độ. 

A. 0,01m/s. B 0,1 m/s. c 2,5m/s. D. lOm/s 

2 . 77 . Chọn câu trả lời đúng. Phái treo một vật có trọng lượng bàng 
bao nhiêu vào một lo xo có độ cứng k = lOON/m đế nó dãn ra 
dược lOcm? 

A. l.OOON. B. 100 N. c. 10 N. D. IN. 

2 . 78 . Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 
15em. Lò xo được giữ cô định tại một đầu, còn đầu kia chịu một 
lưc kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng cua lò xo 
băng bao nhiêu? 

A. 30 N/m. B 25 N/m. c. 1,5 N/m. D. 150 N/m. 

2 . 79 . Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, 
khi bị nén lò xo dài 24cm va lực đàn hồi cúa nó bằng 5N. Hoi 
khi lực đàn hổi của lò xo bằng 10N thi chiều dài của nó bàng 
bao nhiêu? 

A. 18cm; B. 40cm; c. 48cm; D. 22cm. 

2 . 80 . Chọn cảu trà lời đúng. Mòt vận dòng viên môn hốc cây (môn 
khúc côn cầu) dùng gậy gạt qua bóng đế truyền cho nó một tốc 
độ đầu lOm/s. Hệ sỗ ma sát trượt giừa qua bóng và mặt băng là 
0,10. Hỏi quả bóng đi đươc một doạn đường bàng bao nhiêu thì 
dừng lại? Lấy g = 9,8m/s~ 

A 39m. B. 45m. c. 51m. D. 57m. 

2 . 81 . Một ôtô có khối lượng 1.200kg chuyến động đều qua một đoạn 
cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hây xác định áp 
lực của ôtô vào mặt đường tại điềm cao nhất (hình vẽ). Biết bán 
kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s 2 

A. 11.760 N 
B 11.950 N. 
c. 14.400 N. 

D 9.600 N. 



64 



2.82. Một hòn bi làn dọc theo một cạnh cua một mặt bàn hình chừ 
nhật nầm ngang cao h = l,25m. Khi ra khói mép bàn, nó rơi 
xuống nền nhà tại điếm cách mép bàn L = l,50m (theo phương 
ngang). Lấy g = 10m/s 2 . Hòi thời gian rơi của bi? 

A 0,35s. B. 0,125s. c 0,5s. D. 0,25s. 

2 . 83 . Một hòn bi lăn dọc theo môt canh cua một mật bàn hình chữ 

nhât nằm ngang cao h = 1.25m. Khi ra khói mép bàn, nó rơi 
xuống nền nhà tai điếm cách mép bàn L = l,50m (theo phương 
ngang). Lấy g = 10m/s 2 , hỏi tốc độ cua viên bi lúc rời khỏi bàn? 
A. 4,28m/s. B. 3m/s. c. 12m/s. D. 6m/s. 

2.84. Chọn câu trả lời đúng. Một chất điếm đứng yên dưới tác dụng 
cua ba lực 6N, 8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N bằng 
bao nhiêu? 

A 30°. B. 60°. c. 45°. D. 90°. 

2 . 85 . Chọn câu trả lời đúng. Trái Đất hút Mặt Tràng với một lực 
bàng bao nhiêu? Cho biết khoáng cách giừa Mạt Trâng và Trái 
đất là R = 38.10'm, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.10 22 kg, 
khối lượng của Trái Đất M = 6,0.10 24 kg. 

A. F = 22 .10 25 (N). B. F = 2.04 ,10 20 (N). 

c. p = 2.0 10 27 (N). D. F = 2.04 ,10 21 (N). 

2.86. Chọn câu trả lời đúng. Một con tàu vũ tru bay về hướng Mặt 
Tràng. Hói ớ cách tâm Trái Đất bao nhiêu thì lực hút của Trái 
Đất va của Mặt Trăng vào con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết 
khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tám Mặt Trăng bằng 60 lần 
bán kinh Trái Đất; khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng 
của Trái Đất 81 lần. 

A X = 6R (R là bán kính Trái Đất). 

B X = 36R (R là bán kính Trái Đất), 
c. X = 42K (R là bán kính Trái Đất). 

D. X = 54R (R là bán kính Trái Đất). 

2.87. Chọn câu trả lời đúng. Một con tàu vũ trụ khối lượng m = 
lOOOkg đang bay quanh Trái Đất ớ độ cao bàng hai lần bán kính 
Trái Đất. Tính lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên nó. Cho 
biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,8m/s 2 

A F = 980 (N). B. F = 1000 (N). 

C. PsllOO(N). D. F = 1300 (N). 


65 



2.88. Chọn câu trả lời đúng. Tính gia tốc rơi tự do (gây ra bới lực hấp 
dẫn) ở độ cao 3200m là g’ và ờ độ cao 3200km so với mặt đất là 
g” Cho biết bán kính của Trái Đất R = 6400km và gia tốc rơi tự 
do ở mặt đất là g = 9,8m/s 2 . 

A. g’ = 9,78m/s 2 ; g" = 4,35m/s 2 B. g’ = 9,88m/s 2 ; g” = 3,35m/s\ 

c. g’ = 9,78m/s 2 ; g” = 4,8m/s 2 . D. g’ = 8,70m/s 2 ; g” = 5.43m/s 2 . 

2.89. Chọn cáu trả lời đúng. Treo một vật có trọng lượng 2,tìN vào 
một lò xo, lò xo dãn ra lOmm. Treo một vật khác có trọng lượng 
chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm. 

a) Tính độ cứng của lò xo. 

b) Tính trọng lượng chưa biết. 

A. k = lOON/m; p = 20N. B. k = 150 N/m; p = 18N. 

c. k = 200N/m; p = 16 N. D. k = 300 N/m; p = 15N. 

2.90. Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, 
có chiều dài tự nhiên bằng l 0 = 12cm, có độ cứng k = lOON/m. 
Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới của lò xo một vật có 
khối lượng m = 200g. Hỏi khi ấy lò xo có chiều dài bao nhiêu? 
Lấy g = 10m/s 2 . 

A. / = lOcm. B. I = 12cm. C. / = 16cm. D. / = 14cm. 

2.91. Chọn câu trá lời đúng. Một lò xo có khối lượng không đáng kẻ, 
có chiều dài tự nhièn l 0 = 25,0cm. Treo lò xo thẳng đứng và móc 
vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng nii = 20g thì lò xo 
dãn ra một đoạn bàng 5mm. Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 
m 2 = lOOg thì lò xo dãn ra một đoạn bằng bao nhiêu? Khi ấy lò 
xo có chiều dài bằng bao nhiêu? 

A. / = 22,5cm. B. / = 12cm. c- / = 27,0cm. D. / = 27,5cm. 

2.92. Chọn câu trả lời đúng. Một đầu máy kéo một toa xe. Toa xe có 
khối lượng 20 tấn. Trong khi chuyển động lò xo nối đầu máy với 
toa xe dãn thêm 0,08m so với khi không dân. Độ cứng của lò xo 
bằng 5.10 4 N/m. Tính lực kéo của đầu máy và gia tốc của đoàn 
tàu. Bỏ qua lực ma sát cản trở chuyến động. 

A. F = 4000(N); a = 0,lm/s 2 . B. F = 4000(N); a = 0,2m/s 2 . 

c. F = 8000(N); a = 0,4m/s 2 . D. F = 6000(N); a = 0,3m/s 2 . 

2.93. Chọn câu trả lời đúng. Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền 
cho nó một vận tốc đầu v 0 = 3,5m/s. Sau khi đẩy, hộp chuyên 
động trượt trên sàn nhà. Hệ sổ ma sát trượt giữa hộp và sàn 


66 



nhà là k = 0,30. Hỏi chiếc hộp đi được một đoạn đường bàng bao 
nhiêu? 

A. s = l,25m. B. s = 2,6m c. s = 5,12m. D s = 2,lm 

2.9< Chọn câu trá lời đúng. Một con ngựa kéo 1 xe chỡ hàng nặng 
6000N khiến xe chuyến động đều trên mặt đường nằm ngang. 
Biết lực kéo F của ngựa là 600N và hợp với mật đường một góc 
30° Tìm hệ số ma sát giữa xe và mặt đường 

A. p = 0,12. B. p = 0,24. c. p = 0,06. D. p = 0,09. 

2.9Í Chọn câu trả lời đúng. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái đất 
ở độ cao h bàng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6.400 km và 
lẫy g = 10m/s 2 . Hãy tính tốc độ dài và chu kỳ quay của vệ tinh, 

A. v = 7.900m/s; T = 19000s. B. V = 5660m/s; T = 14 200s. 

c . V = 8000m/s; T = 2h. D. V = 7600m/s; T = 16000s. 

2.9€ Chọn càu trà lời đúng. Một xe đang chạy với vận tốc V 0 = 
3Hkm/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ 
trượt trên đường. Kế từ lúc hãm, xe còn đi được bao xa thì đỗ 
hẳn? Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường là 0,2 và 
g = 9,8m/s 2 . 

A s = 25,5m. B. s = 22,6m. c. s = 35,25m. D s = 28,7m. 

2.9'i Chọn câu trả lời đúng. Một đĩa nằm ngang quay quanh trục 
thiảng đứng với vận tốc n = 30 vòng/phút. Vật đặt lên đĩa cách 
tr ục quay 20cm. Hói hệ số ma sát bằng bao nhiêu để vật khỗng 
trượt trèn đĩa? Lấy g = 10m/s 2 . 

A... p = 0,20. B. p = 0 , 16 . ; _ c. p = 0,33. D. p = 0,10. 

2.98 Chọn câu trà lời đúng. Một người đi xe đạp trên vòng xiếc bán 
kí nh lOm phải đi qua điếm cao nhất của vòng với vận tốc tối 
thiếu bàng bao nhiêu để khói rơi? Cho g = 10m/s 2 . 

A.. v = I5m/s. B. V = 22m/s. c. V = lOm/s. D. V = 90m/s. 

2.99 Chọn câu trả lời đúng. Một ôtô chạy qua một đoạn đường cua 
(c<oi là một cung tròn) bằng phăng có bán kính cong R = 80cm. 
H<ộ số ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường nhựa là p = 0,55. 
Hiỏi ôtô chỉ được phép chạy với vận tốc cực đại bàng bao nhiêu 
đê? không bị văng ra khỏi đường cua? Lấy g = 10m/s 2 . 

A.. v m = 75,6km/h. B. v m = 26m/s. 

c. v m = 36km/h. D. v m = 45m/s. 


67 



2.100. Chọn càu trả lời đung. Một vật được ném theo phương ngang 
với vận tốc v 0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m so với mặt đất. Lấy g = 
10m/s z và bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định: 

Tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang) và vận tốc của vật 
lúc chạm đất. 

A. X ra ax = 140m; V = 20m/s. B. X max =-100m; V = 22m/s. 

c. X raax = 130m; V = 50m/s. D. X max = I20m; V = 50m/s. 

B/ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

2.1. Phản lực tác dụng vào vật 
Chọn A. 

2.2. Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc nếu chịu tác dụng của 
các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, 
một vật đang chuyên động sẽ tiếp tục chuyến động thảng đều. 

Chọn c. 

2.3. Chọn A. 

2.4. Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ 
nghịch với khối lượng của vật và được tính bới công thức: 

ã = — hay F = mả 
m 

Chọn D. 

2.5. Ta biết: Pj = mig; p 2 = m 2 g 

Trong đó g = gia tốc trọng trường; ơ một vị trí xác định g = hằng 
số. Vì vậy: ĨĨ 1 ) < m 2 => Pi < p 2 . 

p, _ m,g _ m L 
p 2 m 2 g m 2 

Chọn D. 

2.6. Lực đăc trưng cho tương tác giữa vật này lên vật khác. 

Chọn c. 

2.7. Gốc của véc tơ là điếm đặt của lực, phương chiều cua véc tơ là 
phương chiều cua lực. 

Chọn A. 


68 



2.8. Đơn vị đo của lực là: 

Niu tơn (N). 

Chon B. 

2.9. Có thế lớn hơn, nhỏ hơn, hoậc bằng lực được phân tích 
Chon D. 

2.10. Họp lực kéo chiếc xe lớn nhất khi: 

Hai lực kéo cùng chiều với nhau. 

Chọn c. 

2.11. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật biến đổi. 

Chọn c. 

2.12. Nễu lực tác dụng lên vật không đổi thi vật sẽ chuyên động 
tháng đều. 

Chọn D. 

2.13. Nếu không có lực cán của không khi thì cá viên gạch và nửa 
viên gạch rơi nhanh như nhau. 

Chọn D. 

2.14. Với một vật có thể tích nhất định, khối lượng riêng của chất 
làm vật càng lớn thì khối lượng vật càng lớn. 

Chọn D. 

2.15. Đốy là phát biểu của định luật II Niu tơn: "Gia tốc của một vật 
thu được tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với 
khôi lượng của vật.” 

Chọn D. 

2.16. Người thắng kéo người thua một lực bằng với người thua kéo 
người thắng. 

Chọn B. 

2.17. Một con ngựa kéo một chiếc xe, xe chuyến động đều vì: 

Hợp lực tác dụng lên xe bằng không. 

Chọn D 

2.18. Vật tiếp tục chuyển động với vận tốc V không đổi. 

Chọn D. 

2.19. Trong luật giao thông đường bộ nghiêm cấm lái xe cơ giới chạy 
quá tốc độ cho phép vì cả ba lí do: 

Khi chạy nhanh gảp chướng ngại thời gian hãm phải dài hơn. 


69 



Khi chạy nhanh găp chướng ngại khó tránh hơn. 

Khi chạy quá nhanh, ảnh hưởng dến các phương tiện khác lưu 
thông trên đường. 

Chọn D. 

2.20. Một vật bắt đầu khởi hành chuyên động thẳng nhanh dần đều 
sau đó đều, cuối cùng chậm dần đều. Hợp lực tác dụng lẽn vật 
thay đổi theo quy luật: 

Hợp lực không đối cùng chiều vận tốc, bằng không, không đổi 
ngược chiều với vận tốc. 

Chọn c. 

2.21. Khẳng định sau là đúng. 

Vật sẽ chuyển động chậm dần đều, dừng lại rồi nhanh dần đều 
ngược lại. 

Chọn B 

2.22. Khẳng định đúng là: 

Vật đúng yên vì hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 

Chọn c. 

2.23. Khi khối lượng mỗi vật và khoảng cách giữa hai vật đều tăng 
gấp 3 thi lực hấp dẩn giữa chúng có độ lớn không thay đổi 

Chọn D. 

2.24. Hai vật rơi đến chạm đất cùng một lúc. 

Chọn D. 

2.25. Người B thấy vật chuyển động rơi theo một parabon. Người A 
thấy vật rơi thẳng đứng. 

Chọn c. 

2.26. Khi chạm đất vận tốc của hai vật sẽ là: 

Vận tốc vật ném ngang lớn hơn. 

Chọn B. 

2.27. Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào yếu tố sau đây: 

Diện tích mặt tiếp xúc. 

Chọn D. 

2.28. Do lực tác dụng bé hơn lực ma sát trượt. 

Chọn c. 

2.29. Lực lực phát động làm xe chuyển động được là lực ma sát nghỉ. 
Chọn A. 


70 



2.30. phương án đúng là (1) tác dụng, (2) giữ nguyên, (3) đứng yên 
Chon B. 

2.31. Phương án đúng là < 1 > cùng chiều, (2) ty lệ thuận, (3) tỷ lệ nghịch. 
Chọn D. 

2.32. phương án đúng là (1) hút nhau, (2) tích của khối lượng hai vật, 
(3) bình phương khoáng cách. 

Chọn D. 

2.33. Phương án đúng là (1) biến dang, (2) chống lại, (3) biến dạng. 

ChọnD. a -- £ 

2.34. Phương án đúng là (1) cùng phương, (2) ngược chiều, (3) vận tốc 
tương đối. 

Chọn D. 

2.35. Phương án đúng là (1) nội lực, (2) ngoài hệ, (3) ngoại lực. 

Chọn B. 

2.36. Phương án đúng là (1) tổng hợp, (2) hấp dẫn (3) quán tính. 

Chọn C. 

2.37. Ô tô đang chuyển động chậm dần đều. 

Chọn B. 

2.38. Thang máy đang chuyển động nhanh dấn đều đi lên. 

Chọn B. 

2.39. Khi vật tăng, giam hoặc mất trọng lượng thì khối lượng của vật 
sẽ vẫn không đổi trong cả 3 trường hợp. 

Chọn D. 

2.40. Một máy bay lên thẳng (trực thăng) có thể bay lên được nhờ 
vào phản lực của không khí tác dụng vào cánh quạt khi cánh 
quạt quay. 

Chọn C. 

2.41. Do quán tính nên vật tiếp tục chuyến động theo hướng cũ với 
vận tốc 3m/s. 

Chọn D. 

2.42. Trong 4 câu, chỉ có câu “khi thấy vận tốc vật thay đổi thì chắc 
chắn đã có lực tác dụng lên vật” là đúng. 

Chọn D. 


71 



2.43. Điều sau đây là sai khi nói về lực tác dụng và phán lực: 

Lực và phản lực luôn luôn cùng hướng với nhau. 

Chọn c. 

2.44. Khi lực ép giữa 2 mật tăng thì theo công thức lực ma sát, chi có 
lực ma sát trượt thay đổi, còn hệ sô ma sát trượt không đổi. 

Chọn c. 

2.45. Cả hai chạm đất cùng một lúc. 

Chọn c. 

2.46. Theo định luật III Niutơn, viên gạch tác dụng vào hộp và phản 

lực của hộp tác dụng viên gạch luôn luôn có độ lớn bằng nhau 

F.„ = - F.„ . 

1 12 x 21 • 

Chọn c. 

2.47. Trong mọi trường hợp, F thỏa mãn: IFj - F 2 I < F < Fj + F 2 . 
Chọn c 

2.48. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào 
nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì: 

Vật chuyển động sang trạng thái chuyến động thẳng đều. 

Chọn D 

2.49. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn 
chuyển động thẳng đều. 

Chọn c. 

2.50. Khi khối lượng cùa hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên 
gấp đôi thì lực hấp dẫn giừa chúng có độ lớn giữ nguyên như cũ. 

Chọn D. 

2.51. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc 
ban đầu v 0 . Để biết tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu 
tố nào thì ta thấy, tầm xa của một vật ném ngang tuân theo 

công thức L = v 0 1— 

Chọn c. 

2.52. Trong chuyển động ném xiên sang trái, vận tốc của vật tại đinh 
parabol của quỹ đạo hướng ngang từ trái sang phải. 

Chọn A. 


72 



„ % ^ Fftcr 

2.53. Độ dàn của lò xo phụ thuộc vào m, k g theo còng thức \/ = ----- 

k 


Chon c. 


2.54. Chiếu của lực ma sát nghi ngược chiều với thành phần ngoại lực 
song song với mật tiếp xúc 

Chọn c. 

2.55. Biểu thức đúng về lực ma sát trượt: F msl = p t N 
Chọn D 

2.56. Bằng cách so sánh số chỉ cúa lực kê trong thay máy với trọng 
lượng p = mg cúa vật treo vào lực kẽ, ta có thê biết chiéu cùa 
gia tốc thang máy. 

Chọn B. 

2.57. Các nhà du hành vù trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất đều ở 
trong trạng thái mất trọng lượng là do: 

Các nhà du hành và con tàu cùng “roi” về Trái Đất với gia tốc g 
nôn không còn lực của người đè vào sàn tàu. 

Chọn D. 


2.58. Ta có: 


Fi = F 2 = F => Si = = -^r 

- F -t 2 

_ aat 2 _ m 2 
2 2 2 


( 1 ) 

( 2 ) 


Lấy (1) chia (2) ta có: — - HLả. 

s 2 m, 

=5- Quãng đường vật đi được sẽ tỉ lệ nghịch với các khối lượng 
của no nếu lực tác dụng vào chúng như nhau. 

Chọn A. 

2.59. Chọn B. 

’ ' 5.0 

2.60. Ta có mi = m 2 = m => Si = — (1) 

2 2 

f. 

* 'í • V <2) 

^ ,. v , . s, F, 

Lay (i) chia (2) ta có: — = — 

s 2 F 2 . 


73 




=> quãng đường vật đi được sẽ ti lệ thuận với các lực tác dụng 
vào chúng nếu khối lượng của chúng như nhau. 

Chọn B. 

II GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

2.61. Chọn c. 2.62. Chọn D. 2.63. Chọn B. 2.64. Chọn A. 

2.65. Chọn A. 

2.66. Đã cho F = Vo = 0; t = 0,5 s; V = lm/s 

F = 2F; a 2 =? 

Khi tác dụng vào vật một lực F! thì ta có phương trình sau: 

Fi = mai (1) 

Với: ai = 4“= 2m/s 2 

Khi tác dụng vào vật một lực F 2 thì ta có phương trình sau: 

F 2 = ma 2 (2) 

Lấy (1) chia cho (2) vế theo vế ta có: = — a ‘ - <=> —— = — 

F 2 ma 2 2F Si 2 

a 2 = 2ai = 4m/s 2 . 

Chọn c. 

2.67. Hợp lực của hai lực về độ lớn phải thỏa mãn: 

! Fi - F 2 | < f < Fj + f 2 

Cho nên 3 < F < 21. Chỉ có C: F = 15 N thỏa mãn. 

Chọn c. 

2.68. Hợp lực hai lực Fi = F 2 = 10N bằng F = 10N chỉ khi góc giữa Fj 
và F 2 ià 120°. 



74 



T 2 = 11,5 (N). 

Chọn c. 

2.70. l)èn cân bàng dướỉ tác dung của: 

- Trọng lượng p 

- Lực căng T của dây. 

- Phản lực N cua thanh chống. 

Ta có: p + T + N = 0 (1) 

Chiếu (1) lên Oy: 

Tcos45 & - p = 0 
p 40 



T = 


cos45' 


1 

ã 


= 40 V2 * 56,6N 


Chiếu (1) lên Ox: 

N - Tcos45 ũ = 0 

N = Tcos45° = 40V2.4=r = 40N 

72 

Chọn B. 

2.711. Lực tác dụng vào vật, theo định luật II Niutơn là: 

F = ma = 1500 X 1 = 1500 (N) 

+ Dưới tác dụng của lực F vật chuyển động nhanh dần đều từ 
trạng thái đứng yên nên đường đi là: 


s = 


at 


; Vậy muốn tàng gấp 2 quãng đường trong cùng 


thời gian t thì gia tốc a tăng gấp 2. 

Theo định luật II Niutơn, ta cũng phải tăng lực lên gấp 2. 

Chọn c. 

2.712. Gọi gia tốc của xe là a; quãng đường đi Và vận tốc trong trường 
hợp này (v 0 = 0) có biểu thức liên hệ. 


V 2 = 2aS => a = 


10 


= = 0,5m/s 

2S 2.100 


Gọi lực phát động là F d , lực cản F c ; Hợp lực tác dụng lên xe là: 
F = F đ - F c 

Theo định luật II Niutơn ta có: 

F đ - F c = ma 

Mặt khác F f = 10%.p = 0,1.mg. Vậy: 

F d = ma + F c = ma + 0,1 mg 


75 





F d = m (a + 0,lg) 

Thay số ta có: 

F d = 1000.(0,5 + 0,1.10) = 1500 (N) 

Chọn D. 

2.73. Chọn chiều (+) như hình vẽ. 

Gia tốc quả bóng thu được khi va chạm là: 

v 2 - Vj 
a = - — 

At 

Thay số ta có: 

-15-20 35 

a_ 0,4 " 0,4 

Lực tác dụng lên bóng. 

F = ma = -875 X 0,3 = -262,5 (N) 

Chọn c. 

2.74. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xẹ. 

ả,,ả 2 lần lượt là gia tốc 2 xe thu được trong thời gian va clhạm At 
V 01 =í‘50cm/s V, - v, n _ 50 

Vị = lOOcm / s ~ t t 

[v O2 = 150cm/s v 2 -v ft2 50 

(v 2 = lOOcm /s t t 

Lực xe 2 tác dụng lên xe 1: F 2 1 = miai 
Lực xe 1 tác dụng lên xe 2: Fj 2 = m 2 a 2 
Theo định luật III Niutơn: 

F 2 1 = - F 12 

Vậy: miai = - m 2 a 2 

50 _ , 50^_ 

mi. — = - m 2 (- — )=> mi = m 2 
At At 

Chọn D. 

2.75. Lực gây ra gia tốc cho vật: 

F = ma = 8.2 = 16 (N). 

Lực này nhỏ hơn trọng lượng vật p = mg = 8.10 = SO'(b’). 

Chọn B. 



76 



2.76Ì. Cia tốc bóng thu được: 

F 250 cnầ .,_2 

a = — = = 500m/s z 

m 0.5 

Vận tốc bóng đạt được: 

V = at = 500 X 0,020 = lOm/s 

Chọn D. 

2.77. Trọng lương vật cần treo bằng lực đàn hồi nên: 
p = kA/ = 100 X 0,1 = 10 (N) 

Chọn c. 

2.78». Khi kéo một lực F = 4,5 (N) lực này đúng bằng lực đàn hồi cua 

' , , F 

ò xo, nên F = k Al cr> k = — 7 ; với A/ = / - l 0 . 

M 

Thay số: k = - -^4 — = 44z = 150 (N/m) 

0,18-0,15 0.03 

Chọn D. 

2.79». Khi lực đàn hồi Fi = 5 (N) thì độ biến dạng: 

A/i = 30 - 24 = 6(m). 

Khi lực đàn hồi F 2 = 10 (N) thì độ biến dạng A/ 2 . Ta có: 

F, M 2 , F 2 A/, 10.6 10 

2 ±. - <=> ĩd 2 = - „ = —r— = 12cm 

F F, 5 

Vậy chiều dài lò xo khi này: / = / 0 - 12 = 30 - 12 = 18cm. 

Chọn A. 

2.80». Khi quá bóng trượt trên bãng nó chịu tác dụng của lực ma sat 
nên gia tốc là: 

a = ^5ss- = g = -gtg = - 0,1.9,8 = 0,98m/s 2 
m m 

Doạn đường đi cúa bóng đến khi dừng là s (v = 0) ta có: 

9 „ „ „ V 2 10 2 .. . . 


- v r / = 2aS ro s = -Ci = 

2a 

Chọn c. 

2.81. Áp lực của ôtô tại điếm cao nhất: 
• Ta có: p - N = ma hr = rĩ ^~ 


• N = p - — 


2.0,98 


= 51 (m) 



77 



• Ap lực Q cúa òtô lén mặt đường cùng dứng bằng phan lực N về 
độ lớn nên. 

Q = N = p - 

R 

Thay số: V = 36 km/s = lOm/s 

n __ mv z 1200.10" 

R 50 

= 12000 - 2400 = 9600 (N) 

Chọn D. 

2.82. Thời gian rơi của bi: 

ím = /ã26 


■ V g V 10 

t = 0,5s 

Chọn c. 

2.83. Tqc độ viên bi khi rời bàn. 

v 0 = — = —= 3m/s 
t 0,5 


Chọn B. 

2.84. Ta có khi chất điểm đứng yên, hợp lực cùa 3 lực phải băng 
không, chúng tạo thành một tam giác về độ lớn dễ thấy: 6 2 + 8 2 
= 10 2 . Vậy ba vectơ lưc tạo thành 1 tam giác vuông, lực F 3 = 10N 
là cạnh huyền. Vậy 6N vá 8N là cạnh của hình vuông nên góc 
tạo giữa chúng là 90° 

Chọn D 

2.85. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt tráng: 

FaB 0^=6,67.10 

R (38.10 7 ) 2 



2.86. Gọi X là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất. Mi và 
Mỉ lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, R là 
bán kính Trái Đất, còn m là khối lượng cùa con tàu vũ trụ. Ta có: 
GmM, _ GmM 2 

_ = —- R - ‘ )2 


78 



Gm8M 2 _ GmM ; 


X' (60R - x) 2 

81 _ _1 

X 2 ~ (60R X .) 2 

9(60R - x) = X 

Suy ra X = 54R. Điểm đó cách tâm Trai Đất 54 lần bán kinh 
Trái Đất. 

Chọn D. 

2.8 T . Ớ độ cao h = 2R thì r = 3R: 


„ GMm 
Fhd * 9R " 

ở mặt đất thi r = R: 

Fm = p 
GMm 

—= me 
R 2 6 


(li 


( 2 ) 


Thay (2) vào (1) ta được: 

= mg = 10009,8 = 1100N 
9 9 

Chọn c. 

2.85. Ớ mặt đất gia tốc rơi lá g, ở độ cao h gia tóc là g’: 

GMm_GMm 

(R + h) s R 


ể = ( 


R 


fg 


H-rh 

a) h = 3200m = 3.2km 


g’ = ( 


6403 + 2 
b) h = 3200km 

6400 


6400 f (9,80) = 9,78m/s 2 


g”=( 


9600 


) 2 (9,80) = 4,35m/s 2 


Chọn A. 


F. 2 

2.85. Độ cứng cúa lò xo: k = —Ị- = —— = 200 (N/m) 

A/, 0,01 


79 





Trong lượng vật cần treo để giản Alo: 

p 2 = kA/ 2 = 200 X 0,08 = 16 (N) 

Chọn c. 

2.90. Khi cân bằng ta có: Flx = p 
Vậy kA/ = mg. Suy ra: 

M = ^ = 0,02m = 2cm 

k 100 

/ = Z 0 + A/ = 12 + 2= 14cm 

Chọn D. 

2.91. Khi cân bàng ta có: Flx = p 
Khi treo mi kA/i = mig 
Khi treo m 2 kAZ -2 = m 2 g 

Al 2 = -5^- ,A/j = ,5(mm) = 25mm = 2,5cm 

m, 20 

l = l 0 + M 2 = 25,0 <• 2,5 = 27,5cm 

Chọn D 

2.92. Lực kéo của đầu máy: 

F = kA/ = 5.10 4 . 0,08 = 4000N 


Chọn chiều dương của trục Ox là chiểu chuyến động, ta co: 


a = 


F 4000 


— = = 0,2m/s 

m 20000 


Chọn B. 


2.93. Sau khi đẩy, hộp trượt trên sàn chỉ còn lực ma sát tác (dụng. 
Theo định luật II Niu tơn: F ms = ma 

-pmg = ma (Dấu trừ chỉ lực ma sát ngược chiều chuyến đìn.g) 
a = -pg 
v't - vỉ - 2as 

2a 2pg 2.0,30.9,8 


Chọn D. 

2.94. Lực F phân tích thành 2 thành phần: 
- Ngang Fí = F.cosa 


80 



- Đứng F '2 = Fsinavới a = 30° 

Phan lực N theo phương đứng: 

N + Fo = p rí> N = p - F 2 (1) F„„ 

Xo chuyến động đều: F mí = Fi - F cosa 
ịiN = F co sa 

Thê (1) vào: p(P - F 2 > = F cosa 
F cosa 


N . 

zìzT' 


a ! F 




M = 


= 0,09 


p - F sin a 

Chọn Đ. 

2.9». Lực hướng tâm của vệ tinh chinh là lực hấp dần. 


_ _ GmM T „ mv 2 

F M . F M =» £2* - 


Vậy 

Vì 




;GM tu , D , ;GM td 

V R + h V 2R 

g = hay GM tđ = R 2 .g 

v = M = = 5,66 km/s 

V 2R V 2 V 2 

T= gl ( - R -1 h) = 1* R = 4.3,14.6400.10 3 = 14200 (S) 

V V 5.660 

Chọn B. 

2.9Í. Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là nơi và lúc phanh, chiều dương 
là chiều chuyên động khi hãm xe, xe chí còn chịu tác dụng của 
lực ma sát trượt. Theo định luật II Niutơn: 

F m , = mả . N 

Chiếu lên phương chuyển động: R ""' 

—F ms - ma 

~F_ 


(+) 


a = 


ms _ 


-pN _ mg 
M' 


/777777? 7^777/ 




* p 


m m m 

a = -pg = -0,2 V 9,8 = -l,96m/s 2 
Quảng đường xe còn đi được: t = 0, v 0 = 36km/h = lOm/s 
Khi dừng V, = 0 

V 2 — V 2 0 — 10 2 

s =-■ ĩ - ị = 25,5m 
2a 2 X (-1,96) 

Chọn A. 


81 




2.97. Khi đĩa quav đều lực hướng tâm tác dụng lén vật là lực F m nghỉ. 
Đê vật khóng trượt t.hi F nv nghi cực đại phái thoa: 

F ms > F h 

umg > m— = mo) R, (0 = 2nn 
R 

47t 2 n 2 R - _ _ - _ . 

ụ > . = 0.2n = 0,5 v/s 

g 

Chọn A. 

2.98. Hợp lực tác dụng lén người đi xe ở đ ếm cao nhất là: 

2 

V 

p + Q = ma h = m-~ 

R 

Muốn khỏi bị rơi thi người vẩn còn ép lên vòng xiếc nên IM > 0, 
N = Q 

=> Q = m— - p>0=sv> JgR 
K 

V > lOm/s: vận tốc tối thiêu bàng lOm/s. 

Chọn c. 

2.99. Lực ma sát nghi cua lốp xe va mật đường hướng vào tâim của 
đường cua đóng vai trò là lực hướng tâm. 

~F„| S (Ighì — ms pmg v 

Suy ra V < ~JịjRg - /0,55.80.10 * 21m/s 


Vậy v mí , x = 21m/s = 75,6km/h. 


Chọn A. 


0 30 60 90 120 v(m) 


2.100. Chọn trục Ox hưởng theo vectơ 
vận tốc đầu v nầm ngang, trục 
Oy hướng thẳng đứng xuống 
dưới theo vectơ trọng lực p, gốc 
tọa độ tại vị trí ban đầu (hình). 
Chuyến động ném ngang có thế 
xem là chuyến động tống hợp 
của hai chuyên động thành 
phán tròn hai trục tọa độ. 

- Chuyển động thành phần theo truc 
Ox là chuyến động đều. Ta có: 



82 









V* = v 0 ( 1 ) 

X = v„t (2) 

- Chuyên động thành phần theo truc Oy là chuyên động rơi tự 
do Ta có: 


Vy = gt 


(3) 

(4) 


ai Thời gian chuyền động của vật bị ném ngang có thể tinh từ 
chuyên động thành phần rơi tự do, tức là từ công thức (4). 

y = h=|gtĩ 


, _ Ị2h 1 2x80 
ỈSuy ra ti = 1— = J ——— = 4s 

V g V 10 

Tầm bay xa được tính từ chuyên động thành phần theo trục 
Ox, tức là tứ còng thức (2) 

Xm„x = v 0 ti = 30 X 4 = 120m 

b' Vân tốc của vật lúc chạm đất là vận tốc của chuyến động 
tông hợp. Do đo ta có: 


V = ,/V 


ý v í - V v = \jK + (gt, Ý 


= \j3Q~ + (10.4)“ = 50m / s 


Chọn D. 


ĐỂ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG II (Sô 1) 


<Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Chtọn câu trả lời đúng. 

Khiố lượng của một vật không ảnh hưởng đến: 

A. Phản lực tác dụng vảo vật. B. Gia tốc của vật. 

c. Trọng lượng của vật. D- Quán tính của vật. 

2. Chiọr câu trả lời đúng. 

Tạ.i :ùng một địa điểm, hai vật có khối lượng m, < m 2 , trọng lực 
tác cụng lên hai vật lần lượt là P], p 2 luón thóa điều kiện: 


A. p > p 2 . 
F, m 2 


B. p, = p 2 . 


D. 


m„ 


83 



3. Chọn câu trả lời đúng. Hợp lực của hai lực đồng quy được biều diễn 
bằng công thức nào sau đây? 

A. F = Fi + F2. B. F = Fi - F*. 

c. F = F, + F 2 . D. F = Fi - F 2 . 

4. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về chuyến động của 
một vật? 

A. Gia tốc của vật thu được luôn luôn cùng hướng với lực. 

B. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc cùa vật biến đổi 

c. Vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu không có lực 
tác dụng lên vật. 

D. Nếu lực tác dụng lên vật không đổi thì vật sẽ chuyển động 
thảng đều. 

5. Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Nếu lực tác dụng lên vật tăng dần thì vật chuyển động nhanh 
dần. 

B. Nếu lực tác dụng lên vật tăng đều thì vật chuyển động nhanh 
dần đều. 

c. Nếu lực tác dụng lên vật giảm dần thì vật chuyến động chậm 
dần. 

D. Nếu lực tác dụng lên vật không đổi thì vật thu được một gia tốc 
không đổi. 

6. Chọn câu trả lời đúng. Trong luật giao thông đường bộ nghiêm cấm 
lái xe cơ giới chạy quá tốc độ cho phép vì lí do nào sau đây: 

A. Khi chạy nhanh gập chướng ngại thời gian hâm phải dài hơn. 

B. Khi chạy nhanh gặp chướng ngại khó tránh hơn. 

c. Khi chạy quá nhanh, ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu 
thông trên đường. 

D. Vì tất cả các lý do trên. 

7. Chọn câu trả lời đúng. Lực hấp dẫn phụ thuộc khối lượng hai vật, 
tại sao biểu thức trọng lực p = mg chỉ có khối lượng m của vật? 

A. Vì trọng lực chỉ phụ thuộc khối lượng vật mà thôi. 

B. Vì chỉ khối lượng vật là đáng kể mà thôi, 
c Khối lượng vật thứ hai chính bằng g. 

D. Khối lượng vật thứ hai có nằm trong biểu thức của g. 


84 



8. Chọn cáu trả lời đúng. Một vật được ném .xiên lên ở mặt đất và 
một vật khác được ném ngang ớ độ cao h với cùng vận tốc, bồ qua 
lực oản không khí. Khi chạm đất vận tốc của hai vật sẽ thế nào? 

A. Vận tốc hai vật bằng nhau. 

B Vận tốc vật ném ngang lớn hơn. 
c. Vận tốc vật ném xiên lớn hơn. 

D Tùy thuộc vào góc ném xiên mà vận tốc vật này có thể lớn hay 
nhó hơn vật kia. 

9. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp để điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Phép tổng hợp lực là phép thay thế... (1) tác dụng đồng thời vào 
một vật bằng... (2) có tác dụng... (3) như tác dụng của toàn bộ 
những lưc ấy. 

A. (1) nhiều vật, (2)nhiều lực, (3) mạnh hơn. 

B. (1) nhiều vật, (2) một lực, (3) tương đương, 
c. (1) nhiều lực, (2) nhiều lực, (3) giống hệt. 

D. (1) nhiều lực, (2) một lực, (3) giống hệt. 

10. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp để điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật... (1) có xu hướng... (2) 
nguyên nhân gây ra... (3). 

A. (1) chuyển động, (2) cản trở, (3) chuyển động. 

B. (1; biến dạng, (2) chống lại, (3) biến dạng. 

c. (1) biên dạng, (2) tăng cường, (3) chuyển động. 

D. (1) bị tác dụng, (2) cản trở, (3) chuyển động. 

11. Búng môt vật chuyển động đi lên một mặt phảng nghiêng có ma 
sát. Nhận xét nào sau đây là đúng: 

A. Vật đi lên nhanh dần đều và sau đó đi xuống chậm dần đều. 

13. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó đi xuống cũng chậm dần đều. 
c. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó đi xuống nhanh dần đều. 

D. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó dừng lại hoặc đi xuống 
nhanh dần đều. 

12. Chọn câu trả lời đúng. Một máy bay lên thẳng (trực thăng ) có 
thế bay lên được nhờ vào đieu gì? 

Á. Nhờ lực đẩy Ác si mét. 


85 



B. Nhờ nó nhẹ hơn không khí 

c. Nhờ phản lực cùa khỏng khí tác dụng vào cánh quạt khi cánh 
quạt quay. 

D. Nhờ môt loại lực đặc biệt khác. 

13. Chọn câu trả lời đúng. Trong các cách viết công thức của lực ma 
sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng? 

A-F mst =p t N. B. F msl =p,N. 

C. F m6t =p,N. D. F mst =p t N. 


14. Gọi Fi, F 2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực 
của chúng. Câu nào sau đây là đúng? 

A. Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả Fi và F 2 . 

B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F] và F 2 . 

c. Trong mọi trường hợp, F thoa mãn: I Fi - F 2 1 < F < F] + F' 2 - 

D. F không bao giờ bằng Fi hoặc F 2 . 

15. Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác 
dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dung lên Trái Đất? 

A. Hai lực này có cùng phương, cùng chiều. 

B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau, 
c. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn. 

D. Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhaut 


16. Chọn câu trả lời đúng. 

Hai vật có khối lượng lĩii = m 2 = m bắt đầu chuyển động àj&i tác 
dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn F] ? F 2 . 
Quãng đường Si, s 2 mà hai vật đi được trong cùng một khioảng 
thời gian là sẽ thỏa: 


A. ®L 


; ík 

F, 


B. Ị 

s„ 


F 


c. 

s.. 


F„ 


D. i < 
s„ 


7 , 

-2 

ữ 
L 1 


17. Hai vật có khối lượng mi > m 2 dang đứng yên chịu tác dụng của 
hai lực kéo F,=F 2 làm cho chúng chuyến động trẽn cùig một 

đường thẳng với gia tốc tương ứng ai, a 2 . Kết luận nào sau đíây là 
đúng: 

* 

A. aj > a 2 . B. ai < a 2 . 

c. ai = a 2 . D. Không đu cơ sở để kếtluiận. 


86 



18. Chon câu tra lời đúng Một vật đang chuyên đóng VỚI vận tốc 
3m/s. Nếu bồng nhiên các lực tác dụng lén nò mất đi thì: 

A vật dừng lại ngay. 

B. vật đổi hướng chuyên động, 
c vât chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại. 

D. vật tiếp tục chuyên động theo hướng cù với vận tốc 3m/s. 

19. Chọn câu phát biếu đúng. 

A. Nếu không chịu lực nào tác dung thì moi vật phai đứng yên. 

B. Khi không còn lực nao tác dụng lẽn vật nữa, thì vật đang 
chuyên đông sẽ lập tức dừng lại. 

c. Vật chuyến động đươc là nhờ có lực tác dụng lén nó. 

D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lưc 
tác dụng lén vật. 

20. Chọn câu tra lời đúng. Một con ngựa kéo mót chiếc xe, xe chuyển 
động đểu vì: 

A. Lực con ngựa kéo vào xe bằng lực xe kéo vào ngựa. 

B. Lực con ngựa kéo vào xe lớn hơn lực xe kéo vào ngựa 
c. Lực con ngựa kéo vào xe lớn hơn lực ma sát. 

D. Hợp lực tác dụng lên xe bằng không. 

21. Chọn càu trả lời đúng. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và 

có độ cứng 40 N/m. Giữ cô định một đầu và tác dụng vào đầu kia 
một lưc 1.0 N đế nén lò xo. Khi ấy. chiều dài của nó là bao nhiêu 9 
A. 2,5cm. B. 7,5cm. c. 12,5cm. D. 9,75cm. 

22. Chọn cáu trả lời đúng. 

Một vật có khối lượng m = lOkg đang chuyển động thẩng đều với 
vận tốc V có độ lớn V = lOm/s thì chịu tác dụng của một lực 
Fcùng phương, ngược chiều với V và có độ lớn F = 10N. 

A. Vật dừng lại ngay. 

B. Sau 15s kể từ lúc lực F tác dụng vật đang chuyển động theo 
chiều ngược lại. 

c. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại. 
ĩ), Vật chuyên động thẳng đều với vận tốc lOm/s. 

23. Chọn cáu trả lời đúng 

Một vật có khối lương 200g trượt xuống một mặt phăng nghiêng 


87 



nhẫn với gia tốc 4m/s 2 . Lây g = 10m/s 2 . Độ lớn của lực gây ra gia 
tốc này bằng: 

A. 0.8N. B. 8N. c. 80N. D. 800 N. 

24. Chọn câu trả lời đúng. 

Một vật đang chuyến động dưới tác dụng của lực Fì VỚI gia tốc ai- 

Nếu tàng lực tác dụng thành F 2 = 2Fi thì gia tốc cùa vật là a 2 

bàng: 

A a 2 — a, . B. a 2 = ai- c. a 2 — 2a}. D. a 2 = 4ai- 

25. Chọn câu trả lời đúng. 

Một quả bóng, khối lượng 400g đang nằm yên trên mặt đất. Một 
cầu thủ đá bóng với một lực 200 N Thời gian chân tác dụng vào 
bóng là 0,01s. Quả bóng bay đi với tốc độ: 

A. 0,5m/s. B. 5m/s. 

c. 50m/s, D. Một giá trị khác. 

26. Chọn câu trả lời đúng. 

Hai vật có khối lượng m, > m 2 cùng trượt không vận tốc đầu, 
không ma sát từ đỉnh một mật phẳng nghiêng. Gọi ti, t 2 , Vj, v 2 
lần lượt là thởi gian vật mi và m 2 trượt trên mặt phẳng nghiêng, 
vận tốc của chúng ở chân mặt phẳng nghiêng và Fi, F 2 là độ lớn 
của hợp lực tác dụng gây ra chuyển động của mi, m 2 . 

A. V! > v 2 . B. ti < t 2 . 

c. Fi > F 2 . D. Cá A, B, c đều đúng. 

27. Chọn câu trá lời đúng. 

Một vật có khối lượng m = 2 kg được truyền một lực F không đổi 
thì sau 2 giây thì vật này tăng vận tốc từ 2,5m/s lên 7,5m/s. Độ 
lớn của lực F bầng: 

A. 5N. B. 10N. 

c. 15N. D. Một giá trị khác. 

28. Chọn câu trá lời đúng. Một con tàu vù trụ bay về hướng Mặt 
Trăng. Hỏi con tàu đó ờ cách tâm Trái Đất bằng bao nhiêu lần 
bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên 
con tàu sè cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm Trái Đất 
đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng 
của Mặt Trăng nhó hơn khối lượng cùa Trái Đất 81 lần. 

A. X = 10 R. B X = 24 R. c. X = 34 R. D X = 54 R. 


88 



29. Chọn càu trá lời đung. Một đầu máy kéo một toa xe. Toa xe cò 
khôi lượng 20 tấn. Trong khi chuyến động lò xo nối đầu máy với 
loa xe dãn thêm 0,08m so với khi không dàn. Độ cứng cùa lò xo 
bằng 5.10 4 N/m. Tính lực kéo của đầu máy và gia tốc của đoàn tàu. 
Bo qua lực ma sát can trở chuyển động. 

A. F = ‘1000(N); a = o.lm/s*. B F = 40001N); a = 0,2m/s 2 

c. F = 8000(N); a = 0,4m/s 2 D. F = 6000(N); a = 0,3m/s 2 . 

30. Chọn câu trả lời đúng. Một xe đang chạy với vận tốc v 0 = 36km/h 
thi bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lân nừa mà chỉ trượt trên 
đường. Kê từ lúc hãm, xe còn đi được bao xa thi dỗ hẳn? Biết hệ 
sỗ ma sát trươt giữa bánh xe và đường là 0,2 và g = 9,8m/s 2 . 

A. s = 25,5m. B s = 22, 6 m. 

c. s = 35,25m. D s = 28.7m. 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG n (Sô 2) 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1 . Chọn câu trá lời đúng. Hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diền 
bằng điều gì sau đây? 

A Đường chéo hình chữ nhật mà hai cạnh là hai véc tơ lực thành 
phần. 

B. Đường chéo hình vuông mà hai canh là hai véc tơ lực thành 
phần. 

c. Đường chéo hình thoi mà hai cạnh là hai véc tơ lực thành phấn. 

D. Đường chéo hình bình hành mà hai cạnh là hai véc tơ lực thành 
phần. 

2 . Chọn câu trả lời đúng. Hợp lực của hai lực đồng quy dược biễu diễn 
bằng công thức nào sau đây? 

A. F = F( + F 2 . B. F = Fi - Fiỉ . 

c. F = Fì + F 2 . D. F = Fi - F 2 . 

3. Chọn câu trá lời đúng. Khi tổng hợp hai lực đồng quy thành một 
lực thì độ lớn của hợp lực phải thỏa mãn: 

A. Luôn luôn nhỏ hơn lực thành phần 

B. Luôn luỏn lớn hơn lực thành phần. 


89 



c. Luôn luôn bằng lực thành phần. 

D. Cỗ thô lỡn hơn, nho hơn, hoặc hằng lực thành phần. 

4. Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng cua một vât đặc trưng cho tính 
chất nào sau đây của vật? 

A. Tính chất nặng hay nhẹ của một vật. 

B. Lượng vật chất nhiều hay ít. 

c. Mức quán tính cua vật lớn hay bé. 

D. Vật chuyển động nhanh hay chậm. 

5. Chọn câu phát biếu đúng 

A. Nếu lực tác dụng lên vật tãng dần thì vật chuyên động nhaih 
dần. 

B. Nếu lực tác dụng lên vât tăng đếu thì vât chuyên động nhanh 
dần đều. 

c. Nếu lực tác dụng lên vật giảm dần thì vật chuyển động chc.ni 
dần. 

D. Nếu lực tác dụng lên vật không đối thì vật thu được một gia lốc 
không đổi. 

6. Trong trò chơi hái người kéo co, chọn cáu đúng trong các câu sau: 

A. Người nào kéo mạnh hơn người đó sẽ thắng. 

B. Người nào kéo mạnh và bám vào đất chắc hơn người đó sẽ 
thắng. 

c. Người nào to nậng hơn người đó sẽ thắng. 

D. Người nào kéo nhanh hơn người đó sẽ thắng. 

7. Hiện tượng thủy triều xẩy ra do nguyên nhân nào sau đây: 

A. Do chuyển động của các dòng hái lưu. 

B. Do chuyền động quay cùa Trái Đất. 

c. Do lực hấp dần cua mặt trăng và mặt trời. 

D. Do hai nguyên nhân B và c trên. 

8 . Chọn câu trả lời đúng. Lưc háp dần phu thuộc khối lượng hai vìt, 
tại sao biểu thức trọng lực p = mg chỉ có khối lượng m của vật? 

A. Vì trọng lực chỉ phụ thuộc khối lượng vật mà thôi. 

R VI chi khối lượng vật là đáng kô mà thôi. 


90 



c. Khối lượng vật thứ hai chính bằng g. 

D Khối lượng vật thứ hai có nằm trong biếu thức cua g. 

9. Chọn cáu tra lời đúng. Đưa một vật lên cao, lực hấp dẫn cua Trái 
Đút lên vật sẽ thế nào? 

A Tăng đòu theo độ cao h. 

B. Giảm đếu theo độ cao h. 

c. Giam theo tý lệ bình phương với độ cao h. 

D. Giám và ty lệ nghịch với bình phương của tổng độ cao h và bán 
kính Trái Đất R. 

10 Chọn câu trả lời đúng. Vì sao muốn đầu tàu hỏa kéo được nhiều 
toa thì khối lượng phải lớn? 

A. Vì khối lương lớn thì máy tàu lớn nên lực kéo mới manh. 

R. Vì khối lượng lớn quán tính lớn nên tàu chạy nhanh hơn. 
c. Vì khối lượng lớn, áp lực đầu tàu lên đường lớn nên lực kéo 
chính là ma sát nghỉ mới lớn được. 

I). Các nguyên nhân trên đều sai. 

11. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp để điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biêu sau: 

Phép tông hơp lực là phép thay thế... (1) tác dụng đồng thời vào 
một. vật bằng... (2) có tác dụng... (3) như tác dụng của toàn bộ 
những lực ấy. 

A. (1) nhiếu vật, (2)nhiều lực, (3) mạnh hơn. 

B. (1) nhiều vật, (2) một lực, (3) tương đương, 
c. (1) nhiều lực, (2) nhiều lực, (3) giống hệt. 

I). (1) nhiều lực, (2) một lực, (3) giống hệt. 

12. 1 jựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp đế điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biếu sau: 

Phép phân tích lực là phép thay thế... (1) bằng... (2) tác dung 
đồng thời và... (3) giống hệt như lực ấy. 

A. (1 > nhiều lực, (2) một lực, (3) mạnh. 

B. (1) một lực, (2) hai hay nhiều lực, (3) gây hiệu quả. 

0. (1) nhiều vật, (2) một. vật, (3) tương đương. 

ỉ) 11) nhiều lực, (2) một lực, (3) giống hệt 

13. Chọn câu irá lời đúng. Cột một vật vào một sợi dây và quay tròn 
trong mật phắng nằm ngang. Đang quay sợi dây bi đứt, vật sẽ 


91 



tiếp tục chuyển động như thế nào? 

A. Vật bị văng ra theo phương ngang dọc theo bán kính. 

B. Vật bị văng ra theo phương ngang tiếp tuyến với quỹ đạo. 
c. Vật bị vàng ra theo phương thẳng đứng dọc theo bán kính 

D Vật bị văng ra theo phương ngang tạo với bán kính một góc 45°. 

14. Búng một vật chuyển động đi lên một mặt phảng nghiêng có ma 
sát. Nhận xét nào sau đây là đúng: 

A. Vật đi lên nhanh dần đều và sau đó đi xuống chậm dần đều. 

B. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó đi xuống cũng chậm dần 
đều. 

c. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó đi xuống nhanh dần đều. 

D. Vật đi lên chậm dần đều và sau đó dừng lại hoặc đi xuống 
nhanh dần đều. 

15. Chọn cáu trả lời đúng. Một vật được cột vào sợi dây và treo vào 
trần ôtô đang chuyển đông nhanh dần đều. Phương cùa SỢI dây sẽ 
như thế nào? 

A. Thẳng đứng. B. Nằm ngang, 

c. Nghiêng về phía sau. D. Nghiêng về phía trước. 

16. Chọn câu trả lời đúng. Trong các cách viết công thức cùa dinh 
luật II Niutơn sau đây, cách viết nào đúng? 

A. F = ma. B. F = - mã . c. F = mã. D. -F = ma . 

17. Chọn câu trả lời đúng. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc 
mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật thu được gia tốc như thẻ' 
nào? 

A. Tàng lên. B. Bằng không, 

c. Không đổi. D. Giảm đi. 

18. Khi nói về hệ số ma sát trượt, kết luận nào sau đây là sai? 

A. Hệ số ma sát trượt có thể nhỏ hơn 1. 

B. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc áp lực của vật lên mặtphẳng đỡ. 
c. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp 

xúc. 

D. Hệ số ma sát trượt không có đơn vị. 

19. Chọn câu trả lời đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất 
tác dụng vào Trái đất thì có độ lớn 


92 



A \ờn hơn trọng lượng của hòn đá. 

B nho hơn trong lương của hòn đá. 
c bằng trọng lượng của hòn đá. 

D bằng 0. 

20. Câu nào sau đáy là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác 
dung lên Mặt Trãng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất? 

A I Ia.i lực này có cùng phương, cùng chiều 
B Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau, 
c Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn 

D. phương của hai lực này luôn thay đối và không trùng nhau. 

21. Chọn câu trả lời đúng. 

Một chất điểm nằm càn bằng dưới tác dụng của ba lực thành phẩn 
F, = 6N; F 2 = 8N vả F s = 9N. Nếu bỏ đi lực F 2 thì hợp lực của hai 
lực Fj và F 3 có độ lớn bằng: 

A 6 N. B. 8 N. c. 9 N. D. 15 N. 

22. Chọn câu trả lời đúng. 

Cho hai lực đồng qui có độ lớn bằng 150N và 200N. Trong sô các 
giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn cúa hợp lực? 

A. 40N. B. 250N. c. 380N. D. 510 N. 

23. Phân tích lực F thành hai lực Fj và F,theo hai phương OA và OB 
(Hình vẽ). Cho biết độ lớn của hai lực thành phần này? 

A Fi = F 2 = F. 

B. Fi = F 2 = 4 f. 

2 

c Fi = Fọ = 1,15F. 

D. Fi = F 2 = 0 58F 

24. Chọn câu trả lời đúng. Cho hệ vật m A ; m B nối với nhau bàng một 
sợi dây và vắt qua một ròng rọc. Bò qua khối lượng ròng rọc, dây 
vồ ma sát. Biết m A > m B . Gia tốc cua hai vật là a. Lực căng của 
dỉây bằng: 

A. m A g. B. (m A + m B )g. c. (m A - m B )g. D. m A (g - a). 

25. Chọn câu trả lời đúng. Một vật khối lượng lkg, ở trên mặt đất có 

trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 
2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? 
A IN. B. 2,5N. c. 5N. D. 10N. 



93 



26. Chọn câu trả lời đúng Hai táu thuy, mỗi chiếc có khối lượng 
50.000 tấn ở cách nhau lkm. So sánh lực hấp dần giữa chung VỚI 
trọng lượng của một quá cân có khôi lượng ‘20g. Lấy g = I0m/s 2 . 

A. Lớn hơn. B. Bằng nhau, 

c. Nhỏ hơn. D. Chưa thế biết. 

27. Chọn câu trá lời đúng. Một người đầv một hộp đưng thực phẩm 
trên sàn nhà với một lực nằm ngang có độ lớn 200N. Hộp :huyên 
động thẳng nhanh dần đều. Độ lởn của lực ma sát bằng bao 
nhiêu? 

A. Lớn hơn 200N; B. Nho hơn 200N; 

B. Bằng 200N; D. Không câu nào đúng. 

28. Chọn câu trả lời đúng. Một vật được ném ngang ớ độ CỄO 20m 

phái có vận tốc đầu là bao nhiêu đê khi sắp chạm đất vận 'ốc của 
nó bằng 25m/s. Lấy g = 10m/s 2 và bó qua sức cản của không khí. 

A. V = 15m/s. B. V = 12m/s. c. V = lOm/s. D. V = 9m/s. 

29. Chọn câu trả lời đúng, Một ôtô, khối lượng 2,5 tấn chuyề .1 động 
qua một cái cầu với vận tốc không dôi V = 54km/h. Tính áp lực của 
ôtô lên cầu trong các trường hợp sau và cho nhàn xét. 

a) Ôtô qua điếm cao nhất cua cầu vồng lẽn. Bán kính cong của cầu 
R = 50m. 

b) Ôtô qua điểm thấp nhất của cầu võng xuống. Bán kính ccng của 
cầu R = 50m. 

Lấy g = 10m/s 2 . 

A. Q; = 14980N; Q,> =56930N 

B. Qj = 13750N; %= 63400N 
c. Q; = 13750N; Qo =36250N 
D. Q, = 36250N; Q 2 =1395N 

30. Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng m = lOkg đan? trượt 
đều trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực F = 24N 
theo phương ngang. Hãy xác định hệ số ma sát trượt giữa vật và 
sàn, lấy g = lOm/s 2 . 

A. n = 0 , 20 . B p = 0,24. c. p = 0,26. D. p = 0,34. 


94 



Chương m. TĨNH HỌC VẬT RẮN 

A/ CÂU HÓI VẦ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

3.1. Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Hai lực trực đổi ìà hai lực cùng giá, cùng chiều, có độ lớn bằng 
nhau. 

B. Hai lực trực đối là hai lực có giá ò ong song, ngược chiều, có độ 
lớn bang nhau 

c. Hai lưc trực đổi la hai lực cùng giá ngược chiều, có độ lớn 
băng nhau. 

D Hai lực trực đòì là hai lực có giá song song, cung chiều, có độ 
lởn bằng nhau. 

3.2. Chọn câu phát biếu đúng. 

Hai lực trực đối không cân bằng là: 

A. Hai lực trưc đối cùng đãt trên mỏt vật. 

B. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều. 

c Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và cùng đặt lên một 
vật. 

D. Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau. 

3.3. Điền từ đúng vào chỗ trống. 

Trọng tâm là điểm đặt của .tác dụng lên vật. 

A. Hợp lực. B. Trọng lực. 

c. Trong lượng D Lực hấp dẫn. 

3.4. Chọn câu trả lời đúng.. 

Tác dụng của một lực lên một vật rắn sẽ: 

A. Thay đối khi trượt lực đó trên giá cua nó. 

B. Không thay đổi khi trượt lực đó trên giá của nó. 
c. Thay đổi khi tịnh tiến lực đó trên giá cua nó. 

D. Không thay đổi khi tịnh tiến lưc đó. 

3.5. Chọn câu trá lời đúng. 

Một quyến sách được đặt. nằm yên trên mật bàn nằm ngang. Cặp 
lực trưc đối cân bằng trong trường hợp này là: 


95 




A. Trọng lực tác dụng lén quyển sách và trọng lực tác dụng lèn 
bàn 

B. Trọng lực tác dụng lẻn quyên sách và phán lực cùa mật bin 
tác dụng lên quyên sách. 

c. Lực nén của quyên sách tác dụng len mặt bàn và phảjn ực cda 
mặt bàn tác dụng lên quyên sách. 

D. Lực nén của quyên sách tác dụng lên mặt bàn và trcmg lượng 
của quyến sách. 

3.6. Điều kiện nào sau đây là đúng khi nói về cân bằng cua vật rín 
dưới tác dụng của 2 lực? 

A. Hai lực tác dung phái bằng nhau. 

B. Hai lực tác dụng phái bằng nhau, ngược chiều, 
c. Hai lực tác dụng phái trực đối 

D. Hai lực tác dung phái song song ngược chiều? 

3.7. Chọn câu trả lời đúng. Trọng tâm của một vật rắn là gì? 

A. Là điếm chính giữa vât. 

B. Là tâm đối xứng của vật. 

c. Là điểm đặt cúa trọng lực của vật. 

D. Tất cả A, B, c đều đúng. 

3.8. Chọn câu trả lời đúng. Điồu kiện nào sau đây là điều kén cân 
bằng của vật rắn có mặt chân đế? 

A. Mặt chân đế phải rộng 

B. Trọng tâm cua vật phái thấp. 

c. Đường thẳng đứng qua trọng tâm gập mật chân đế. 

D. Cả A, B, c đểu dủỉig. 


3.9. Chọn câu trá lời đung. Cho vị trí của hòn bi ở ba vị trí l, 2, 3. 
ứng với 3 vị trí đó là: 


1 




A. 1 bền; 2 phiêm định; 3 không bền. 

B. 1 không bền; 2 bồn; 3 phiếm định, 
c. 1 bền; 2 không bền; 3 phiếm định. 
D. 1 phiếm định; 2 không bền; 3 bền 


96 



3.10. Chon câu sai trong các cáu sau khi nói vé: 

Treo môi vật ơ đáu sợi dây mềm khi cân bằng dây treo trúng với: 

A Đường tháng đứng đi qua trọng tâm G của vật. 

B Bướng thẳng đứng đi qua điốm treo N. 
c Trục đối xứng của vật. 

D Đường thẳng đi qua điếm treo N và trọng tâm G của vật. 

3.11. Chọn câu tra lời sai. 

Diều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dung cua ba lực 
khỏng song song là: 

A Hợp lưc cùa ba lưc phai bảng khổng. 

B liợp lực cua hai lưc phai càn bằng với lực thứ ba. 

c. Ba lực phải đồng phăng, đống qui và có hơp lực bằng không 

D. Ba lực dồng qui nhưng không đồng phắng. 

3.12. Chọn càu trá lời đúng 

Hợp lưc của hai lực đồng quí là một lực: 

A. Có đô lớn băng tông độ lớn của hai lực. 

B Co độ lớn bằng hiệu độ lớn cua hai lực. 
c. Có độ lớn được xác định bất kỳ. 

D. Có phương, chiều và độ lớn được xác định theo qui tắc hình 
bình hành. 

3.13. Biến từ vào chỗ trống (T), (2) 

Hợp lực cùa hai lực song song cùng chiều tác dụng vào một vật 

rán là một lực (1). với hai lực và có độ lớn bằng (2). 

cua hai lực đó 

A. G) Song song, ngược chiều, (2) tống 

B. (1) Song song, cùng chiều, (2) tỏng. 

C. (1) Song song, cùng chiều, (2) hiệu. 

D. (1) Song song, ngược chiều,(2) hiệu. 

3.14. Chọn câu phát biểu sai 

A Một vật cân băng không bền là khi nó bị lệch khói vị trí cân 
băng đó thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khói vị trí 
đó. 

B. Một vật bi lệch khỏi trạng thái cân bàng không bền thì 
không tự trở vế được vị trí đó. 


ị 


97 





c. Cản bằng không bền có trong tám ớ VỊ trí thấp nhất 50 với 
các diêm lán cận. 

D. Nghệ sỉ xiếc đang biểu diễn thảng bàng trẽn dây là cân bàng 
không bền. 

3.15. Chọn câu trá lời đúng. 

Treo một vật ơ đầu một sợi dây mềm như hình vẽ. 

Khi cân bằng dây treo trùng với: 

A. đường thẳng đứng đi qua trong tám G cúa vật. 

B. đường thăng đứng đi qua điếm treo N. 
c. trục đối xứng cúa vật. 

D. Cá A và B đểu đúng. 

3.16. Chọn câu trá lời đúng. Tống hợp được hai lực không song SDn.g tác 
dụng vào một vật khi: 

A Hai lực cùng tác dung vào vật. 

B. Hai lực đồng qui tại một điem 
c. Hai lực đống thời tác dụng vào vât. 
ĩ). Hai lực phai cùng một loại. 

3.17. Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện cân bằng của một vật rin chiu 
tác dụng cùa ba lực không song song là: 

A. Hợp lực của hai lực báng lực thứ 3. 

B. Hợp lực hai lực càn băng với lưc thứ 3. 
c. Hợp lực hai lực phai lón hơn lưc thứ 3. 

D Tống hai lực phai bồng lực thứ 3. 

3.18. Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện nào sau đây là đủ để nộtt vật 
răn chịu tác dụng ba lực song song cản bàng. 

A. Lực ờ trong phải ngược chiều VỚI hai lực ở ngoài. 

« B. Ba lực có giá đồng phàng. 

c. Hợp lực cúa hai lưc ơ ngoài phái cân bàng VỚI lực ởtroig. 

D. Ca ba diều kiện trên 

3.19. Chọn câu trả lời đung Hợp lực cua hai lực song song cúnf chiều 
là một lực như thế nào? 

A. Là một lực song song với hai lực và đỏ lớn bằng tống hú lực. 

B. Là một lực song song cùng chiều và độ lớn bằng hiẻu hti llực. 



98 



1 


c Là một lực song song cùng chiều, độ lớn bằng tỏng hai lực và 
giá chia trong khoáng cách giừa 2 giá của hai lực đó. 

D. Là một lực song song ngược chiếu, có độ lớn bằng tống hai 
lưc và giá chia trong khoảng cách giữa 2 giá của hai lực đó. 

3.20. Chọ>n câu trả lời đúng. Hệ thức nào sau đáy là đúng với trường 
hơp tống hợp hai lực song song cùng chiều? 

A. F\d, = F,do. F = Fj - F 2 . B. F,d, = F 2 d 2 ; F = F) + F 2 . 

c. F';d 2 = F 2 dp F = Fi + F 2 . D. F,d 2 = F 2 d,; F = F 2 - F,. 

3.21. Chọm càu trà lời đúng. Hệ thức nào sau đây là đúng khi tông 
hợp hai lực song song ngược chiều? 

A. F 1 d 1 = F 2 d 2 . F = F1 - F 2 . 13 F,d, = F 2 d 2 ; F = F 2 - F, 

c. F ,d, = Fọd,: F = IF; - F 2 1. D. F,d 8 = F 2 d,; F = IF 2 - F, I. 

3.22. Phá t biêu não sau đây là đúng khi nói về tác dụng làm quay của 
một lực? 

A. Lực có giá song song trục quay thì làm vật quay mạnh nhất. 

13. Liực có giá đi qua trục quay thì làm vật quay mạnh nhất, 
c. Lực có giá càng gần trục quay càng dề làm vật quay. 

1). Lực có phương vuông góc với trục quay và giá đi càng xa trục 
quiay thì tác dụng lảm quay càng mạnh. 

3.23. Phátt biếu nào là sai khi nói vổ tác dung làm quay vật? 

A. v<árị một tay đòn cho trước, lực càng lớn thì tác dụng làm quay lớn. 
13. Ciánh tay đòn càng lớn thi tác dụng làm quay càng bé. 

0. T&c dụng làm quay càng lớn khi cánh tay đòn và lực càng lớn. 

1). T;ác dụng làm quay càng lớn khi mò men lực càng lớn. 

3.24. Chọm câu trả lời đúng. Mô men lực đo bằng đơn vị đo gì? 

A. Nuutơn trôn mét íN/m). 13. Niutơn trôn mét vuông (N/m 2 ). 
c. Nitutơn mét(N.m). D Jun (J). 

3.25. Chọn cáu đúng nhất: 

Ngẫu lực lá gì? 

A. Njgầu lực là hai lực song song cùng chiều. 

13. Nịgầu lực là hai lực song song, ngược chiều, 
c. Nịgầu lực là hai lưc song song, ngược chiều, có cùng độ lớn. 
r>. Ngẫu lực là hai lực song song, ngược chiếu, cùng độ lớn và 
tá<c dung lên một vật 


99 



3.26. Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau dây 
là đúng? 

A. Nếu không chịu mô men lực tác dụng thì vật phải đứng yên. 

B. Khi không còn mômen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ 
dừng lại. 

c. Khi tốc độ góc của vật thay đổi thì đã có mô men lực tác 
dụng lên vật. 

D. Vật muốn quay được phải có mô men lực tác dụng lên nó 

3.27. Chọn câu trả lời đúng. 

Con lật đật đật trên bàn đứng cân bằng. Trạng thái cân bằng gỉ? 

A. Cân bằng không bền. B. Cân bằng phiếm định, 

c. Cân bằng bền. D. Một loai cân bằng khác. 

3.28. Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện nào là đủ đế hệ ba lực tác 
dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng? 

A. Ba lực đồng quy. 

B. Ba lực đồng phăng. 

c. Ba lực đồng phăng và đồng quy. 

D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. 

3.29. Chọn câu trá lời đúng, ơ trường hợp nào sau đây, lực có tác 

dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? 

A. Lực có giá nằm trong mật phăng vuông góc với trục quaj và 
cất trục quay. 

B. Lực có giá song song với trục quay, 
c. Lực có giá cắt trục quay. 

D. Lực có giá nằm trong mặt phắng vuống góc với trục quaj và 
không cắt trục quay. 

3.30. Lưa chọn một trong các phương án A, B, c, D thích hợp đê diền 
vào chỗ trống (1), (2), (3) trong phát biếu sau: 

Muốn cho một vật chịu tác dung cua hai lực ớ trạng thái cân 
bằng thì hai lực đó phái... (1) cùng... (2) và... (3). 

A. (1) cùng loại; (2) phương; (3) chiều. 

B. (li cùng giá; (2) phương; (3) ngược chiều, 
c. (1) cùng giá; (2) độ lớn; (3) ngược chiếu 
D. (1) cùng loại; (2) độ lớn; (3) cùng chiều. 


100 




3.31. Lựa chọn một trong các phương án A, B, c, D thích hợp đé điền 
vào chồ trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Muốn tống hợp hai lực có giá đồng quy trước hết phải trượt 
lực đó trên... (1) của chúng đến điểm... (2) rồi dùng quy tắc.v. (3) 
đế tìm hợp lực. 

A. (1) phương; (2) trọng tâm; (3) hình học. 

IL 11) giá; (2) chính giữa; (3) hình bình hành, 
c. (1) giá: (2) đồng quy; (3) hình bình hành. 

D. (1) phương; (2) giữa vật; (3) hợp lực. 

3.32. Lưa chọn một trong các phương án A, B, c, D thích hợp để điền 
vào chồ trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng 
thì tống các... (1) có xu hướng làm vật quay... (2) kim đống hồ 
phái bàng tổng... (3) có xu hướng làm vật quay ngược lại.. 

A. (1) lực, (2) theo chiều, (3) các lực. 

B. (1) động lượng, (2) ngược chiều, (3),động lượng, 
c. (1) momen lực. (2) theo chiều, (3) các momen lực. 

D- (1) hợp lưc, (2) theo phương, (3) hợp lực 

3.33. Chọn câu trả lời đúng. Đại lượng nào đặc trưng cho tác dụng 
làm quay cùa lực? 

A. Tay đòn cúa lực. B. Độ lớn của lực. 

c. Xung lượng của lực. D. Momem 

3.34. Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật cân 

f' thấp nhất so với các vị trí lân cận, cân 

A. Cân bằng không bền. B. Cân bằng phiếm 

c. Cân bằng bền. D. Một loại cân bằng khác. 

3.35. Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật cân bằng mà vị trí trọng tâm 
cao nhất so với các vị trí lân cận, cân bằng đó là cân bằng gì? 

A. Cân bằng không bền. B. Cân bằng phiếm định, 

c. Cân bàng bền. D. Một loại cân bằng khác. 

3.3(5. Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật cân bằng mà vị trí trọng 
tàm có độ cao không thay đổi so với các vị trí lân cận, cân bằng 
đó là cân bằng gì? 



101 



í 


A. Cân bằng không bền. B Cản bàng phiêrn định, 

c Cân bằng bền. D. Một loại cân bàng khác. 

3 . 37 . Chọn câu trả lời đúng. Một vật đang quay quanh một trục với 
tốc độ góc co = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhíèn momen lực tác dụng 
lên nó mất đi thì: 

A. vật dừng lại ngay. 

B. vật đổi chiều quay. 

c. vật quay đều với tốc độ góc co = 6,28 rad/s 
D. vật quay chậm dán rồi dừng lai. 

3.38. Đối với vật quay quanh một trục cố đinh, câu nào sau đày là 
đúng? 

A. Nêu không chịu momen lực tác dụng thi vật phái đứng yên. 

B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập 
tức dừng lại. 

c. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó. 

D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đôi thì chắc chấn lỉ đả có 
momen lực tác dụng lén vật. 

3 . 39 . Chọn câu trả lời đúng. Momen quán tính của một vật không phụ 
thuộc vào: 

A. khối lượng của vật. 

B. hình dạng và kích thước cúa vật. 
c. tốc độ góc của vật. 

D. vị trí của trục quay. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

3 . 40 . Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng m = 2kg đíợc giữ 
yên trên một mặt phăng nghiêng bởi một SỢI dây song song với 
đường dốc chính (hình). Biết góc nghiêng a = 30°, g = 9,8n/s 2 và 
ma sát là không đáng kể. Hãy xác định: 

a) lực căng của dây. 

b) phản lực của mặt phăng nghiêng 
lên vật. 

A. T = 8,9 (N); N = 15 (N). 

B. T = 9,8 (N); N = 17 <N). 



102 



c T = 7,9 (N); N = 14 (N). 

D. T = 12 (N); N = ‘20 (N). 

3.41. Chọn câu tra lời đúng. Hai mãt phăng đỡ tạo với mật phàng 

n.Am ngang các góc u = 45 u . Trên hai mật phăng đó người ta đăt 
một qua cầu đông chất 
co khối lượng 2kg (hình) Ilãy xác đinh 
áỵ lực cua quả cầu lên mỗi mật phàng 
đõf. Bo qua ma sát và lấy g = 10m/s 2 
A 20 N. B. 28 N. 

c 14 N. D. 1.4 N. 

3 . 42 . Chọn câu trá lời đúng. Một quả cầu 
đjng chất có khòi lượng 3 kg được treo 
VÁO tường nhờ một SỢI dây. Dây làm với 
tcờng một góc a = 20° (hình). Bỏ qua ma 
sat à chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường, 
láy g = 9,8m/s 2 . 

Hãy xác định lực căng T của dây. 

A 88 N. B. 10 N. 

c 28 N. D. 72 N. 

3.43. Chọn câu trả lời đúng. Đặt một vật có trọng lượng 1000 N trên 
mặt phàng nghiêng t' thấy vật đứng yên. Mật phăng nghiêng 
dái / = 4m và cao h = lm. Tính lực ma sát nghi. 

A p m8 = 1000 (N). B. F ms = 500 (N). 

c F ms = 250(N). D. F mg = 750 (N). 

3 . 44 . Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối 

ltợng m = 6kg được treo vào điểm c 

hàng hai dây AC và BC. Cho biết góc 

ACB = Ị 20° và dây BC nằm ngang. Tìm 
lục cảng ciia hai dây. Tì và T 2 . Lấy g = 

10m/s 2 . 

A T, = 35 (N); T* = 70 (N). B T, = 25 (N); T :>0 (N). 

c T, = 20 (N); T 2 = 40 (Ni. D T, = 26 (N); t-, = 52 ÍN). 

3.45. Chon càu trá lời đúng. Dưới tác dụng của một lực F nàm ngang, 
díy treo quá cầu con lác lệch khoi phương tháng dứng một góc a 
= 30 u . Biết khối lương cua qua cầu m = 21»g và g = 10m/s 2 . Hãy 
tính lực F vá lưc rang của dây. 





103 



A. F = 10 (N); T = 20 (N). 

B. F = 20 (N); T = 40 (N). 

c. F = 14,1 (N); T = 28,2 (N). 
D F = 11,5 (N); T = 23<N). 



3.46. Chọn câu trá lời đúng. Một dây phơi căng ngang tác dụng một 
lực căng Ti = 200N lên côt thăng đứng tựa trên một sàn cứng. 
Hãy xác định: 

a) Lực căng T 2 cúa dây chống. Biết góc a = 30° 

b) Áp lực của cột vào mặt sàn. Bó qua trọng lực của cột. 

A. T = 120 (N); F = 210 (N). 

B. T = 400 (N); F = 346 (N). 
c. T = 328,2 <N); F = 210 (N). 


D T = 450(N); F = 375 (N). 

3.47. Chọn câu trả lời đúng. Một người nâng một tấm gồ đồng chất, 
tiết diện đều, có khối lượng m = 20kg. Người ấy tác dụng một 
lực F vào đầu trên của tấm gỗ đế giữ cho nó hợp với mặt đất 
một góc a = 30°. Hãy tính lực F trong trường hợp lực F vuông 
góc với tấm gỗ. 

A. F = 40 (N). B. F = 50 (N). c. F = 87 (N). D. F = 20 (N). 

3.48. Chọn câu trả lời đúng. Một người nâng một tấm gồ đồng chất, 
tiết diện đều, có khối lượng m = 20kg. Người ấy tác dụng một 
lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mật đất 
một góc a = 30°.Hãy tính lực F trong trường hợp lực F hướng 
thẳng đứng lên trên. 

A. F = 100 (N). B. F = 200 (N). 

C. F=141(N). DF = 3ll(N>. 

3.49. Chọn câu trả lời đúng. Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện 
đều, được đặt trên bàn sao cho 1/4 chiều dài của nổ nhô ra khỏi 
bàn. Tại đầu nhô ra, người ta đật một lực hướng thảng đứng 
xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40N thì đầu kia của thanh sắt 
bắt đầu bênh lên. Hói khối lượng của thanh. Lấy g = 10m/s 2 . 

A. m = 2kg. B. m = 3kg. C. m = 3,5kg. D. m = 4kg. 


ị F 



t04 




3.Í0. Thon cáu tra lời đúng. Đế đấy một thùng phuy nặng, bán kính 

R, vượt qua một bậc thêm cao h (h < ^-R), người ta phai tác 

2 

dung vào thùng và có độ lớn tối thiêu bằng trọng lực cua thùng. 
Hãy xác định độ cao cua bậc thềm theo R. 

A. h = 0,5R. B. h = 0,29R. c. h = 0,4R. D. h = 0 , 21 R. 


3.51 . Chọn càu trả lời đúng. Một người gánh một thùng gạo nâng 
300N va một thùng ngõ nặng 200N. Đòn gánh dài lm. Hoi vai 
người đó phai đặt ớ điếm cách thùng gạo 1 và chịu một lực bằng 
bao nhiêu? Bo qua trong lương của đòn gánh. 

A. / = 0,4m; F = 100 (Nt. B. / = 0.6 m: F = 600 (N). 

c. / = 0,6 m; F = 500 (N). D / = 0,45m; F = 50 (Ni. 


3.Í2,. Chọn câu trá lời đúng. Hai người dùng một chiếc gậy đế khiêng 
nót cổ máy nặng 1000N. Điếm treo cỗ máy cách vai người đi 
trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng 
cua gậy, hoi người đi trước chịu một lực bàng bao nhiêu? 

A. F = 600 (N). B. F = 500 (N). 

0. F = 400 (N). D. F = 300 (N). 

3.53i. Chọn câu trá lời đúng. Môt. tấm ván nặng 240N được bắc qua 
một con mương. Trọng tâm cua tấm ván cách điểm tựa A 2.4m 
và cách điểm tựa B l,2m. Hãy xác định lực mà tấm ván tác 
(tụng lên điếm tựa A 


A. 160 N. B. 80 N. c. 120 N. D. 60 N. 


3541. Chọn câu trả lời đúng. Người ta khoét một lỗ tròn bán kính 


R 

2 


(rong một đia tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm cùa phần 
còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu?. 


Ằ. / = ^ . B. / = 5 . c. / = 5 • D. / = ^ 

6.2 3 4 


355». Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng ni = 40kg bắt đầu 
'.rượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 
200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn gt = 0,25. Hãy tính: 
ì) Gia tốc của vật. 

ỉ>) Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba. 

A a = 2,5m/s 2 : V = 6,Om/s. B. a = 2,5m/s 2 ; V = 7,5m/s 
c. a = 3,0m/s 2 : V = 8,0m/s. D. a = 2,2m/s 2 ; V = 7,2m/s. 


105 



3.56. Chon câu trả lời đúng. Một vật có khôi lượng m - 4,Okg chuyên 

động trôn mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng cua một lực F hợp 
VỚI hướng chuyến dông một góc « = 30° (hình). Hộ số ma sát 

trượt giữa vật vả sàn là 4, = 0,30. Tính độ lớn cùa lực đê vật 

chuyển động với gia tốc bàng l,25m/s'. 

A. F = 2637 (N). B. F = 15,12 (N). 

c. F = 34,00 (N). D. F = 16,73 (N). 

3.57. Chọn câu trả lời đung Một vật có khối lương m = 4.0kg chuyến 

động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng cúa một lực p^hợp 
với hướng chuyển động một góc ư = 30° í hình). Hệ sô ma sát 

trượt giữa vật và sàn là 4, = 0,30. Tính độ lớn cua lực đê vật 

chuyển động thẳng đều. Lấy g = lOm/s 2 

A. F = 11,81 (N). B F = 15,00 (N). 

c. F = 41,00 (N). D. F = 22,11 <N). 

3.58. Chọn câu trả lời đúng. Một xe ca có khối lương 1250kg được dung 
đế kéo môt xc moóc có khối lượng 325kg. Ca hai xe cùng chuyến 
động với gia tốc 2,15m/s 2 Bo qua chuyên động quay của cá' bánh 
xe Hãy xác định: 

a) Hợp lực tác dụng lên xe ca Fj. 

b) Hợp lực tác dụng lén xe moóc F>. 

A. F, = 3245 (N); F 2 = 426(N). 


B. Fi = 2688 (N); F 2 = 699 (N). 
c. F, = 2371 (N); F, = 609 (N). 
D. F = 2604 (N); F 2 = 331 (N). 


V 



Hình bài 3.56, 3.57 

3.59. Chọn câu trả lời đúng. Hai lưc cùa một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. 
Cánh tay đòn cua ngầu lực (1 - 20cm. Momen cua ngẫu lực là: 

A. 100 N.m. B 2.0 N.m c. 0,5 N.m. D: 1,0 N.n. 

3.60. Một ngầu lực gốm hai lực F, và F, có Fi = F 2 = F và có c:ánh 
tay đòn d. Momen cùa ngẫu lực này là: 

A. 1F, - F,)d. 


106 



B 2Fd. 

c. Fd 

1) Chưa biết dược vì còn phụ thuộc vào vị tri cua trục quay. 

3.61., Chọn cáu trá lời đúng. Một chiếc thước manh có trục quay nằm 
ngang đi qua trong tâm o cua thước. Dùng hai ngón tay tác dụng 
vào thước một ngầu lưc đạt vào hai diêm A và B cách nhau 4.5cm 
và có độ lớn F.\ = Fị, = IN 
a) Tinh moraen cúa ngầu lực M-|. 

lư Thanh quay đi mòt góc ơ = 30". Hai lực luỏn luôn nằm ngang 
và vẫn đặt tại A va B (hình). Tính momen cùa ngầu lực M 2 . 


A 




F 


• 

0 

ì 'h 


B 




a) 



b) 


A. M, = 0.045Nm; M 2 = 0,039Nm 

B. Mi = 0,040Nm; M s = 0,032Nm. 
c Mị = 0,5Nm; M, = 0,04Nm 
1). Mì = 0,12Nm; M v = 0,062Nm. 

3.62.. Chọn cáu tra lời đúng. Một .tỊianh 
dồng chất có trọng lượng p được gắn 
vào tường nhờ một bản lề và được giữ 
nằm ngang bằng một đáy treo tháng 
đứng (hình). Xét momen lực đối với 
ban lề. Hãy chọn câu đúng. 

A. Momen của lực căng > momen của trọng lực. 

B. Momcn của lực căng < momen cua trọng lực. 

C. Momen cùa lực căng = momen cứa trọng lực. 
p. Lực cảng cua dây = trọng lượng cùa thanh 

p 03.. Chọn câu trả lời đúng. Một thanh dái L, trong lượng p, dược 
treo nam ngang vào tường như hình. Một trọng vật P; treo ư dầu 


Trần nhà 



107 




thanh. Dây đỡ làm VỚI thanh một góc a. Hoi lực cànjg của dây 
bàng bao nhiêu? 

A. T = Psina. \ Dáy 

B. T = p + Pj. tường 

c. T=1,2P + P,. ị _ 

D T = 1,2P + PiSinu. " 

I Ban le Ị-H p 

3.64. Chọn câu trá lời đúng. Một thanh _' 1 

đồng chát dài L. trọng lượng P được _ 

treo nằm ngang bằng hai dây. Dẳy 

thứ nhất buộc vào đầu bên trái của r 

thanh, dây thứ hai buộc vào điếm 

cách đáu bên phải L/4 (hình). Lực _ 

căng cùa dây thứ hai bằng bao nhiêu? * Ị -- * 


A. ip 
2 


2 _ 

c ịp. 

3 


D. ip. 
3 


3.65. Chọn câu trả lời đúng. Một thanh 
có trọng lượng p = 30N, dài 4cm. 
Có bản lề tại A (hình). Một lực F 
hướng lên thẳng đứng đặt tại một 
điếm cách đầu B Im ưc : cho thanh 
nằm ngang. Độ lớn cùa lực F bằng 
bao nhiêu? 


Bán lề 


A. 60N. 


B. 20N 


c. 30N. 


D. 4ƠN. 


B/ HƯỚNG DẨN TRẢ LỜI 

I. TRÀ LỜI CÂU HỎI TRẮG NGHIỆM 

3.1. Hai lực trực đối đật lẽn hai vật khấc nhau. 

Chọn c. 

3.2. Hai lực trực đối đặt lén hai vật khác nhau. 

Chọn D. 

3.3. Trọng lực. 

Chọn B. 

3.4. Không thay đối khi trượt lực đó trên giá của nó. 
Chọn B. 


108 



3.5. Trọng lực Lác dụng lên quyến sách và phan lưc cua mặt bàn tác 
dụng lén quyến sách 

Chon B 

3.6. Hiểu kiện đung khi noi về cản bằng cua vật rắn dưới tác dụng 2 lực: 
Ilai lực tác dụng phai trưc dối. 

Chọn c. 

3.7. Trọng tâm của một vật rắn'là 

Là diêm đặt cua trong lực cùa vật. 

Chọn c. 

3.8. Diếu kiện cân bằng cùa vật rắn có mật chân đê là: 

Hường thắng đứng qua trọng tâm gặp măt chân đế. 

Chọn c 

3.9. Cho vi trí cua hòn bi ở ba VỊ trí 1. 2, 3. Ưng với 3 vị trí đó là: 

/*\ 

1 2 

1 bồn. 2 không bền. 

Chọn c 

3.10. c ’âu sai trong các càu sau khi nói về: 

Treo môt vật ơ đầu sợi dây mềm khi cân bàng dây treo trùng 
với: 

Trục đối xứng của vật. 

Chọn c 

3.11. Ba lực đồng qui nhưng không đồng phảng. 

Chọn D. 

3.12. Có phương, chiếu và độ lớn được xác định theo qui tắc hình binh 
hành 

Chọn D. 

3.13. Chọn 13 

3.14. Cán bang không bền có trọng tàm ơ vị trí thấp nhất so với các 
diêm, lán cận. 

Chọn c. 



3 

3 phiếm định 


109 



3.15. Vì cả A và 13 đồu đúng. 

Chon D. 

3.16. Tông hợp đươc hai lực không song song tác dụng vao một 'ât 

khi: , 

nf> i . u 

Hai lực đồng qui tai một điêm. 

Chọn B. 

3.17. Điều kiện cán bằng của một vật rắn chịu tác dụng củia bía iục 
không song song là 

Hợp lực hai lực cân bằng với lực thứ 3. 

Chọn B. 

3.18. Điều kiện đố ba lưc tác dụng lên cùng một vật rần là cân biàrg. Hợp 
lực của hai lực ờ ngoài phái cân bàng với lực ơ trong. 

Chọn c. 

3.19. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực: 

Song song cùng chiều, độ lớn bàng tông hai lực và gíá chia trong 
khoảng cách giữa 2 giá của hai lực đó. 

Chọn c. 

3.20. Hệ thức sau đây là đúng với trường hợp tổng hợp hai lực .song 
song cũng chiều: 

F,d,.= F 2 d 2 . F = F; + F:„ 

Chọn B, 

3.21. Hộ thức sau đây là đúng khi tông hợp hai lực song somg nỊgtợc 
chiều: 

Fid, = Fad*. F=IF,-F 2 I. 

Chọn c. 

3.22. Lưc có phương vuông góc với trục quay và giả đi càng xa trạc 
quay thi tác dụng làm quay càng mạnh. 

Chọn D. 

3.23. Phát biểu sai khi nói về tác dụng làm quay vật. 

Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng bé. 

Chon B, 

3.24. Momen lực đo băng đơn vị là: Niutơn mét (N.m) 

Chọn c 


110 



3.25. Ngầu lực la hai lực song song, ngược chiếu, cúng độ lớn va tác 
dụng lôn một vật. 

Chọn D. 

3.26. Khi tốc độ goc cua vật thay đối thì đã có mó men lưc tac dung 
lỏn vật. 

Chon c. 

3.27. Cân bằng của con lật đật là cân bằng bền. 

Chọn A. 

3.28. Điều kiện đê hệ ba lực tác dụng lên cùng một vát rắn là cân 

bàng: 

ỉlợp lực cua hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. 

Chọn D. 

3.29. Lực có giá nàm trong mặt phắng vuông góc với trục quay và 
không cắt trục quay 

Chọn I) 

3.30. Câu đúng là: 

Muôn cho mót vật chiu tác dụng cua hai lực à trạng thái cân 
bÀng thi hai lực đó phai cùng giá(l) cũng độ lớn (2) và ngược 
chiều (3). 

Chon c 

3.31. Càu đúng là: 

Muốn tống hợp hai lực có giá đồng quy trước hết phái trượt hai 
lực dỏ trẽn giá (1) cua chúng đến điếm đòng quy (2) rồi dùng quy 
tắc hình bình hanh (3) đổ tìm hơp lực 

Chon c 

3.32. Càu dũng là 

Muốn cho một vật co truc quay cô định ở trang thái cân bàng thi 
tổng các mô men lực 11) cò xu hướng làm vật quaytheo chiếu (2) 
kim dóng hồ phai bằng tông các mô men lực (3) có xu hướng làm 
vật quay ngược lại. 

Chọn c. 

3.33. Đại lượng dậc trưng cho tác dụng làm quay cua lực là Momen lưc. 
Chọn D. 


111 



3.34. Khi một vật cân hằng mà vị tri trọng tâm thấp nhát so với các 
vị tri lán cận, cân bằng đó là cán bàng bén. 

Chọn c 

3.35. Khi một vật cân bằng mà vị trí trong tâm cao nhát so với các VỊ 
trí lân cận. cân bằng đó là cán bàng không bền 

Chọn A. 

3.36. Khi một vật cân bằng mà vị trí trọng tâm có độ cao không thay 
đối so với các vị tri lân cận, cân bằng đó là cân bằng phiếm 
định. 

Chon B. 

3.37. Khi mómon lực mất đi vật tiếp tục quay theo quán tinh với tốc 
độ góc ct> = 6,28 rad/s. 

Chọn c. 

3.38. Đối với vật quay quanh một trục quay cô định, cáu đúng là “Rhi 
thấy tốc độ góc cùa vật thay đổi thì chấc chấn đà có mômen lực 
tác dụng lên vật” 

Chon D. 

3.39. Momen quán tính cua vàt không phụ thuộc tõc độ góc cua vật. 
Chọn c. 

II. GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


3.40. a) Vật m cân bằng dưới tác dụng 3 lực: p,N và T 


Từ hình vẽ ta có. T = Psintx = mgsincx 
T = 2.9,8.1.2 = 9,8 (N) 
b) Phán lực của mật nghiêng 

N = Pcosư = mgcos30" 

Jõ 

N = 2.9,8. = 9.8 n/3 * 17 (N) 

2 


-p 



Chọn B. 

3.41. Áp lực quá cầu tác dụng lên mặt 
phAng dỡ bằng lực mà mặt đỡ tác 
dụng lên quả cầu Ni, N>. 

Lực tác dụng lên quả cầu cân bằng 
ta có: 

p + N, + N. - 0 



112 



Từ hình vẽ ta thấy N,, N._, là hai cạnh hình vuông, đường chéo p 
Nén Ni = N 2 = -4- = 2.10. Ệ = 14.0N 

sjĩ 2 

Chọn c 

342. Quả cáu cân bằng dưới tác dung của: 

- Trọng lực p 

- Phản lưc N cúa tường. 

- Lực căng T của dâv 

Ta có: P + N + T = 0 (1) 

Chiêu (1) lên hai trục tọa độ: 

Ox: Tsin20° - N = 0 (2) 

Oy: Tcos20° - p = 0 (3) 

Từ (3) => T = * 72N. 

cos 20 

Chọn D. 

343. Vặt đứng yên trên mặt phắng nghiêng dưới tác dụng cua: 

- Trọng lượng p . 




- Phản lực N của mât nghiêng. 

- Lực ma sát nghỉ F ni „. 

Ta có: p + N + F„ fr = 0 


Chiếu lên truc Ox: Psina - F ms = 0 


F ms = Psintx = 


h 

/ 


1000 .1 
~ 4 



F ms = 250N 


Chọn c 

344. Xét sự cân bằng cúa điểm C 

p 4 T, -r t-ó 

T, + f k =-p = p 

T-ỉ = P’tg« = Ptga 

T-2 = mgtga = 6. 10 -Ị= * 35N 



113 






a ,Ti ,= 2T 2 = 70N. 

4 oòno yiiouH Sf«.”r- 

Chọn A. 

3.45. Xét sự cân bằng của quả cầu m: 
P+F+T=0 
'Ả F+T=-P= p 

rị 

Ạ F = P’tga = Ptga 

ú \ 

Vã 


,t • 


•*" 

Ỹ 


^.JÌ- 


'ị Ẹ Ị= mgtga = 2.10 -J= = 11,5N 

'4 A X ^ 

T 'te 2F = 23N 

i V ’ ,, : 

4-4—► / 


Chọn Xf- - . ■ 

"Y ị / 

3.46. a) Coi cột' la vất rắn có trục quay đi 
qua châá cột 0. Ảp dụng quy tác 
mômen lực, ta có: 

M‘ t ? - M';;‘ 

Ti-OA = T 2 .OHH 

ui ) ũ BÌ í 



A 


'&ffũb -JBÌ .' J ưỉgn Sịíưl 

ạ ” ^ = 2T] = 400N 


OH 



... b) Vì cột đứng yên nên hợp lực của hai lực í, và t Y phái có giá 
đi qua trục; quay. Hợp lực này truyền dọc theo cột xuống sàn 
ỷ o và là áp lự® cùa cột lên măt sàn: 

x , T 2 cosa ! w 400. ệ - = 200- y/3 N i = .; 

>- ]/ 2 

V' • f t ^ ' (Ịị!!, ; 

ổhọn B. ... ’ 1 

3.47. Coi cạnh của tấm gỗ tiếp xúc vời mặt đất, là trục C}uay o. 

Lực F vuông góc với tâm gỗ. 


A • 


innn can oang m 

? /p 

. _ / 

FỊ = p. ~cos30 ừ 
2 


Suy ra p * 87N 
Chọn ộ. 

3.48. Ta có: :M ( ;' = M ( p °’ 



ỉ l 






'í . M - 'ỉ 

ì '■ '■ • Ị ỉ * •; ỉ. ỉ ỉ f ỉ > ‘j (• ỉ Ị ;ỉ í ■ ị i > I j 


/ rn.Q 30° 

F./ cos30° = p l cos —. Suy ra F a la&N 

2 

; 1 í Ị í. ' ; 

Chọn A. 

3.49. Coi mép bàn là trục quay o. 

Phương trình cân bằng mô men: M ( F o) = Mp 0 ' 

F.Ậ/ = p \l (trọng tâm G ở giữa thanh) 

4 4’ 

* í/;í.)0; 

Suy ra m = - = 7^ = 4kg 
g 10 

Chọn D. 

3.50. Thùng phuy vượt qua được bậc thềm hếu mômen của lực Fđối 
với trục quay đi qua A tối thiểu là bằng mômen của trọng lực p. 

F (K - h) = p Jr 2 (R-hf ( S7 

v I /F ọ f\ 

* s R - h = JR -(R-hí) 2_V^Tp7 

2h - 4Rh + R 2 = 0 ;. :ũ‘..(' b Ụ7 

f J5 > \ 

Ta được nghiệm h = 1 - ~ R = 0,29R -> h - 0,2£>R .... 

• ị ■% |fĩỉ ị;:’." :!*:>! ~ ‘ l 

■ ChọnB. ' ' "f:"2 

3.51. Vai người ấy phải đặt tại o trong đòạn AẸ. 

' gừ08 víu" oỊí! qộn 084 vuf íịíĩul' 

Vị trí o được xác định: 

p, OA 300 „3- B d * 0 dĩ 

' ã —— =á/33 ỈP« - < ■ • rr 7 ■>/ r 

p 2 OB 200 2 2 

2 u ■ t ỉ /;OỈ=íỉ .0 - 'O p. 


Tính chất tỉ lệ thức: 
OB 


=> 


3 1 • _ 3 p 


OA + OB 2 + 3 5 

OB 3 _ 


iíiỉi !< :•' 


ị — p 

ã 

Ị ,9 + !p 

p,* 

: i . V / 

• % 


RV VI08 -• ‘y 

= 0,6m 

1 ĩ ĩ i BU ỉ d:[ 

- p 

Bĩ 700 

ib oodT 


OA = AB - OB = 0,4ỈÔÍ>8 - M úí A iụt ị\ gũiAim + 

Vai người ấy chịu tác dụng của hợp lực Pcó độ lớn: H fiụíi*> 

ị\[ p = Pl + p? rl^QO + 200 =, Ộ0ON.; ! i ní'5K •>!'!? 00 B Í ĩ <■ 

*’■] «?<dwn,G - tí ) ■ iiỌrièvugn eĩb BŨO 'I gnựul gnựii Í5U0 01!) 

3.52. Ta phân tích trọng lượng của cỗ máy thảnh 2 lực Pậ^Pa song 
song, cùng chiều đặt lần lượt tại A và EỊ qáchi điểip t)Tẹp ,0 các 





u> 


đoạn OA, OB xác định bơi: 


p, OA 40 2 p, 2 2 

P 2 ■ OB “ 60 " 3 ° p, + P 2 ■ 2 + 3 ■ 5 

Mặt khác: p = p, + P -2 = 1000N B dọ o di A 


2 „ ; 


Từ (D: Pi = -.1000 = 400N 

5 

p«* 

p 2 = p - p, = 600N ị p 2 


Người đi trước chịu lực 400N. 

'p 


Chọn c. 


3.53. Tấm ván chịu tác dụng của ba lực song song: 


- Trọng lực p hướng thảng đứng 
xuống dưới và đặt tại trọng tàm G. 

- Hai phản lực Qj và Q 2 (của hai 

bờ mương) hướng thảng đứng 
lên trên và đật tại 2 điểm tựa A 
và B. 

Theo điều kiện cân bằng thì hợp 
lực cùa hai lực Q, và Q 2 là lực 

P' cân bằng VỚI trong lưc p. Áp 
dụng quy tắc hợp lực song song 
ta có: 



t Ql 

G 

q 2 ,, 

B 

■ '"V- 

ỉ 

ị 

i • 

E 


» 1P 


A G B 


Qi + Q 2 = P’ = p = 240N 
Qi + Q 2 = 240N 

ị- -ị- Ị? - 0,5 
Q, d, 1,4 



Suy ra Q] = 80N vả Q 2 = 160N. 

Theo định luật III Niutơn, các lực mà tấm van tác cụmg lên hai 
bờ mương là tại A là N] = 80N 


Chọn B 


3.54. Ta có thể xem trong lượng p cú-a phần còn lại cúi đĩa là hợp 
lực của trọng lượng P 2 của đĩa nguyên vẹn và trọrg lượng Pi 
của phần khoét. 

Ta có: p = Pi + p 2 


116 





Vì Pi, p > song song và ngược chiếu: 

p = p 2 - p> 


Ta có: 

00, p, s 2 TtR 2 

00 , 1 
00 , " 4 

Theo tính chất tỉ lệ thức: 

00,_ _ _Ị_ _ 1 

00, - 00, ■ 4 - 1 - 3 

00, . °°L « . « 

3 2.3 6 

Vậy trọng tâm của phần còn lại nằm 
trên đường 0j0 2 và cách tâm 0 2 cua đĩa 

một đoan ^. 

6 

Chọn A. 

3.Í5.. a) Gia tốc của vật: F - F ras = ma 

„ _ _. _ F-p.mg 

<=> F - pmg = ma => a = - — 

m 

a . . A52 . 2,5m/s 2 

25.4010:40 40 

b) Vận tốc của vật cuối giây thứ 3: 

V = v 0 + at; vì v 0 = 0 nên V = at 



V = 2,5.3 = 7,5m/s 

Chọn B. 

3.Ỉ6. Tìm độ lớn của lực để vật chuyển động với gia tốc l,25m/s. 
Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ 
Vật chịu tác dụng của 4 lực F,F m9 ,N,P . 

Theo định luật II Niutơn ta có: 

F + F nis + N + p = mả (1) 

Chiếu (1) lên Ox ta được: 

Fcosa - F ms = ma (1’) o 
Chiếu (1) lên Oy ta được: 



117 








Fsina + N - p = 0 (2) 

Từ đây ta có N = p - Fsina 
yì rằng F mg = pN = |i (P - Fsina) 

Thế vào (1’) ta có: 

ị' \ ị-'-' Fcơstt ỉ~ p (P - Fsina) = ma 
\ F (cp$a + psina) = m(a + pg) 

p, = ^ (2) 

cos a -4- ịi sin a 
Thay số tà được: 

o hnríL - rL -16.73 (N) 

I ; ° 0,866 + 0,3.0,5 1,016 ■ . 

Chọn D. 

3.57. 'ỉnibng hợp vật chuyển động thẳng đều a = 0; Thế vào (2) ớ tài 
trước tả được: 


F 2 = - r - - = —^-= 11,81 (NK* 

cosa + psina 1,016 


"í Ị' ỳOiì J Ọj í 


Chọn A. 


em = 


>! 


/ 0 , 1:1 ) 

’’! ',fjí 7 70 J íàí) ' • Gĩ.p. 


3.58. a) Hợp lực tác dụng lên xe cạ: 

Theo định luật II Niutơn, hợp lực gầy ra gia tốc cho vật, vậy: 
Fi = nua với mi = 1250'kg ị> unv 
=> Fi = 1250.2,15 * 2688'(N) ■|V:0IÕÌ « •: 



b) Hợp lực tác dụng lên xe moóc: íf r ■■■■’■) 

; \ỉĩũ'i,’. F & * ntaa vởi = 325 (kg) .Ocí’. 

F 2 = 325.2,15 = 698,75 N « 699 (N) 

Chọn B. . I 

3 . 59 . Mô men của ngẫu lực: M = F. d - 50.0,2 = INm. 

• Chọn D. • 

3.60. Mô men củạ ngẫu lực: M = F. d. 

« —- Ị- .-Ị— 

Chọn c. 

3.61. a) Tính Mô men của ngẫu lực: 

Mị = F.d = 1 .0,045 = 0,045Nm. 



b> Khi thanh quay đi một góc 30°. 

+ Cánh tay đòn là d’ = d.cos 30° = d. 


73 


+ Mô men ngẫu lực là M -2 = Fd’ = 1.0,045! 0,866 =0,39 Nm. 
Chọn A. 

3.62. Thanh cân bằng dưới tác dụng của momen lực căng T và trọng 
lực p Vậy momen lực cảng bằng momen trọng lực. 

Chon c. 

3.63. Thanh nằm cân bằng, ta có cân bằng momen: 

? l - + -p,/i = T./sina 
2 

p 4 p, 

2 1 


- R - 1 . ' I -. 

• ♦ p P) 

chon D. a , ’ , - ỉ! ;; 1 e : .í>. , ;> ■ y 

í ‘,í 7 Y r r“Ỵ 

3.64. Coi đầu A của thanh như là một trục <íjuay. Áp dụhịg điều kiện 
cân bằng momen ta có: — ; T 1 ĨTỂTTTi ọiị') .í 

jp ^ _ rp 3 ^ ' ’ :.-;í! Bcl í í ro 'jiT0f1.fl líìb J . ■ ’ Ỹ' 1 í fi lí 

2 4 H ■ ■(..•{••, t ' 1* :' . i' íVỈ. , íl Ị /, 

1/4 

ttBf[ 



é! gnếd f| 

-ĩty/ jộn: nô'íi ÌỊ 

T= -P :• ■ A X gcsãg=t*! ìiv.r ■■■rrt—a m &ti 

- '■ sui . BV uêỉ ĩ •• . ỉ íól f ồrạ p )ÌJÍ ■: ỉ ; 

chọn C ' un rin ỉ/.. av.i uôí ÌỈÀ) ;ỏb o:n.J yui ,,;ll (j 

3.66. Trọng tâm thạnh nám ở chính giữa. Vậy áp dụng (Ịiều kiện cận. 

bằng mòmen: . 

3ụ[. ĩụh ft>ìib rũ/ĩ . gnẾđ fí ị 

v> o - T? Q 


h ỵnúo ịóh Jựrĩ : /L 


bàng momen: 

P.2 = F 3 


2 _ 2 

F = tí í £ X 30 
3 3 

Chọn B. 


■ Sụì L ..ỊĨĨỤÌÌ *>Ịvj rõìib mVĩ ■Í;7'K1.:') >3 rĩKí.ỉ m:c> 

ỉ.í&dn gnéđ ÌBfiq gnụb )iu ')ìd ifA 
itifíq gfíuh :/;) ‘J)ji 'cM 0 
òĩỉ ạm £Bf!q gnuh ';i’j H/ỉ c(Ị f ) 
.íjỏìfi'.» ”§ri»>ís gao/ 'gnub 9 bi :)'•(} ti-}í (I 


">U9tíl'j ^VlJ‘ịỊ!.i VỊriOữ gao/ iftfiq gíĩub oà 
> ^ ' íỉèỹ oồỹ BĨU ỉ - . hdQ «8 

BÀI KIẾM TRA ĐẾ NGHỊ CHƯƠNG IU 

• ■■ ■ f ' » • i ■ * ĩi:.• • • rB.J iTITT ÍĨI Í J1 ÍT 7BD njr UT>*J vi 77}V • ; i; ’ ■,-< )> 

(Thời gian làm bài 15 phút) ! ; 

1. Chọn câu phát biểu đúng/ < i ì. ỉXiậlb sup ib gnVih gnếíừ : í (• íl 

A. Một vật cân bằng bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó 
thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó trở vệ vị trí đó. ; 


-NẠ 



B. Cân bằng bền có trọng tàm ở vị tri thâp nhất so với các diêm 
iân cận. 

c. Cái bút chì được cắm ngập vào con đao nhíp là cân bằng bền. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

2. Chọn câu phát biểu sai. 

A. Một vặt cân bằng phiẽm định là khi nó bị lệch khói vị trí cân bằng 
đó thì trong lực tác dung lên né giữ nỏ ơ vi trí cân bằng mới. 

B. Vật có trọng tâm càng thấp thi càng kém bền vững. 

c. Cân bằng phiếm định có trọng tám ở một VỊ trí xác định hay ở 
một độ cao không đổi. 

D. Trái bóng bàn đặt trên bàn có cân bằng phiếm đinh. 

3. Chọn đáp án đúng. 

Theo qui tắe hợp tác hai lưc song song cùng chiều. Điểm đặt của 
hợp lực được xác định dựa trẻn biêu thức sau: 

A. — = —. B. Ậ = — . C. — = —. D. — = 

f‘ d‘ • F, d, • F, d, • ■ d, d, 

4. Chọn câu phát biểu đúng. 

Hai lực trực đối không cân bằng là: 

A. Hai lực trực đối cùng đặt trên một vật. 

B. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều. 

C- Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và cùng đặt lên một vật. 
D. Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau. 

5. Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện náo sau đây là đúng khi nói 7ồ 
cân bằng của vật rắn dưới tác dụng 2 lực? 

A- Hai lực tác dụng phải băng nhau. 

B. Hai lực tác dụng phải bằng nhau, ngươc chiều. 

c. Hai lực tác dụng phái trực đối 

D. Hai lực tác dụng phải song song ngược chiều? 

6. Chọn câu sai trong các câu sau khi nói về: 

Treo một vật ở đầu sợi dây mềm khi cân bằng dây treo trùng với 

A. Đường thắng đứng đi qua trọng tấm G cúa vật. 

B. Đường thẳng đứng đi qua điểm treo N. 
c Trục đối xứng cua vật. 

D. Đường thắng đi qua điếm treo N vồ trọng tâm G của vật. 


120 



7. Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện cân bằng của một vật rản chịu 
tác dụng của ba lực không song song là. 

A. Hợp lực của hai lưc bằng lực thứ 3. 

B. Hợp lực hai lực cân bằng với lực thứ 3. 
c. Hợp lưc hai lực phai lớn hơn lực thứ 3. 

J) Tông hai lực phái bằng lực thứ 3. 

8. Chọn câu trá lời đúng. Hệ thức nào sau đây là đung với trường hợp 
tổng hợp hai lực song song cùng chiều? 

A. F,d, = F 2 d 2 ; F = Fi - F 2 . B. F,d, = F 2 d 2 ; F = F, + F 2 . 

c. F,d 2 = F 2 dr, F = F, + F 2 . D. F,đ 2 = F 2 d t ; F = F 2 - Fj. 

9. Ngẫu lực là gì? Chon câu đúng nhất: 

A Ngầu lực là hai lực song song cùng chiều. 

B Ngầu lực là hai lực song song, ngược chiều. 

c. Ngầu lực là hai lực song song, ngược chiếu, có cùng độ lớn. 

D. Ngầu lực là hai lực song song, ngược chiều, cùng độ lớn và tác 
dụng lên một vật. 

10. Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật cán bằng mà vị trí trọng tâm 
thấp nhất so với các vị trí lân cận, cân bằng đó là cân bằng gì? 

A Cân bằng khỏng bền. B. Cân bằng phiếm định, 

c. Cân bằng bền. D. Một loại cân bằng khác. 

11 . Chon câu trả lời đúng. Một vật đang quay quanh một trục với tốc 
độ góc (0 = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó 
mất đi thì: 

A. vật dừng lại ngay. 

B. vật. đối chiều quay. 

c vật quay đều với tốc độ góc 0 ) = 6,28 rad/s. 

D. vật quay chậm dần rồi dừng lại. 

12. Chọn câu trá lời đúng. Dưới tác dụng của một 
lực F nàm ngang, dây treo quả cầu con lắc lệch 
khỏi phương thẳng đứng một góc a = 30". Biết 
khối lượng của quả cầu m = 2kg và g = 10m/s 2 . 

Hãy tính lực F và lực căng của dây. 

A. F = 10 <N>; T = 20 (N). B. F = 20 (N); T = 40 (N). 

c F = 14,1 (N); T = 28,2 (N). D. F = 11,5 (N); T = 23(N). 



121 




is. Chọn cầu trầ ldi đúhg Một người gánh một thùng gạo năng 30ÒN 
và một thùng ngô nâng 200N. Đòn gánh dài lm. Hỏi vai ngườỉ đó 
phái đặt ở điểm cách thùng gạo / và chịu một lực bằng baotihíêu? 
Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. ’ : ! 

A. / = 0,4m; F = 100 (N). B. / = 0,6 m; F = 600 (N). ! "> 

c. / = 0,6 m; F = 500 (N). Đ. I = 0,45m; F * 5Ô (N). T ; i 

1 * 4 ^ Một' vật bớ khối lượng m = 4,0kg chuyến động trên mật sần nàriì 
ngang dưới tác dụng của một lực F hợp với hướng thuyên dộng 
một'góc dt = 30° (hình). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là gt = 
0,301 Tính độ lớn của lực để vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 
10m/s 2 . 

■ .u 

A. F = 11,81 (N). B. F = 15,00 (N). 

c. F = 41,00 (N). D. F = 22,11 (N). ■: . ’ ■ ; 

15 . Một thanh <Ịàị L, trọng lượng p, được treo nằm ngang vào tường 
, í ; như ri ^n^ ^Ịột trọng vật Pj treo ở đầu thanh. Dâỵ đỡ ụ.m ( |VỚi 
thanh một góc a. Hỏi lực căng của dây bằng bao nhiêu? 


riiâAl^ToTtpỸíO^árn .!I ; ;(i ■■li-,., ìiy; ^rilĩiPv,; ;nj m;'> íỉ -rí ) ,01 



( »'1 - 7 ị 


? c V' 

122 







ỉ 


Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 


A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


4.1. Chọn phát biêu đung. 

Một hệ vât gọi là hệ kin nêu: 

A Chỉ có những lực của các vật trong hệ tác dụng lẩn nhau. 

B Khóng có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ. 

c. Các nội lực từng đổi trực đối nhau theo định luật III Niu -tơn. 

D. Cả A, B, c đều đúng. í 

4.2. Chọn phát biểu đúng.. 

Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp: 

A. Hệ có ma sát. B. Hệ không có ma sát. 

1 c> Hệ kín có ma sát. D.iHệcôlập. Ui ' ii ■ ; ì 


4.3. Chọn phát biểu đúng. >(-■!' ì 

Định luật bảo toàn động lượng tương đương với: 
íờ' A: Địhh luầt I Nỉừ -tơni l! ã RỌ ì ợậi ỏ'j ỉịnùh nm ‘ÌĨỊ .H 


B, Định luật vạn vật hấp dẫn. 

c. Đinh luật III Niu -tơn. Anuri,! ] ■*' ■ 

D. Định luật bảo toàn năng lượng. ■ >1 c 

4.4. Chọn câu trả lời đúng. n 1 ũ uí: no-i 

Động lượng toàn phần của hệ được tính bằng biểu thức sau: 

A ~ /111.(1 . /> D „ _ . B.i> A 

A. p = Pi + p 2 + ... B. p = (mi + m 2 + ...)v 


! ) iụ- f/5>ji I Ế 7]'j 1 >1 uriú'.' I 1 : r\ ■ í; 'li u/í7 ::<•>!* 

c. p = (m 1 +m 2 +....)V D. p^m 1 v./+m 2 v 2 + .„, 

DỤI tiũữ ifíùé ĩịtíồo .OỊIÍ.-BỤO ynỊyurì oí#rW V '3ôj nêv íbv gnộb nôỵurta 

4.5. Chọn câu trả lời đúng. í 


.Sl.k 


Biểu thức p = y/p? +p 2 là biểu thức tính độ lớn tổng động lượng 
của hệ trong trường hợp. ; . í; : ..CCI 

A. Hai vectơ vận tốc cùng hướng. , c 

B Hai vectơ vận tốc cùng phương ngược chiều n 

c. Hai vectơ vận tốc vuông góc với nhau. •■■':!<■! u ,. Ị 
D. Hai vectơ vận tốc hợp với nhaú một góc 60°. 


V 

123 



4.6. Điều nào sau đày khỏng đúng khi nói về động lượng? 

A. Động lượng của một vật bằng tích cùa khối lượng và vận tốc 
vật. 

B. Động lượng của một vật là đại lượng véctơ- 

c. Động lương cùa một vật bằng tích khối lương và bình phương 
vận tốc. 

D. Trong hệ kín động lương của hệ bao toàn. 

4.7. Chọn câu trả lời đúng. Biêu thức nào sau đây là biểu thức xung 
lượng của một lực? 

A. p = mv . B. F m ~. c F\t = ủP D. F = — 

At At 

4.8. Chọn câu trá lời đúng. Đơn vi động lượng là đơn vị nào sau đáy: 

A. Kgm/s 2 . B. Kg.m/s. c. Kgm.s. D. Kgm 2 /s. 

4.9. Chọn câu trả lời đúng. Động lượng được tính bằng: 

A. N/s. B. N.s. c. N.m. D. N.m/s. 

4.10. Chọn câu trả lời đúng. Tống động lương cùa một hệ không bảo 
toàn khi nào? 

A. Hệ cô lập. 

B. Hệ là gần đúng cô lập (các ngoại lực khòng đáng kế so VỚI 
các nội lưc). 

c. Hệ chuyên động không có ma sát. 

D. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. 

4.11. Chọn câu trả lời đúng. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị 
công suất? 

A. J.s. B. w c. N.m/s. D. HP. 

4.12. Chọn câu trả lời đúng. Một lưc F tác dụng lẻn vật Ịàm cho vật 
chuyến động với vận tốc V theo hướng cùa lực. Cóng suất của lực 
đó là: 

A. F.t. B. F.v. c. F,v.t. . D. Fv 2 . 

4.13. Khảng định nào sau đây là đúng khi nói về công? 

A. Lực là đai lượng vectơ nên cống băng tích của lực và đường đi 
nên cũng là véctơ. 

B. Khi vật chuyên động thắng đềư công cùa tống hơp lực phải 
khác không vi đà làm vật chuyên dời. 


124 



c. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì 
điếm đặt của lực di chuyển. 

I). Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số. 

4.14. Chọn câu trả lời đúng. 

Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là: 

A. g.m/s B. kg.m/s c. kg.m/s 2 D. kg.km/h 

4.15. Chọn phát biểu đúng nhất. 

A. Vectơ động lượng của hệ được bảo toàn. 

13. Vectơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn, 
c. Vectơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. 

D. Động lượng của hệ kín được bảo toàn. 

4.16. Chọn câu trả lời đúng. 

Biêu thức cùa định luật II Niu -tơn còn được viết dưới dạng sau: 

A. F = mậí. B. F = c. F = -ệỆ. D. F = 4r- 

At At At At 

4.17. Chọn câu trả lời dứng. 

Phương trình của định luật bảo toàn động lượng cho trường hợp 
hệ hai vật: 

A. m,Vj + m._,v 2 = m,v' + m 2 v 2 

B. (m, +m 2 )(v, + v 2 ) = m,vỊ + m 2 v 2 

C. m,v„ + m 2 v, - m,v 2 4- m 2 vỊ 

D. ni|V, + m 2 v 2 - + m 2 v 2 

4.16. Chọn câu trả lời đúng. Đại lượng nào sau đây là đại lượng vô 
hướng? 

A. Động lượng. B. Xung lượng (xung của lực) 

c. Công cơ học. D. Lực hấp dẫn. 

4.18. Chọn câu trả lời đúng. Có 3 lực F ] ,F 2 ,F 3 tác dụng vào một vật 

có hướng như hình vẽ. Vật di chuyển được đoạn đường AB. Có 
thò khẳng định như thế nào về công các lực ấy? 

A. Ai > 0; A 2 < 0; A 3 > 0. 

B. Ai > 0; A 2 = 0; A 3 < 0. 

c. A] < 0; Ao > 0; A 3 — 0. 

D. Ai > 0; A 2 = 0; A 3 > 0. 



125 



4.20. Có 3 lực Ê,F a ,F. có độ lớn băng nhau lần lượt tác dụng vào vật 
đã làm cho nó di chuyển đoạn đường AB. Khảng định nào sau 
đâv là đúng? 


đây là đụng? 

A. Ai > A 2 > A 3 

B. Ai < A 2 < A 3 

íPm&gl 4? * ^ 

D. Ai > A 2 < A 3 


/ í, 



•ỉ.(::W'ì j-íi 








í? ụ :o rỉ 
n 0 7, 


.31.* 


A 


J09\P./ 


í ..ỉ 


4.21. Chọn câu trả lời đúng. Cộng có thể 
biểu .thị băng tích của: 

• n íỉu í ỡfrì í f 7 7 ' (. ỉ ị 'j i i i ị ị ; . í ■ • . . ' ' 

A. năng lượng ỵà khoảng thời gian. 

B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian. 

* _ v ; * ; 3 í ị 

c. lực và quãng đường đi được. 

D. lực và vận tốc. 

UIBS Ĩịĩíỉáj“ỉtiij5 imỵ : V. ■ ưvẬ n .... Ị ri i ỉ su \.Í ... Ị; ', -77 

4.22. Chọn câu trả lời đúng. Động năng của một vật tâng khi: 

A. gia tôc của vật a > 0. ' ‘ 

B. vận tốc của vật V > 0. 

" í /:• . * ị 

,, : .í c, các lực tác dụng lên vật sinh công dương. 

-]¥*' ỵtvaưĩT Qĩm gnụ¥‘•;■=:"*> fr 1 OM iỊ.ĩíTtu:’ ểxi:) uĩiíi.i gnV5ijíi 'ỉ 

D. gia tốc của vật tăng. J 

4.23. Hãy chọn câu sai. .... . . 

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất 
theo những con đường khác nhau thì: 

A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau. 

B. thời gian rơi bằng nhau. / 
c. công.củạ trọng lực bằng nhau. 

D. gia tốc rơi bằng nhau. • rnrur: 

4.24v Chọn câu ;trả lời đúng. Một vật khối lượng m gắn vào dầu một 
lò xo đàn hồi có độ cứng bằng k, đầu kia của lò xo cố,<ịlỊnh. Khi 


, 1 j 


-'•? ìịiiUữ* '**?'?*& ;rT*p-"VTO ;v,j t;ii7 íiiiíl j 

D. gia tốc rơi bằng nhau. < ; riìVurl 

4.2i' Chọn câu ;trả lời đúng. Một vật khối lượng m gắn yặơ đầu mộ 
lò xo đàn hồi có độ cứng bằng k, đầu kia của lò xo cố (^Ịnh. Kh 
lò xo bị nén lại một đoạn A/ (A/ < 0) thì thế nàng đàn hồi bằng 

. A. -hẢk(^) 2 ., B. ik(A/). : C. -ịkA l. D.-ịk(Ạ/) 2 . 

Ci lề z z 

4.25. Công thức tính công của một lực đáp án náo đủng và tổng quát 
nhất? V Ị. . ■ ■■ 

_ I ị „ , . / ■ „ /, Bi , 

A. A.i= Fậ— 7 B. A = mgh. C. A = Fscosa. D. A = 'mv . 

<\ Í! 


t .-) ©- 


.126 

2s ỉ 



4.26. Cơ năng của hệ (vật và Trái Đất) bảo toàn khi nào, chọn 
phương án đúng và tổng quát nhất: 

A. Không có các lực cản, lực ma sát. 

B. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực (lực hấp dẫn). 

0. Vật chuyển động theo phương ngang. . ■ í';n 

D. Vận tốc của vật không đổi. . . .. J , ; Ễ ị- Ị 

4.27. Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng vật giảm một nửa, vận tốc 
tăng gấp đôi thì động lượng và động năng của vật sẽ là: 

A. Không đổi, tăng gấp 2. B. Tăng gấp đôi, tặng gấp 4. 

c. Không đổi, không đổi. D. Tăng gấp đôi, tăng gấp 8. 

4.28. Chọn câu trả lời đúng. Động năng của một vật sẽ giảm khi: 

A. Gia tốc của vật âm. 

B. Vận tốc của vật âm. ■ , f 

c. Gia tốc vật có giảm 

• . n oorỉi, gnộy ■■■ ■ ịiì<:h nũí‘u ưậĩ/i (.1 

D. Ngoại lực tác dụng sinỊ) ,cộng âm. 

4.29. Chọn câu trả lời đúng. Ngoại lực nào saụ đây tác dụng không 
làm biến đổi động năng của hệ? 

A. Lực cùng hướng vậri tốc. B. Lực ngược hướng vận tốc. 

c. Lực vuông góc vận tốc. D. Lực hợp với vận tốc' 1 góc 45°. 

4.30. Chọn câu trả lời đúng. Lực thực hiện công âm khi vật chuyển 
động trên mặt phẳng ngạng là: 

A. Lực ké 0 . B. Lực I$a sá,t trựv t. . ì / (Ị 

c. Lực phát động. • D. Trọr^ực. „ P T ,, AT ;Aií 

4.31. Chọn câu trả lời đúng. Một người đưa vật khối lượng m từ trên 

cao xuống dưới một khoảng h với vận tốc đều. Công của rígười 
đó thực hiện là: ’ .ỉ .ni JMi;’. oi;ỉ /..(■_ oự! ;i/ 

Á. Dương. ''VÍ sùi) gnơuí gnuX .8010,0 %aụb oid mũg 

B. Âm. 

c. Bằng không, rr s.i- ỉ H \.iV' S\ /'. 

D. Không xác định, tỉiy thuộc chiều cao h lớn hay hẹỳ)í;[ > 

4.32. Chọn câu trạ Ịờị ^úạg, Cơ iỊẶng Ịà một đại lượng : , ị ( i , V, i 

òo ! íiẠ- ỈUỠh'ỈMỘtnidMdngx/í iiịỊ fiKfín-íỉnj;r!J oôb gnữub ..tỏi'II gnồux 
j).Y > BjluônTuôn dương hoậc bằng không.; íi Uí ■ í . v.ỵ! 
c. có thể dương, âm hoặc bằng không; ơí ,;>! 'gnv-i' gứộb i-> 

D. lUôni luôn khác không. ) : 


. B A 




4.33. Chọn câu trả lời đúng. Một vật nhỏ được ném ỉên từ một điểm 
M phía trôn mặt đất; vật lén tới điểm N thì dừng và rơi xuống. 
Trong quá trình MN 

A. động năng tàng. B. thế năng giảm, 

c. cơ năng cực đại tại N. D. cơ năng không đổi. 

4.34. Chọn câu trả lời đúng. 

Trong chiiyển động bằng phản lực: 

A. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn 
lại phải đứng yên. 

B. Nếu có một phần chuyến động theo một hướng thì phần còn 
lại phải chuyến động cùng hướng. 

c. Nếu có một phần chuyến động theo một hướng thì phần còn 
lại phải chuyến động theo hướng vuông góc. 

D. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn 
lại phải chuyến động ngược lại. 

4.35. Chọn câu trả lời đúng 

Chuyển động bằng phản lực tuan theo: 

A. Định luật bảo toàn công. 

B. Định luật I Niu -tơn. 

c. Định ỉucật bảo toàn động lượng. 

D. Một định luật khác. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

4.36. Chọn câu trả lời đúng. 

Một lực 20N tác dụng vào vật m = 400g dang nằm yên, thời 
gian tác dụng 0,015s. Xung lượng của lực tác dụng trong khoảng 
thời gian đó là: 

A. 0,3kg.m/s. B. l,2kg.m/s. 

c. 120kg.m/s. D. Một giá trị khác. 

4.37. Chọn câu trả lời đúng. Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg trượt 
xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có 
vận tốc 3m/s, sau đó 4s có vận tốc 7m/s, tiếp ngay sau đó 3s vật 
có động lượng (kg.m/s) là: 

A. 6. B. 10. c. 20. D. 28. 


128 



4.38. Chọn câu trả lời đúng. Xc A có khối lượng lOOOkg và vận tốc 
60km/h; xe B có khối lượng 2000kg và vận tốc 30km/h. So sánh 
động lượng của chúng. 

A. Pa < Pii. B. Pa >Pb- C.Pa = Pb- D.Pa <Ph- 

4.39. Chọn cảu tra lời đúng. Một máy bay có khối lượng 160 000 kg 
bay với vận tốc 870km/h. Tính động lượng của máy bay? 

A. p = 29,610 fi kg.m/s. B. p.= 87.10 6 kg.m/s. 

c. p = 16010 G kg.m/s. D. p = 38,66.10 G kg.m/s. 

4.40. Chọn câu trả lời dúng. Hộ gồm hai vật. Vật 1 có khối lượng rri| 

= lkg có vận tốc V, hướng nằm ngang và có độ lớn V] = 4m/s. 

Vật 2 có khối lượng m 2 = 2kg và có vận tốc V., có độ lớn v 2 = 

2nVs. Tính tống động lượng của hệ trong các trường hợp V 2 cùng 
hướng với V,. 

A. p = 8kg.m/s, p cùng hướng Vj. 

B. p = 8kg.m/s; p ngược hướng V,. 
c. p = 6kg.m/s; p cùng hướng V,. 

1). p = 0. 

4.41. Chọn câu trả lời đúng. Hệ gồm hai vật. Vật 1 có khối lượng mi 

= lkg có vận tốc V, hướng nằm ngang và có độ lớn Vi = 4m/s. 

Vặt 2 co khối lượng m -2 = 2kg và có vận tốc v 2 có độ lớn v 2 = 

2m/s. Tính tống động lượng của hệ trong các trường,hợp v 2 
hướng chếch lên trôn, hợp với v t góc 90°. 

A. p = 6kg.m/s ; p cùng hướng Vị. 

B. p = 7kg.m/s; p hợp với Vị góc 30 & . 

c. p = 5,66kg.in/s; p hợp với Vj góc 45°. 
ĩ), p = 8,66 kg.m/s; p hợp với V, góc 45°. 

4.42. Chọn câu trả lời đúng. Hệ gồm hai vật. Vật 1 có khối lượng m, 

= lkg có vận tốc Vị hướng nằm ngang và có độ lớn Vi = 4m/s. 

Vật 2 có khối lượng m 2 = 2kg và có vận tốc V., có dộ lớn v 2 = 

2m/s. Tính tông động lượng của hệ trong các trường hợp v 2 
hướng chệeh lên trên, hợp với V; góc 60°. 

A. p = 6,93kg.m/s; p hợp với V, gốc 0° 


129 



B. p.= 8kg.m/s; p hợp với V, góc 45". 
c. p = 13,86kg.m/s; p hợp với V, góc 30°. 

D. p = 6,93kg.m/s; p hợp với V, góc 30'. 

4.43. Chọn câu trả lời đúng. Hệ gồm hai vật. Vật 1 có khối lượng rrti 
= lkg có vận tốc Vj hướng nằm ngang và có độ lớn V, = 4m/s. 

Vật 2 có khối lượng m 2 = 2kg và có vận tốc v 2 có độ lớn v 2 = 
2m/s. Tính tổng động lượng của hệ trong các trường hợp v a hợp 
với V, góc 120°. 

A. p = 6kg.m/s; phợp với V, góc 30°. 

B. p = 4kg.m/s; p hợp với Vị góc 60°. 
c. p = 8kg.m/s; p hợp với V, góc 90°. 

D. p = 4,52kg.m/s; p hợp với V) góc45 n . 

4.44. Chọn câu trả lời đúng. Một viên đạn đang bay thắng đứng lên 
phía trôn với vận tốc lOOm/s thì nổ'thành hai mảnh có khối 
lượng bằng nhau. Ilai mảnh chuyến động theo hai phuơng đều 
tạo với đường thẳng đứng góc 60 <J . Hãy tính vận tốc cúa hai 
mảnh đạn. 

A. Vị = 100.m/s. v 2 = 200m/s; V., hợp với Vj góc 30°. 

B. Vi = 200m/s. v 2 = lOOm/s; v_, hợp với V, góc 60°. 
c. V] = 150m/s. v 2 = 150m/s; v 2 hợp với V, góc 90°. 

D. Vj = 200.m/s. v 2 = 200m/s ; v_, hợp với Vj gócl20°. 

4.45. Chọn câu trả lời đúng. Một tên lửa có khối lượng tống cộng 100 
T dang bay với vận tốc 200m/s đối với Trái Đất thì phụ ra (tức 
thời) 20 T khí với vận tốc 500m/s dối với tôn lửa. Tính vận tốc 
của tên lửa sau khi phụt khí trong trường hợp Phụt ra phía trước. 
Bỏ qua sức hút của Trái Đất. 

A. V = 25m/s. B. V = 45m/s. c. V = 125m/s. D. V = 75m/s. 

4.46. Chọn câu trả lời đúng. Một hạt nhân phóng xạ ban đầu đứng 
yên phân rã thành ba hạt: êlcctrôn, nơtrinô và hạt nhân con. 
Động lượng của êlectron là p 2 = 12.10 2:1 kgms ’. Động lcợng của 
nưtrinô vuông góc với động lượng của êloctrôn và có trị sô p„ = 
9.10 ' :ỉ kgms '. Tìm hướng (so với nơtrinô) và trị số cía dộng 


130 



lượng hạt nhân con. 

A. p = 1210 19 kg.m/s; p hợp với Vj góc 30°. 

11. p.= 15,10 -23 kg.m/s; p hợp với V, góc 127°. 

c. p = 75.10' 23 kg.m/s; p hợp với V, góc 83°. 

I). p = 2010 31 kg.m/s; p hợp với Vj góc 45°. 

4.17. Chọn câu trả lời đúng. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 
80kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30° so 
với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Tính 
công của lực đó khi hòm trượt đi được 20m. 

A. A = 2598J. B. A = 1762J. c. A = 2866J. D. A= 2400J. 

4.«8.. Chọn câu trả lời đúng. Một động cơ điện cung cấp công suất 
l5kW cho một cần cẩu nâng lOOOkg lên cao 30m. Lấy g = 
lOm/s 2 . Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó? 

A. t = lOs. B. t = 20s. c. t = 30s. D. t = 40s. 

4.^9., Chọn câu trả lời đúng. Một đoàn tàu có khối lượng 100 tấn 
chuyên động nhanh dần đều đi qua hai địa điếm A và B cách 
nhau 3km thì vận tốc tăng từ 36km/h đến 72km/h. Tính công 
suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB. Cho biết hệ 
sô ma sát Ị.I = 0,005 và g = 10m/s 2 . 

A. N = 120 Kw. B. N = 330 Kw. 

c. N = 500 Kw. D. N = 150 Kw. 

4.Ỉ0. Chọn câu trả lời đúng. Một xe ôtô chạy đều trên đường năm 
ngang với vận tốc 80km/h. Đến quãng đường dốc, lực cản tăng 
gấp ba lần mở “ga” tối đa cũng chỉ tăng công suất động cơ lên 
được 1,2 lần. Vận tốc tối đa của xe trên đường dốc là bao nhiêu? 

A. V = 25km/h. B. V = 40km/h. 

c. V = 32km/h. D. V = 75km/h. 

4.51. Chọn câu trả lời đúng. Hai máy kéo nhỏ: một xe công suất Ni = 
2kw, vận tốc tối đa Vi = 20km/h. Một xe công suất N -2 = 4kw vận 
■tốc tối đa v 2 = 40km/h. Tìm vận tốc tối đa của 2 xe khi chúng 
'được nối với nhau 

-A. V = 34km/h. B. V = 30km/h. 

<c. V = 22km/h. D. V = 28km/h. 


131 



4.52. Chọn câu trá lời dũng. Một vật trọng lượng 1,0 N có độr.g năng 
1 J. Lấy g = 10m/s'. Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiéu? 

A. 0,45m/s. B. l,Om/s. c. l,4m/s. D. 4,47m/s. 

4.53. Chọn câu trả lời đúng. Tính động nàng cua một vận động viên 
có khối lượng 70kg chạy đều hết quàng đường 400m trong thời 
gian 45s. 

A. w d = 2766J. B. w đ = 77664. 

c YV d = 2244J. D. w d = 8455J. 

4.54. Chọn câu trá lời đúng. Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm 
yên trên một mặt phang nằm ngang không ma sát. Dưới tác 
dụng của lực nằm ngang 5N vật chuyên động và đi đưcc lOm. 
Tính vận tốc cua vật cuối chuyên dời ấy. 

A. V = 32m/s. B. V = 21m/s. c. V = 15m/s. D. V = 7m/s. 

4.55. Chọn câu trả lời đúng. Một xo ôtô có khối lượng 5 tồn đang 
chuyến động với vận tốc lOm/s thì thấy có môt cây dô ngìng qua 
đường cách đầu xe 15m. Xe phai hãm phanh đột ngột và đã 
dừng lại cách cây đỗ một đoạn là 5m. Tính lực hãm xe? 

A. F h = 25000N. B. F h = 30.000N. 

c. F h = 17.300N. D. F|, = 31.500N. 

4.56. Chọn câu tra lời đúng. Một vận động viên ném tạ trong 2 giây 
đây quả tạ nặng 7kg và quá tạ rời khoi tay người đó với yận tốc 
15m/s. Tính công suất trung bình cua người đó khi đẩy qiá tạ. 

A. N = 217W. B. N = 394W. c. N = 155W. D. N = 6lW. 

4.57. Chọn câu trả lời đúng. Lò xo có độ cứng k = 200N/m, mội đầu cô 
định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì tiế nàng 
đàn hồi của hệ bằng bao nhicu? Thế năng này có phụ thiộc khối 
lượng của vật không? 

A. w, = 4.10 2 J. Phụ thuộc m. 

B. W| = 2.10 2 J. Không phụ thuộc m. 
c. w, = 4.10 “J. Không phụ thuộc m. 

D. w t = 1,4.10 2 J. Không phụ thuộc m. 

4.58. Chọn câu trả lời đúng. Một cần trục nâng đều m = 1 tấn lên cao 
lOm trong 30s. Tính biến thiên thế năng của vật. 

A. /WV l = 140KJ. B. AW t = 80KJ. 

c. AW t = 120KJ. D. AW t = 100KJ. 


132 



4.59. Chọn câu trả lời đúng. Một cần trục nâng đều m = 1 tấn lên cao 
10 m trong 30s. Nếu cần tục đó nâng đều rơ] = 2 tấn lên cao h = 
lOm, tìm thời gian nâng. Lấy g = 10m/s 2 . 

A t = 120s. B. t = 60s. c. t = 90s. D. t = 65s 

4.60. Chọn câu trả lời đúng. Hệ hai vật m! = 

5kg và m 2 = 2kg liên hệ với nhau như 
hình vẽ. Khi vật mi đi xuống một đoạn 
50cm, hãy tính: Công của trọng lực của Iĩi! 
và công của trọng lực m 2 - 

A. Aj= 25J; A 2 = -5J. 

B. Ai= 25J; A 2 = -15J. 
c. Ai= 5J; A 2 = 25J. 

D. A,= 21J; A 2 = 10J. 

4.61. Chọn càu trả lời đúng. Một khẩu súng đồ chơi của trẻ con có một 
lò xo dài lOcm, lúc nén chỉ còn dài 4cm thì cỏ thể bắn tháng đứng 
lên cao 6m một viên đạn có khối lượng 30g. Tính độ cứng của lò 
xơ. Lấy g = 10m/s 2 . 

A. k = 200 N/m. B. k = 1000 N/m. 

C k = 800 N/m. D. k = 720 N/m. 

4.62. Chọn câu trả lời đúng. Cho một lò xo nằm ngang ớ trạng thái 
ban đầu không bị biến dạng khi tác dụng một lực F = 3N, theo 
phương ngang nó giãn ra 2cm.Tính độ cứng của lò xo 

A. k = 200 N/m. B. k = 100 N/m. 

C. k = 150 N/m. D. k = 172 N/m. 

4.63. Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến 
dạng khi tác dụng một lực F = 3N, theo phương ngang nó giãn 
ra 2cm. Công cua lực đàn hồi khi giãn thêm từ 2cm đến 3,5cm. 

A. A = 6,19.10 2 J. B. A = 5,38.10" 2 J. 

C. A = 2,5.10" 2 J. D. A = -6,19.10 _2 J. 

4.64. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8m) ném lên một 
vật với vận tốc đầu 2m/s. Biết khối lượng của vật bàng 0,5kg, 
lấy g = 10m/s 2 . Khi đó cơ năng của vật bằng 

A. 4J B.1J c. 5J • D. 8J 

4.65. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g = 
10m/s 2 . Tính độ cao cực đại của nó 

A. H = l,8m. B. H = 3,6m. c. H = 2,4m. D H = 6m 



133 




4.66. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g = 
10m/s 2 . ơ độ cao nào thì thế năng bàng động năng? 

A. h = 0,6m. B. h = 0,9m c. h = 0,7m D. h = lm 

4.67. Một con lắc đơn có chiều dài lm. Kéo cho dây làm với dưỡng 
thẳng đứng góc 45° rồi thả nhẹ. Tính vận tốc của con lắc khi nó 
đi qua vị trí mà dây làm với đường thẳng đứng góc 30°. Lấy g = 
10m/s 2 . 

A. V = l,2m/s. B. V = l,4m/s c. V = l,56m/s. D. V = l,8ra/s. 

4.68. Một vật được thả không có vận tốc ban đầu từ đỉnh A của một 
khối cầu rất trơn đặt trên mặt đất. Vật chạm mặt đất nằm 
ngang tại c. Tính vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất. Cho 
biết: g = 10m/s 2 , bán kính khối cầu R = 40cm, ma sát trên mặt 
cầu và lực cản của không khí bằng 0. 

A. V = 4m/s. B. V = 3,4m/s c. V = 5,6m/s. D. V = 6m/s 

4.69. Từ độ cao 4m, một vật được ném xiên với vận tốc ban đầu 4m/s 
tạo góc 60° so với phương nằm ngang. Tính độ lớn của vậa tốc 
lúc vật tiếp đất và góc tạo giữa vận tốc ấy và mặt đất n.ằm 
ngang. Lấy g = 10m/s 2 . Bỏ qua lực cản. 

A. V = 4m/s; a = 30° B. V = 9,8m/s; a = 78° 

c. V = 7,6m/s; a = 45° D. V = 16m/s; a = 23° 

4.70. Một vật có khối lượng 500 g rơi tự do (không vận tốc đầu) sùt độ 
cao h = lOOm xuống đất, lấy g = 10m/s 2 . Động năng của vật tại 
độ cao 50m là bao nhiêu? 

A. 1 000J B. 500J c. 50 000J D. 250J 

B/ HƯỚNG DẦN TRẢ LỜI 

I. TRÀ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

4.1. Cả A, B, c đều đúng. 

Chọn D. 

4.2. Hệ cô lập. 

Chọn D 

4.3. Định luật III Niu -tơn. 

Chọn c 

4.4. p = m;Vj + m 2 v 2 +.... 

Chọn D. 


134 



4.5. Hai vectơ vận tốc vuông góc với nhau. 

Chọn c. 

4.6. Diều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng? 

+ Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương 
vận tốc. 

Chọn c. 

4.7. lliểu thức nào sau đây là biểu thức xung lượng của một vật? 

+ FAt = AP 

Chọn c. 

4.8. Dơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây: 

+ Kgm/s 

Chọn B 

4.9. Dộng lượng có độ lớn là mv nên đo bàng kg.m/s = kg.m/s 2 .s = N.s. 
Chọn B. 

4.10. Động lượng của hệ không bảo toàn khi C: Hệ chuyến động 
không có ma sát. Các trường hợp A, B, D: bảo toàn. 

Chọn c. 

4.11. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất: 

+ J.s 

Chọn A 

4.12. Một lực F tác dụng lên vật làm cho vật chuyển động với vận tốc 
v theo hướng của lực. Công suất của lực đó là: 

+ N = F.v 
Chọn C. 

4.13. Khắng định nào sau đây là đúng khi nói về công? 

+ Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số. 

Chọn D. 

4.14. Chọn B. 

4.15. Vectơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. 

Chọn c. 

4.16. F = — 

At 

Chọn D. 


135 



4.17. rr^Vị + m 2 v 2 - m, v' + m 2 v! 2 
Chọn D. 

4.18. Đại lượng nào sau đây là đại lượng vò hướng: 

+ Công cơ học. 

Chọn c. 

4.19. Có 3 lực Fj,F 2 ,F 3 tác dụng vào một 

vật có hướng như hình vẽ. Vật di 
chuyên được đoạn đường AB. Có 
thề khẳng định như thế nào về 
công các lực ấy. 

+ Ai > 0; A 2 = 0; A 3 < 0 • 3 

Chọn B. 

4.20. Có 3 lực F l ,F g> F 3 có độ lớn bằng nhau lần lượt tác dụng vào vật 
đã làm cho nó di chuyên đoạn đường AB. Khắng định nào sau 
đây là đúng: 

+ Ai > Á 2 > Aa 

Chọn A 


F, 




4.21. Công chỉ có thể biểu thị bằng tích giữa lực và quãng đường đi 
Chọn C. 

4.22. Động năng của một vật tăng khi các lực tác dụng lên vật ánh 
công dương. 

Chọn c. 

4.23. Câu sai là. Thời gian rơi bằng nhau. 

Chọn B. 


4.24. Biểu thức của thế năng đàn hồi lầ w t = ^-k(A/) 2 . 

2 


Chọn A. 


4.25. Công thức tính công một lực là: 
A = Fscosa. 


Chọn c. 


136 



4.26. Náng lượng của hộ vật và Trái Đất báo toàn trong phương án 
(lúng và tồng quát nhât là A: không có lực cán, lực ma sát. 

Chọn A. 

4.27. Khối lượng vật giảm một nửa. vận tốc tâng gấp đôi thì động 
lượng và động năng của vật sẽ là: 

(- Động lượng không đổi, động năng tàng gấp 2. 

Chọn A. 

4.28. Dộng năng cua một vật sẽ giam khi: 

+ Ngoại lực tác dụng sinh công âm. 

Chọn D. 

4.29. Ngoại lực nào sau đây tác dụng không làm biến đối động năng 
của hệ: 

+ Lực vuông góc vận tốc. 

Chọn c. 

4.30. Lực thực hiện công âm khi vật chuyến động trên mặt phắng 
ngang là: 

Lực ma sát trượt. 

Chọn B. 

4.31. Một người đưa vật khối lượng m từ trên cao xuống dưới một 
khoáng h với vận tốc đều. Công của người đó thực hiện là: 

+ Âm 
Chọn B. 

4.32. Cơ năng là một đại lượng 

Có thề’ dương, âm hoặc bằng không 
Chọn c 

4.33. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; 
vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Trong quá trình MN 
cơ năng không đổi 

Chọn D 

4.34. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại 
phải chuyển động ngược lại. 

Chọn D. 

4.35. Định luật bảo toàn động lượng. 

Chọn c. 


137 



II. GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


4.36. Ta có F = 20N; m = 400g; t = 0,015s; 

Vậy xung lượng F.At = 20.0,015 =0,3 kg.m/s 
Chọn A 

7-3 

4.37. + Gia tốc của vật: a = —— = lm/s 2 

4 


+ Vận tốc của vật sau 3 (s) nữa: V = v c + at 
V = 7 + 1 X 3 = lOm/s 

+ Vậy động lượng là: p = mv = 2 X 10 = 20 N-S 
Chọn c. 


4.38. Động lượng xe A: PA = m A v A = 1 000 X 


Động lượng xe B: p B = m B v B = 2 000 X 


60000 
3600 
30000 = 
3600 = 


= 16 666,6kg.m/s 
16 666,6kg..m/s 


=> Động lượng hai xe bằng nhau. 

Chọn c 

4.39. Động lượng máy bay: 

p = mv = 160.000.-^- = 38,66.10 6 kg.m/s 

3600 


Chọn D 

4.40. Trước hết ta tính độ lớn của động lượng pi và p 2 của hai vật: 

p, = mỊV) = lkg X 4m/s = 4kgm/s 0 p, ị 

p2 = m 2 v 2 = 2kg X 2m/s = 4kgm/s *■- - i - —ỉ ‘ 

Sau đó phải vẽ hình biếu diễn các vectơ p! và p 2 rồ] dựa vèo 
hình vẽ mà tìm vectỡ tổng p. Mỗi trưởng hợp cho trong đề bai 
có một hình. 

Vậy: p = Pj+ p 2 = 8kgm/s và p cùng hướng với Vị. 


Chọn A 

4 41. Hình bình hành là hình vuông. 

p = p, ^ = 4 -/2 - g -- = 5,66kg.m/s 



p. 


p hợp với p, góc 4 5°. 
Chon c 


s 


0 





4.42. Iíình bình hành là hình thoi. Đường 
chéo biểu diễn p là phân giác của góc 
60° giừa p, và p.,. Hai đường chéo cắt 
nhau ớ trung điếm của chúng và vuông 
góc với nhau. Từ đó ta tính được 

p - p, \/3=4V3 —— = 6,93 kg.m/s và p 

s 

hợp p, góc 30°. 


p, p 



Chọn D 

4.43. Hình bình hành là hình thoi p được 
biểu diễn bằng đường chéo, đường 
chéo ấy là phân giác của góc 120°. 

Đường chéo ấy chia hình thoi thành 

hai tam giác đều. Vậy p = Pi = 4 — — - 

s 

và p tạo với p, góc 60°. Hình thoi hai cạnh biểu diễn Pị và p r .. 
Chọn B 

4.44. Gọi p„ là động lượng của viên đạn ngay trước khi đạn nô’. p 0 
phải có hướng thảng đứng. 

Trên hình bôn ta biểu diễn p 0 bằng vectơ thẳng đứng OA. Gọi 
p, và p. 2 là động lượng của hai mảnh đạn. Đạn nổ trong một 

thời gian cực ngắn và lúc đó chỉ có nội lực tác dụng giừa hai 
mánh đạn là đáng kể, ngoại lực là trọng lực so với nội lực có thể 
bỏ qua. Vậy hệ coi là hệ kín. Do đó động lượng được bảo toàn. 
Ta có: p, + p 2 = p„. 

Vậy p,, p 2 và Po phải nằm trong 
một mặt phẳng thẳng đứng và p o 
phải được biểu diễn bằng đường cháo 
của một hình bình hành có hai cạnh 
biểu diễn Pj và p 2 . 

Theo đề bài góc giữa p, với p 0 , giữa p 2 với p„đều là 60°. Hình 
bình hành nói trên phải là hình thoi OMAN OM biểu diền p ;> 
ON biểu diễn p 2 . Từ hình vẽ ta thấy ngay rằng OM = OA = ON 
nghĩa là p, = po = p 2 . 


A 



p 



139 




Vì m! = m -2 = ^ (rtìi và m 2 là khối lượng hai mành đạn, m là 

2 

khối lượng viên đạn) nên: 

pi = p*2 => m 1 Vị = m 2 v 2 =^> V] = V 2 

Pị = p 0 zz> H Vl = mv 0 =t> Vi = 2v Ư = 2.100m/s = 200m/s 
2 

Vậy vận tốc hai mảnh đạn đều có độ lớn là 200m/s. 

Chọn D 

• * 

4.45. Khi phụt khí ra trước, giải tương tự bài tròn 

với v k = V 0 + V 

mv = m]V k + m 2 v’ 
mv = mi(v 0 + V) + m 2 v’ 

, mv - m,v„ - m,v __ , 

m, 

Trường hợp này tên lửa giảm tốc độ 
Chọn D. 

4.46. Gọi P..,P„,Pi lần lượt là động lượng của êlectrôn, nơtrinô, hạt 
nhân con sau khi phân rã. Ban đầu hạt nhân phóng xạ đứng yên 
nên động lượng = 0. 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: p = p,. + Pn + F\ =: 0 
Theo hình ta có: 

p c = Tí + K = ^12.10 2:i ) 2 + (9.ĩ0 21 f pn 



a = 53° 

Vậy Pc hợp với p„ góc (180° - a) = 127° 

Chọn B 

/0 

4.47. Công của lực F: A = Fscosa = 150 X 20^- = 2598 (J) 

2 

Chọn A 

A .Q ... ... .__ p _ 15000 . _ , 

4.48. Vận tôc nâng vật là: V = 7 - = - r r-TTT- = l,5m/s 

F 10000 


140 





s 30 

Thời gian tối thiểu: tmm = - = ~~ = 20 (s) 

V 1,5 

Chọn B 

4.49. Gia tốc của đoàn tàu: 

„2 * vĩ-ví 20 2 10 2 „ ề , 

V , - V, = 2as => a = ——= 0,05m / s 
- 1 2s 2.3000 

Chọn chiều dương là chiều chuyên động: 

Áp dụng định luật II Niutơn: 
p + N + F + F ms = mả 
=> F - F ms = ma 

F = Fn,s + ma = m (i 2 g + a) 

= 100.000 (0,005 . 10 + 0,05) = 10.000 N 
Thời gian tàu chạy từ A đến B: 


t= 


20-10 


= 200s 


a 0,05 

Công của đầu máy trên đường AB: 

A = F.s = 100 00.3000 - 3.10 7 J 
Công suất, trung bình cúa đầu máy trên đoạn đường AB: 

A 3 1 o 7 

Ntb = — = ^r= 150.000w = 150kw 
t 200 

Chọn D 

4.50. líhi xe chạy đều trên đường nằm ngang lực kéo bằng lực 
Fu = F r nên công suất động cơ: 

N = Fk.v = F c .v (1) 

Khi xe lên dốc lực cản tăng gấp 3 lần: F’c = 3F C 
do đó công suất dộng cơ lúc này: N’ = F’c. v’ (2) 

(2) . N’ _ F;.v' 

(1) : N " F.v 


1,2 = 3. 


v’ = 


1,2 


V = 0,4.80km/h. 


v’ = 32km/h. 


Chọn c 


cản 


141 



4.51. Các máy kéo chuyến động với vận tốc tối đa nên chuyến động 
đều (vận tốc không đối). 

Gọi Fi, F 2 lần lượt là lực kéo cúa động cơ hai xe. do N = F . V => 
lực không đổi. 

Công suất hai máy kéo khi nối với nhau: 

N = Ni + N 2 = (F) + F 2 ) V với V là vận tốc của hai ôtô 

khi nối với nhau. 

N, N„ 

Ta có: Fj = , F 2 = i-ÍS- 

v . V 2 


. N, N 

Suy ra: N, + N 2 = (^ + ^ > V 


V. 


v„ 


2+4 = (J- + —)v= ^ 
20 40 5 


=> V = 30km/h. 

Chọn B. 

4.52. Vật có trọng lượng p = lN-> khối lượng 0,1 kg. Vậy: 


mv _ 

= —— <2> V = 


2W, 


V = 


'I V m 

J|4=V2Õ = 4,47 (m/s) 

V0.1 


Chọn D. 


4.53. Tốc độ của vận động viên: V = - = = 8,89 (m/s) 

t 45s 

Vậy động năng người này: 

w đ = ịmv 2 = ị.70(8,89) 2 = 2766 (J» 

2 2 


Chọn A 

4.54. Theo định lý động năng: 

A = F.s = w đ2 - w dl = -- - 0 

Chọn D. 


142 



455». Động năng của xe lúc xe dừng lại là W ,|2 = 0. 

Lúc xo bắt đầu hãm: 

w dl = ìmv 2 = ^ .5000kg.( ] Om/s) 2 = 250000J. 

2 2 

Độ biến thiên của động năng là: 

w đ2 - Wdi = 0 - 2 5 0000 J = - 250000J 

Lực hãm F tạo với quãng đường góc 180°. Vậy công của lực hãm là: 

A = F.s.cosl80° = F.10m.(-1> = - 10F 
Công cúa lực hãm bằng độ biến thiên của động năng: 

- 10F = - 250000J 
Suy ra: F = 25000N 
Chọn A. 

456». Lực F tác dụng lên quả tạ làm tăng động nàng từ 0 đến w đ : 

w d = ịmv 2 = I 7kg.(15m/s) 2 = 787,5J 
2 2 

Công của lực đó bằng độ tâng động năng của quả tạ 
A = 787,5J 

Công suất là: p = — = * 393,75W * 394 w 

t 2s 

Chọn lì 

457/. Thê năng đàn hồi của lò xo: 

w t = ị k(A/) 2 = ị .200(2.10 ' 2 ) z = 400.10 ‘ 4 = 4.10' 2 (J) 

2 2 

Thế nAng đàn hồi không phụ thuộc khối lượng. 

Chọn c 

438ỉ. Biên thiên thế năng của vật. 

+ Thế năng ban đầu: w„ = mgh 0 = 0 
+ Tlhế năng sau: w = mgh =1000.10.10 =100.000J =100kJ 
+ B iến thiên thế năng /\W( = w - w„ =100 KJ. 

Chọn D 


143 



4.59. Vì cùng công suất: gọi AỊ là 
công động cơ lúc sau: 


//s/y//y//// s 


Ta có: N = 


A' a: 


t 


Ph p,h 


ti = — .t = 2t = 60s 
p 


A 




V 


K 


111 


□ niv 


Chọn B 

4.60. Khi vật ÍĨ 1 ) đi xuống một đoạn Si = 50cm = 0,5m thì trọig lực 
Pi của vật mi sinh một công là: 

Aị = PiSiCosO 0 

= 50(N.) X 0,5m X cosO 0 
= 25 (J) 


Trong quá trình đó vật m 2 đi lên 
s, 

một đoạn S 2 = — = 0,25m 
• 2 


Trọng lực P 2 của m 2 sinh một công là: 

A 2 = P 2 S 2 cos ( P 2 , s 2 ) 

= 20(N) X 0,25 (m) X cosl80° = - 5(J) 

Chọn A 

4.61. Cơ năng của đạn bằng thế năng ở độ cao lớn nhất h = 6m. 

w = mgh = 1,8J 

Chính thế nàng của lò xo bị nén dã chuyển thành cơ nănf này. 
Gọi k là độ cứng lia lò xo, ta cổ: 

w = kx a /2 = K (0,06 Ỷ12 = 1,8 
k = 1000 N/m 

Chọn B. 

4.62. Độ cứng của lò xo: 

F = F dh = kAx => k = — 

Ax 

Thay số: k = = 150 (N/m) 

0,02 


Chọn c 


144 



4.63. Tính công do lực đàn hồi sinh ra khi kéo gian 2 — 3,5 cm 

u? n 12 

A,2 = = 3.10 2 - 150.^1 .10 4 

2 2 25;2 

= 3.10 2 - 9,19.10 2 = - 6,19.10 2 (J) 

Chọn D. 

4.64. Cơ năng của vật: 

. w = w đ + w t = ~mv 2 + mgh 

2 

= ị.0,5.2 2 + 0,5.10.0,8 = 1 + 4 = 5 (J> 

2 


Chọn c. 


■ B V 

4.65, Chọn gốc thế năng là mặt đất 



Chuyên động không ma sát, áp dụng 

h 


định luật bảo toàn cơ năng: 



Gb = W A 

i 

'Vo 

0 + mgh = — m V 2 +0 

/m/m/m/ 

2 

A 


h = ~ = l,8m 

2g 

Vậy độ cao cực đại của vật là l,8m 
Chọn A 

4.66, Gọi hi là độ cao của vật có thê năng bằng động năng. 

W, = W dl +Wt, = 2Wt,-=2mgh, 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 

wi = W A 

2mgh, = ịmvl 


V., h 

h, =-^- = ^ = 0,9m 
4g 2 


Chọn B 

4.67. Chọn gốc thế năng là mặt phăng qua c 
Cư năng của vật tại A với góc lệch 
(Xo = 45° chỉ là thê năng: 

W A = W tA + 0 = mgh 0 = mgì (1 -cosoo) 



Cơ năng của vật tại B ứng với góc lệch a: 


W B = W dB + W,B = ~mv 2 + mgh 

2 

= Ậmv 2 = mg/ (1 - COS(X) 

2 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
W B = W A 


nh luật bảo toàn cơ năng: 

= W A 

= i mv 2 + mg/ (1 - cosa) = mg u 1 - cosa 0 ) 
2 



=> V 2 = 2g/ (cosa - cosa 0 ) 

V = ^2.10.1 (cos 30° -cos45“) = 1, 8m/s 

Chọn D 

4.68. Vì ma sát và lực cản bằng không nên 
trong chuyến động từ A đến c, cơ năng 
của vật được bảo toàn: 

2 mv A + mgh A = ị mv- + mgh r 

V A = 0, h c = 0, h A = 2R nên: 

g.2R . ị vị 

v c = 2 jgR = 2710.0,4 = 4 m / s 



Chọn A 

4.69. Cơ nảng được bảo toàn: 

ị mv; + mgh A = ~ mvị + mgh M 

V M - V A =2g(h A -h M ) 

Thay số: V A = 4m/s, g = 10m/s 2 , h A = 4m, h m = 0 ta được 
vỉ, -4 2 =2.10.4 
V 2 = 80 + 16 = 96 
v M = 706 = 476m/s * 9,8m/s 
Tỉiành phần nằm ngang của vận tốc không đổi: 

V A* = v Mx 

=> V A cos60° = V M cosp 


146 




=> 4 cos 60° = 4\/6 cos p 


=> cosp - 


1 

2 Vẽ 


a 0,204 


Theo đề bài ta được a = 78° 

Chọn B. 

4.70. Dộng năng vật ở độ cao 50 m là 

w đ = mgh = 0,5 X 10 X 50 = 250 J 

Chọn D. 


ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG IV 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Phát biểu nào là đúng khi nói về hệ kín? 

A Hệ kín là hệ mà các vật không tương tác với nhau. 

B. Hệ kín là hệ mà các vật trong hệ tương tác rất ít với bên ngoài, 
c. Hệ kín là hệ mà các vật chỉ tương tác với vật bên ngoài. 

D. Hệ kín là hệ mà các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau không 
tương tác với các vật ngoài hệ. 

2. Một quả bóng khối lượng m bay với vận tốc V đập vuông góc với 
bức tường và bật lại ngược hướng với cùng độ lớn vận tốc. Biến 
thiên (lộng lượng của quả bóng là: 

A. mv. B. 0. c. -2mv. D. -mv. 

3. Chọn câu phát biếu sai 

A. Động lượng là đại lượng vectơ. 

B. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

c. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn 
dương. 

D. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn 
dương. 

4. Trong chuyển động tròn nhanh dần, lực hướng tâm: 

A. Sinh công dương. 

B. Sinh công âm. 

c. Không sinh công. 

D. Siph công dương, âm, hoặc bằng không tùy điều kiện cụ thể. 


ỉ 


147 



5. Một lực F không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với 'ận tốc 


V theo hướng của F. Công suất của lực F là: 

A. Fvt B. Fv c. Ft D. Fv 2 

6. Khi một vật chuyến dộng có vận tốc tức thời biến thiên tù Vjđến 
V, thì công của các ngoại lực tác dụng lên vật được tính bằng công 
thức nào? 


A. A = m v 2 - m Vj 
c. A = m vị - m Vj 


B. A = mv 2 - mvj 


D. A = 


mvỉ 

2 


mv| 

2 


7. Chọn câu sai trong các khẳng định sau: 

Động năng của vật không đổi khi 

A. Vật chuyến động thẳng đều. 

B. Vật chuyển động cong đều. 

c. Vật chuyển động có gia tốc không đổi. 

D. Vật chuyển động có vận tốc không đổi. 

8. Chọn câu trả lời đúng. 

Chuyển động sau không theo nguyên tắc chuyến động bằng phản lực: 

A. Chuyển động cùa súng giật. 

B. Chuyến động của máy bay trực thảng, 
c. Chuyển động của con quay nước. . 

D. Chuyến động của tên lửa. 

9. Chọn phát biểu đúng. 

Định luật bảo toàn động lượng chỉ cĩúrig trong trường hợp: 

A. Hệ có ma sát. B. Hệ không có ma sát. 

c. Hệ kín có ma sát. D. Hệ cô lập. 

10. Chọn câu trả lời đúng. 

Động lượng toàn phần của hệ được tính bằng biểu thức sau 
A. p = pi + p 2 + ... B. p = (mi + m 2 + ...)v 

c. p = (m, + m 2 + ....) V D. p = m,v,+m 2 v 2 + .... 


11. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng? 

A. Động lượng của một vật bằng tích của khối lượng và vận tốc 
vật. 

B. Động lượng của một vật là đại lượng véctơ. 


148 



c. í)ộng lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương 
vận tốc. 

D. Trong hộ kín động lượng của hệ bảo toàn. 

12 . Đơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây: 

A. Kgm/s 2 . B. Kg.m/s. c. Kgm.s. D. Kgnr/s. 

13 Tổng động lượng của một hệ không báo toàn khi nào? 

A. Hộ cô lập. 

B. Hệ là gần đúng có lập (các ngoại lực không đáng kể so với các 
nội lực). 

c. Hệ chuyển động không có ma sát. 

D. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. 

14. Một người đưa một vật m xuống dưới một khoáng h với vận tốc 
đều. Cồng của trọng lực thực hiện là: 

A. Dương. 

B. Âm 

c. Bằng không. 

D. Không xác định, tùy thuộc chiều cao h lớn hay bé. 

15. Chọn câu trả lời đúng. 

Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là: 

A. g.m/s B. kg.m/s c. kg.m/s 2 D. kg.km/h 

16. Chọn câu tra lời đúng. 

Biểu thức của định luật II Niu-tơn còn được viết dưới dạng sau: 

A. F = mệí B. F = ^ C. F = ^Ệ D. F = 

At At At At 

17. Đại lượng nào sau đây là đại lượng vô hướng? 

A. Dộng lượng. B. Xung lượng (xung của lực), 

c. Công cơ học. D. Lực hấp dẫn. 

18. Có 3 lực F l ,F i ,Ẹ t có độ lớn bằng nhau lần lượt tác dụng vào vật 

đíì làm cho nó di chuyến đoạn đường AB. Khẳng định nào sau đây 
là đúng? f 3 

A. Ai > A 2 > A 3 

B, Ai < A 2 < A 3 

c„ Ai = A 2 = A 3 
D. Ai > A 2 < A 3 

A B 



149 



19. Động năng của một vật tăng khi 

A. gia tốc của vật a > 0 

B. vận tôc của vật V > 0 

c. các lực tác dụng lên vật sinh công dương 
D. gia tốc của vật tăng 

20. Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng 
bằng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn A/ 
(A/ < 0) thì thế năng đàn hồi bằng 

A.+ịk(AZ) 2 . B. ịk(AZ). c. - ịkA/. D. - ịk(A0 2 . 

A 2 2 2 2 

21. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng p thì đập vuông 
góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo pnương 
vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biên thiên 
động lượng của quả bóng là: 

A. ỏ B. p c. 2 p D. - 2p 

22. Hệ gồm hai vật. Vật 1 có khối lượng mi = lkg có vận tốc V, 
hướng nằm ngang và có độ lớn Vi = 4m/s. Vật 2 có khối lượng 
m 2 = 2kg và có vận tốc v 2 có độ lớn v 2 = 2m/s. Tính tổng động 
lượng của hệ trong các trường hợp v 2 ngược hướng với Vị. 

A. p = 8 kg.m/s, p cùng hướng v, 

B. p = 0; 

c. p = 6kg.m/s; p cùng hướng V, 

D. p = 8kg.m/s ; p ngược hướng Vj 

23. Một tên lửa có khối lượng tổng cộng 100 T đang bay với Vắn tốc 

200m/s đôi với Trái Đất thì phụt ra (tức thời) 20 T khí với vin tôc 

500m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc cúa tên lửa sau khi phut khí 

trong trường hợp phụt ra phía sau (ngược chiều bay). 

A. V = 325m/s B. V = 425m/s c. V = 225m/s D. V = 525m/s 

24. Một thang máy có khối lượng 2 tấn đi lên với gia tốc a = lm/s 2 
cho g = 10m/s 2 . Tìm công suất thang máy trong 5s đầu tiên. 

A. N = 20 Kw. B. N = 30 Kw. 

c. N = 55 Kw. D. N = 62 Kw 


150 



25. Một ỗ tô có khối lượng l.OOOkg chuyên động với vận tốc 80km/h. 
Động năng cùa ô tô có giá trị nào? 

A. 2,52.10“J B. 2,47. 10 5 J c. 2,42.10 6 J D. 3.20. 10 6 J 

26. Một ôtô khối lượng 1200kg chuyên động trên một đường nằm 
ngang có hệ sô ma sát 0,05. Sau khi đi được 30m kế từ lúc khởi 
hanh, xe có vận tốc 36km/h. Hãy áp dụng định lý động nàng để 
tính lực phát động đã tác dụng vào xe. 

A F = 3 700N B. F = 1090N 

c. F = 2 600 N D. F = 3 206N 

27. Một cần trục nâng đều m = 1 tấn lên cao lOm trong 30s. Biết 
hiệu suất nâng 60%. Tính công suất động cơ. 

A. N = 4,56 kw B. N = 8,12 kw 

c. N = 5,56 kw D. N = 6 34 kw 

28. Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến 
dạng khi tác dụng một lực F = 3N, theo phương ngang nó giãn ra 
2crr. Tính thế năng đàn hồi khi giãn ra 2cm? 

29. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g = 
10ni/s 2 . ơ độ cao nào thì thê năng bằng một nửa động năng? 

A. h = 0,9m. B. h = 0,8m c. h = 0,6m D. h = l,2m 

30. Vật cố khối lượng m = lOOg rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20m 
xuôag đất. Công suất trung bình của trọng lực trong quá trình đó 
(lấy g = 10m/s 2 ) 

A. N = 10 W. B N= 8W. c. N = 15 w. D N = 20W. 


151 



Chương V. cơ HỌC CHAT LONG 

A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

5.1. Chọn câu trả lời đúng 

Khi chảy ổn định, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là: 

A. Luôn luôn thay đổi B. Không đổi 

c. Không xác định D. Xác định 

5.2. Chọn câu trả lời đúng 
Trong dòng chảy của chất lỏng 

A. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diền các đường dòng cảng 

sít nhau. 

B. Nơi có vận tốc càng bé thì ta biểu diễn các đường dòng càng 
'sít nhau. 

c. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đường dòng cảng 

xa nhau. 

D. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biẩu diễn các đường dòng cảng 

khó. 

5.3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

Áp suất tuyệt đối p ở độ sâu là .áp suất khí quyến. 

A. Nhỏ hơn B. Lớn hơn c. Bằng D. Không bằng 

5.4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống(l) và (2). 

Áp suất ở những điểm có độ sâu (1) .thì (2).. 

A. (1) Khác nhau, (2) giống nhau. 

B. (1) Giống nhau, (2) khác nhau, 
c. (1) Khác nhau, (2) khác nhau. 

D. (1) Giống nhau, (2) bằng không. 

5.5. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị cùa áp suất: 

A. N/m 2 B. atm c. Torr D. N/m 3 

5.6. Trường hợp nào sau đây có sử dụng nguyên lý Paxcan: 

A. Chế tạo động cơ ôtô. 

B. Chế tạo động cơ phản lực. 


152 






c. Chế tạo máy é ) v"’ng chất lỏng 
0. Chế tạo máy bơm nước. 

5.7. Gợi PA, Pb lần lượt là áp suất chất lỏng tại A, B có độ sâu tương 
ứng hA và h B ; p là khối lượng riêng của chất lỏng, g là gia tốc 
trọng trường. Biểu thức nào sau đây thê hiện đúng định luật cơ 
bản của thủy tĩnh học? 

A. Pb - Pa = pg (h H - h A ) B. p B + p A = pg (h B + h A ) 

c. Pa - Pn = pg (h B - h A ) D. Ph + Pa = pg (h A - h B ) 

5.8 Diều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất khí quyển? 

A. ứng với mỗi điếm trong không gian của khí quyển có một giá 
trị tương ứng của áp suất khí quyển. 

B. Ap suất khí quyển thay đổi theo độ cao tính từ mặt đất. 

c. Ap suất khí quyên có thê đo bằng đơn vị torr hay atmốtphe. 

D. Các phát biếu A, B, c đều đúng. 

5.8 Đổ thị nào sau đây diễn ra đúng sự thay đổi cùa áp suất theo độ 
sâu h cúa mực chất lỏng? (p 0 là áp suất khí quyên). 



5.19. Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật bảo 
toàn dòng? 

A. Khi một chất lỏng chảy trong một ống dẫn thì lưu lượng của 
chất lỏng tại mọi tiết diện ngang của ống dẫn là như nhau. 

B. Khi một chất lỏng chảy ổn định trong một ống dẫn thì lưu 
lượng của chất lỏng trong ống dẫn là lớn nhất. 

c. Khi một châ't lỏng chảy ổn định trong một ống dẫn thì lưu 


153 



lượng cùa chất lỏng tại mại tiết diện ngang của ống dẫn là 

như nhau. 


D. Khi một chất lòng chảy ổn ểịnh trong một ống dần thì lưu 
lượng của chất lóng tại moi tiết diện ngang của ống dảr, luôn 
thay đôi theo thời gỉ am. 

5.11. Gọi Vị, v 2 là vận tốc cua chất Hống tại các đoạn ống có tiết diện 

Si, S 2 (của cùng một ống). Bie« thức liên hệ nào sau đây là cúng? 

A. S lVl = B. ^ ^ 

V 1 

c. S 1 S 2 = ViV 2 B. s, + S 2 = Vj + v 2 

5.12. Phát biểu nào sau đây là đủng khi nói về định luật Becnili áp 

dụng cho ống đòng nằm ngang? 

A. Trong một ống dòng nằm ngang, áp suất tĩnh và áp suất 
động tại một điểm hất kỳ luèm bằng nhau. 

B. Trong một ống dõng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áị suất 
động tại một điểm hất kỳ luôn dương. 

c. Trong một ống đòng nằm ngang, áp suất tĩnh và áp suốt 
động tại một điếm tón chuyến hóa qua lại lẫn nhau. 

D. Trong một ống dõng, nằm ngang, tống áp suất tĩnh và ảị suất 
động tại một điểm hất kỷ hỉèra là một hằng số. 

5.13- Phương trình Beenuli ểượe thiết lập dựa trên cơ sở: 

A. Định luật 2 Newton. 

B. Định luật báo toàn động lương. 

c. Định luật bao toàn nâng lương. 

D. Định luật 2 Newt®n vả dinh Duiật Pascal về áp suất thủy Linh. 


5.14. Lưu lượng chãi lòng chảy qua một lồ thủng ở đáy thùng dhứa 
không phụ thuộc vào 

A. Diện tích lỗ thủng. 

B. Chiều cao mực chất long s® VỚI lẻ thủng, 
c. Khối lượng ríèng của chất lèng.. 


D. Gia tốc trọng trường. 

5.15. Chất lỏng chảy ổn địmh trong ống 
nhất tại điểm nào? 

A. A 

c. c 


như hình vẽ. Vận tõc lớn 



B 


154 


B. B 
D. D 


A 



5.1*. Đặc trưng nào sau đây không đúng VỚI điều kiện chảy ổn định 
của chất lỏng? 

A. Chất lỏng là đồng tính. 

B. Vận tốc chảy của chất lòng không phụ thuộc vào thời gian, 
c. Khi chất lỏng chảy, chỉ có xoáy rất nhẹ. 

D. Chất lỏng không nén và chảy không ma sát. 

5.1'. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm lưu lượng 
chất lỏng? 

A. Lưu lượng là lượng chất lỏng tính theo đơn vị mét khối. 

B. Lưu lượng của chất lỏng qua tiết diện s là đại lượng đo bằng 
tlhế tích chất lỏng chảy qua s trong một đơn vị thời gian. 

c. Nếu gọi s là tiết diện của ống, V là vận tốc của chất lỏng 

tirong ống thì lưu lượng chất lỏng tính bởi q = —. 

v 

D. E)ơn vị của lưu lượng chất lỏng là mét vuông trên giây (m 2 . s). 

5.lí. Một thùng nước có lỗ rò ở đáy cách mặt nước một khoảng h. Gọi 
g là gia tốc trọng trường, vận tốc dòng nước chảy qua lỗ rò tính 
bằng công thức nào sau đây? 

A. V = J2gh B. V = Jgh 

c. V = 2 Vgh D. V = ^5 

5.1S Phátt biểu nào sau đây là phù hợp với hiện tượng Venturi? 

A. Khi chất lỏng chảy trong một ống nằm ngang, chỗ nào tiết 
diiện càng lớn thì vận tốc chảy càng lớn, áp suất càng lớn và 
ngược lại. 

B. Khi chất lỏng chảy trong một ống năm ngang, chỗ nào tiết 
diỉện càng lớn thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất càng lớn và 
ngược lại. 

c. Khi chất lỏng chảy trong một ống nằm ngang, chỗ nào tiết 
diiện càng nhỏ thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất càng lớn 
vềà ngược lại. 

D. Khi chất lỏng chảy trong một ống nằm ngang, chỗ nào tiết 
diiện càng lởn thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất càng nhỏ 
và ngược lại. 


155 



5.20. Trường hợp nào sau đây có liên quan định luật Becnuli? 

A. Lực nâng cánh máy bay khi máy bay chuyển động. 

B. Bộ chế hòa khí dùng đế cung cấp hỗn hợp nhiên liệu - không 
khí cho động cơ xe ôtô. 

c. Hoạt động của bình xịt nước hoa. 

D. Cả ba trường hợp A, B, c đều liên quan đến định luật 
Becnuli. 

5.21. Ong Pitô có thế sử dụng trong trường hợp nào sau đây? 

A. Gắn ở cánh máy bay để đo vận tốc máy bay. 

B. Nhúng trong chất lỏng đế đo áp suất tĩnh. 

c. Đặt trong không khí đê đo áp suất khí quyến. 

D. Nhúng trong dòng chảy để đo áp suất động. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

5.22. Chọn câu trả lời đúng 

Biết khối lượng riêng của nước biền là 10 3 kg/m 3 và áp suất khí 
quyền ĩà pa = 10 5 N/m 2 . Lấy g = 10m/s 2 . Áp suất tuyệt đối p ở độ 
sâu h = 2km dưới mực nước biển là: 

A. 2,01.10 4 N/m 2 B. 2,01.10 5 N/m 2 

c. 2,01.10 6 N/m 2 D. 2,01.10 7 N/m 2 

5.23. Chọn câu trả lời đúng 

Áp suất của khí quyển trên mặt nước bằng 10 5 Pa. Cho khối 
lượng riêng của nước bằng lOOOkg.m 3 . Lấy g = 10 m.s 2 . Độ sâu 
mà áp suất tăng gấp nàm lần so với mật nước là: 

A. 20 m B. 30m c. 40m D. 50m 

5.24. Chọn câu trả lời đúng 

ỊVlột máy nâng thủy lực dùng không khí nén lên một pit-tông có 
bán kính 10 cm. Áp suất được truyền sang một pit-tông khác có 
bán kính 20 cm. Để nâng một vật có trọng lượng 5000N Khí 
nén phải tạo một lực ít nhất bằng: 

A. 1250N B. 2500N c. 5000N D. 10000N 

5.25. Chọn câu trả lời đúng 

Lưu lượng nước trong một ống nằm ngang là 6m 3 .phút. Vận tốc 


156 



của chất lỏng tại một điểm của ống có đường kính 20 cm là: 

A. 0,318 m/s B. 3,18 m/s 

c. 31,8 m/s D. Một giá trị khác. 

2.26.. Chọn câu trả lời đúng 

Một máy bay bay trong không khí có áp suất không khí đứng 
\ên là 10 5 Pa. Dùng ống Pitô gắn vào máy bay người ta đo được 
f.p suất toàn phần là 1,576.10 5 Pa. Cho khối lượng riêng cúa 
không khí là l,29kg.m 3 . Vận tốc cua máy bay là: 

A. lOOm/s B. 200m/s c. 300m/s D. 400m/s 

5.27. Chọn câu trả lời đúng 

Cửa ngoài một nhà rộng 1,5 m cao 2 m. Một trận bão đi qua, áp 
suất bên ngoài giảm đi 0,4 atm so với trong phòng. Lực toàn 
phần ép vào cứa bàng: 

A. 1,2156.10 2 N B. 1,2156.10 3 N 

c. 1,2 1 56.10 4 N . D. 1,2156.10 5 N 

5.28.. Một thùng nước ở thành bình có một lỗ nhỏ cách mặt nước h. 
Cho áp suất khí quyên là p. Vận tóc nước chảy ra lỗ thủng là: 

A. J2gh B. /2gh + p/'p 

c. v ' ; gh +2p / p D. J2gh + 2p / p 

5.29.. Một thùng nước ở thành bình có một lỗ nhỏ cách mặt nước h. 
Nếu chiều cao mực nước trong thùng là H thì vận tốc nước khi 
chạm đất là: 

A. /2gh B. V2g(H-h) c. V2gH D. ựg(H-h) 

5.30.. Một thùng nước ở thành bình có 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau (hi, 
hỉ), chiều cao mực nước trong thùng là H thì điều kiện để 2 tia 
nước chạm cùng một điểm trên bàn là: 

A 1, ,1 _ H 

A. I h1 — h 2 I = 

F. hi + h 2 = H 
c. h] + h 2 = 

p. Không có 2 lỗ nào cho hai tia nước chạm cùng một chỗ trên sàn. 


157 



5.31. Hai chât lỏng có khối lượng riêng 
khác nhau có đồ thị áp suất theo 
độ sâu như hình. Tỉ số khối lượng 



riêng 


pỊ. 

p 2 




của hai chất lỏng là: 


p(at) 


h(ml 


0 0,4 1 

A. 2,5 B. 0,4 c. 0,25 D. 0,5 

5.32. Một ống nghiệm cao h khi đựng đầy chất lỏng thì áp suắt tại 
đáy ống là p. Thay bằng chất lỏng thứ hai đế áp suất tại đáy 

2 * ' 

vẫn là p thì chiều cao cột chất lỏng chỉ là ^h. Tỉ số hai khối 

3 


lượng riêng 


A.| 

2 


Pạ 

l.p, ) 


của 2 chất lỏng này là: 


B. 2/3 


c. 5/3 


D. 3/5 


5.33. Tại độ sâu 2,5m so với mặt nước của một chiếc tàu có một lỗ 
thủng diện tích 20cm 2 ; lực tối thiếu cần bịt lỗ thủng lồ bao 
nhiêu? Lấy p = 1000kg/m 3 . 

A. 25N B. 50N c. 250N D. 500N 

5.34. Máy ép dùng chất lỏng có đường kính hai pittông Di = 5 Da. Để 
cân bằng với lực tác dụng vào pittông lớn F = 10000 N cần tác 
dụng vào pittông nhỏ một lực bao nhiêu? 

A. 2000N B. 1000N c. 800N D. 400N 

5.35. Người ta dùng một kích thủy lực đế nâng vật có trọng lượng 

20000 N bằng một lực 100N. Sau mỗi lần nén, lực tác dụng di 
chuyển được một đoạn h 3 lOcm. Vậy sau 100 lần nén, vật nâng 
lên được một đoạn bao nhiêu? 

A. 5cm B. 0,5cm c. lOcm D. lcm 

5.36. Tác dụng một lực f = 500N lên pittông nhỏ của một máy ép 
dùng nước. Diện tích của pittông nhỏ là 3cm 2 , diện tích pittông 
lớn là 150cm 2 . Lực tác dụng lên pittông lớn nhận giá trị nào sau 
đây: 

A. F = 2,5.10 3 N B. F = 2,5.10 4 N 

c. F = 2,5.10 5 N D. f=2,5,10 6 N 


158 






5.ÌT. Một ống hĩnh trụ có chiều dàa ỉa = 1 Em đusơc nhúng thảng đứng 
trong nước. Bén trong ốmg chứa đầy dầu '(có khôi lượng riêng p = 
800kg/m 3 ) và đáy được dốc mgaiiơc lẽn trên như hình vẽ. Miệng 
ống cách mặt nước H = 3m, áp suất khí quyển bằng P 0 = 
lOOOOON/m". Ap suất tại điểm A ịà mặt trong của đáy ống) nhận 
giá trị nào sau đây: 

A. Pa = 1220N/m 2 

B. Pa = 12200N/m 2 

c. Pa = 122000N/m 2 
I). Một giá trị khác 

5.Í8 . Trong một bình thông nhau cé haá mhámh giống nhau chứa thủy 
ngân. Người ta đồ vào nhánh thử nhát một cột nước cao hi = 
0,8m, vào nhánh thứ hai mệt cột dầu cao hĩ = 0,4m. Cho trọng 
lượng riêng của nước, của dần và oiia thủy ngân lần lượt là di = 
10000N/m 3 , d 2 = 8000N/m 8 , d s = 136000 Wm. 

Độ chònh lệch mức thủy ngán à hai nhánh sẽ là bao nhiêu? 
Chọn kết quả đúng trong các kết qua sau: 

A. h = 0,035m B. h = 0,®45m 

C- h = 0,065m D. h = 0,085 nì 

5.Í9. Một cốc hình lãng trụ, đáy hành vuông cỏ cạnh R chứa một chất 
long. Độ cao H của cột chát ẵéng phao thòa mãn biếu thức nào 
sau đây đế áp lực F tác dụng lẽn thành cốc có giả trị bằng áp lực 
của chất lỏng lên đáy cổc? 

A. H = v/2 R B. H = R2 c. H = 4R D. H = 2 y/2 R 

5.4). Trong một máy ép dùng chất lõng, mỗi lần pittông nhó di xuống 

một đoạn h = 0,2m thì pittông lởn được nàng lẽn một đoạn H = 
0,01 m. Nếu tác dụng vàn pittồng nhô một lực f = 500N thì lực 
nén vật lên pittông lớn nhận giá tra nào sau đây: 

A. F = 10 N B. F = ÌOPN c. F = IÓ S N D. F = 10 4 N 

B/ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. TIÀV LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

5.1 KChỏng đổi. 

Chọn B. 



159 
















5.2. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đường dòng càng sít 
nhau. 

Chọn A 

5.3. Lớn hơn. 

Chọn B. 

5.4. (1) Khác nhau, (2). khác nhau. 

Chọn c. 

5.5. N/m 3 
Chọn D. 

5.6. Trường hợp nào sau đây có sử dụng nguyên lý Paxcan: 

+ Chế tạo máy ép dùng chất lòng. 

Chọn c 

5.7. Gọi p A , Pb lần lượt là áp suất chất lóng tại A, B có độ sâu tương 
ứng h A và he, p là khôi lượng riêng cua chất lỏng, g là gia tốc 
trọng trường. Biếu thức sau đây thế hiện đúng định luật cơ bản 
của thủy tĩnh học: 

+ Pb - Pa = pg (hu - h A ) 

Chọn A. 

5.8. Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất khí quyến? 

+ Các phát biểu A, B, c đều đúng. 

xChọn D. 

5.9. Đồ thị nào sau đáy diễn ra đúng sự thay đổi của áp suất theo độ 
sâu h của mực chất lỏng? (p Q là áp suất khí quyến). 

Đồ thị c là đường thắng cắt trục tung tại Po và tăng khi độ sâu tăng. 
Chọn c. 

5.10. Phát biếu nào sau 'ýy là đúng với nội dung của định luật bảo 
toàn dòng? 

+ Khi một chất lỏng chảy ổn định trong một ống dẫn thì lưu lượng 
của chất lỏng tại mọi tiết diện ngang cùa ống dẫn là như nhau. 
Chọn c 

5.11. Gọi Vị, v 2 là vận tốc của chất lỏng tại các đoạn ống có tiết diện 
Si, S 2 (của cùng một ống). Biểu thức liên hệ nào sau đây là đúng? 

+ SjVi = S2V2 

Chọn A 


160 



5.12. Phát hiếu nào sau đây là đúng khi nói về định luật Becnuli áp 

'lụng cho ống dòng nằm ngang? 

t- Trong một ống dòng nằm ngang, tống áp suất tĩnh và áp suất 
dộng tại một điếm bất kỳ luôn là một hằng số. 

Chọn D. 

5.13. Phương trình Becnuli dược thiết lập dựa trên cơ sở: 

4 DỊnh luật báo toàn năng lượng. 

Chọn c. 

5.14. Lưu lượng chát long chay qua một lồ thung ớ đáy thùng chứa 

khùng phụ thuòc vào gì? 

4 CÓ thò chứng minh được rằng lưu lượng nước cháy qua lỗ 
thung A = s.v = s. J2gh . Cho nên nó không phụ thuộc khối 
lượng riêng của chất lỏng. 

Chọn r 


5.15 Chát long chay ôn định trong ống như hình vẽ. Vận tốc lớn 
nhàt lại diêm nào? Vận tốc lớn nhát tại diêm có tiết diên Ông 


nho nhài 
Chọn B. 



5.16 Dặc trưng nào sau đây không đúng với điều kiện chảy ôn định 

cùa chất lỏng? 

4 Khi chất lỏng chảy, chí có xoáy rất nhẹ. 

Chon c. 

4.17 Phát biêu nào sau đây là đúng khi nói vồ khái niệm lưu lượng 
chất lóng? 

4 Lưu lượng của chất lỏng qua tiết diện s là đại lượng đo bằng 
thố tích chất lỏng chảy qua s trong một đơn vị thời gian. 

Chọn B 

5.18 Một thùng nước có lỗ rò ở đáy cách mật nước một khoảng h. Gọi 
g là gia tốc trọng trường, vận tốc dòng nước chảy qua lỗ rò tính 
bằng cóng thức nào sau đây? 

4 V = v/2gh 

Chọn A 


161 




5.19. Phát biểu nào sau đây là phù hợp với hiện tượng Venturi? 

+ Khi chât lỏng chay trong một ông nằm ngang, chỗ nào tiết 
diện càng lớn thì vận tốc cháy càng nhó, áp suât càrg lớn và 
ngược lại. 

Chọn c 

5.20. Trường hợp nào sau dây có liôn quan định luật Becnuli? 

+ Cả ba trường hợp A, B, c đều hên quan đốn định luật Becnuli. 
Chọn D. 

5.21. Ỏng Pitô có thế sử dụng trong trường hợp nào sau đáy? 

+ Gắn ơ cánh máy bay đế đo vặn tôc máy bay. 

Chọn A 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

5.22. Áp dụng công thức: p = p a + pgh 

Áp suất tuyệt đối p ớ độ sâu h = 2km = 2000m dưới mức nước 
biến là: 

p = 10 5 + 10\ 10.2000 = 2,01.10'N/m 2 

Chọn D. 

5.23. Tóm tắt: p 0 = 10 ‘Pa; p = 1000kg/m 3 ; g = 10m/s 2 ; p = 5p a h =? 

Gọi h là độ sâu của nước có áp suất p: p = p ;1 + pgh trong đó p a 
là áp suất khí quyển trên mặt nước 

=> 5p a = p a + pgh => h = = t0m 

pg 10.10 

Chọn c. 

5.24. Tóm tắt: Ri = lOcm; R. = 20cm: p = Fi = 5000N; Fi =? 

Áp dụng công thức: — = 

F, s, 

Đế nâng một vật có trọng lượng 5 OOON phái tác dụng Ịíc F, lên 
pit-tông nhó có dộ lớn bằng: 

Fi = F, = .5000 = 1250N 

s. ; 71(0,2) 

Chọn A. 

5.25. Tóm tắt: A = 6 mVphút = 0,1 m 3 /s; d = 20cm = 0,2m; V =? 

Ap dụng công thức: A = V.S; với s = 7t~— 

4 


162 



Vận tốc của chất lỏng tại điếm đó là: 

V = ^ = - = 3 18 m/s. 

s 0,2 

TU 

4 

Chọn B. 

5.26. Tóm tắt: p = 10 5 Pa; Ptp= 1,576.10 5 Pa; p = l,29kg. m 3 ; V =? 
Áp dụng công thức: Ptp = p + — pv 2 

£t 


Vận tốc của máy bay là: 


V = 


/ 2(p tv -p) l 2 .(i, 57 6 . To i -lữ- ) 

V p \ 1,29 


= 300m/s 


Chọn c. 

5.Ỉ7. Tóm tắt: s = 1,5.2 = 3m 2 ; Ap = 0,4atm = 0,40 5 2.10 5 N/m 2 ; F =? 

Áp lực toàn phần ép vào cửa là: 

F = Ap.s = (p 2 - p,).s = 0,4052.10 5 .3 = 1,2156.10 S N 

Chọn D. 

5.58. Một thùng nước ờ thành bình có một lỗ nhó cách mặt nước h. 
Cho áp suất khí quyển là p. Áp dụng định luật Bec-nu-li ta có: 

P 0 + — pv 2 = P 0 -pgh + ipVj.(v o =0 là vận tốc ở mật 
2 2 

thoáng, V] là vận tốc nước chảy ra lỗ thủng. Ta có Vị = J2gh 
Chọn A. 

5.59. Nêu chiều cao mực nước trong thùng là II, vận tốc nước khi 
chạm đất là V, vận tốc nước khi ra khói lỏ thung là v 0 , lồ thung 
ớ độ sâu h, theo định luật báo toàn cơ nàng ta có: 

mg( H - h ) + 4 mv 2 = 4 mv 2 . 

2 2 

Vì v 0 = J2gh nên V = J2gỉ 1 
Chọn c. 

5.3). Nêu có 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau (hi, h 2 ) thì điều kiện đế 2 tia 
nước chạm cùng một điểm trên bàn là tầm xa như nhau. 

Ta có thời gian đế nước rơi từ độ cao II - h là t = 


2(H-h) 

g 


163 



Và tầm xa là s = v 0 t = >/2gh —— = 2yfhiũ - h ) 

Áp dụng cho h],h -2 thì s, = s 2 <=> 2,/hịíH - h,) =2 sjh 4 H họ) 

Suy ra: hi + h -2 = II 
Chọn B. 

5.31. Tóm tắt: Hai chất long có khối lượng riêng khác nhau có dồ thị 

, ( p 4 1 

áp suât theo độ sâu như hình. Ti số khối lượng riêng I -- I cùa 


hai chất lỏng là bao nhiêu? 


cịiái 


Ta có: khi độ sâu chất 1 là 0,4m thì áp 

, p( at) 1 

suất bằng với chất hai ớ độ sâu lm. 

2 

Vậy nên: 

; Ị 

p, g0,4 = Pag. => -4 = 0,25. 

ị 1 Hi 


0 0,4 1 


Chọn c 

5.32. T 'óm tắt: Một ống nghiệm cao h khi đựng đầy chất lỏng thi *p 
suất tại dáy ống là p. Thay bằng chất long thứ hai đế áp suàt 

tại đáv vẫn là p thì chiểu cao cột chất long chỉ là ~ h. Tìm ti sò 

hai khối lượng riéng ị —- của 2 chất lỏng này 

vPi ) 


Ợ/Ví/ 

Ap suất tại đáy bằng nhau ta có: pig hi = p 2 gh 2 . 



3 


Chọn A. 

5.33. Tóm tắt: Tại độ sâu 2,5m so với mặt nước của một chiếc tàu có 
một lỗ thủng diện tích 20cm 2 , lực tối thiểu cần bịt lỗ thúng là? 
Lấy p = lOOOkg/m 2 . 


íịiúì 


Lực để bịt lỗ thung F = p.s = pgh.s =1000.10.20.10 *.2,5 = SON 
Chọn B. 


\ 


164 






5.IM. Tóm Lắt: Máy ép dùng chât lỏng có dường kính hai pittỏng Di = 
5IV Bể cán bằng với lực Fi = 100Ơ0N cán tác dụng vào pittông 
nho một lực Fa bằng baq nhiêu? 

ũái 


Theo tính chất của máy ép dùng chất lóng 


F. _ s. 
s, s, 1 §: 

F 2 = - 400N. 

25 


F, 


= F, 1 


7tP,- 

7tD!j 


F, = 25F,' 


Chọn D. 

5.35. Tóm tắt: Người ta dùng một kích thuy lực đế nâng vật có trọng 
lượng 20000N bàng một lực inn\ T . Sau mỗi lần nén, lực tác dụng 
di chuyên dư/ • một đoạn ' = lOc. . Vậy sau 100 lần nén, vật 
nâng lên được một đoạ. , nhiêu? 

íịiái 


mo oA F ì F 2 s, _ F, _ 100 _ 1 

Ta có V = => —i- = = ~— 

s, s, s a F 2 20000 200 


Vậy sau K' J lần nén vật nâng lên h’ tác có: 


S]100h = s 2 hi hi = 


Sj lOOh _ 1.100.10 
S 2 “200 


5cm 


Chọn A. 

5.36. Tóm tắt: Tác dụng một lực f = 500N lên pittông nhỏ của một 
máy ép dùng nước. Diện tích của pittỏng nhó là 3cm 2 , diện tích 
pittông lớn là 150cm 2 , Lực tác dụng lên pittông lớn nhận giá trị 
nào? 


Lịiúi 

Ta co 5-= ậ o p. = ậ- F a = 500.150. 3 =25000N 

s, s 2 1 Sọ 

O 1 ọn B. 

5 ‘ . Tóm tắt: Một ống hình trụ có chiều dài h = lm được nhúng 
thẳng đứng trong nước. Bên trong ống chứa đầy dầu (có khối 
lượng riêng D = 800kg/m 3 ) và đáy được dốc ngược lên trên như 
hình vè. Miệng ống cach mặt nước H = 3m, áp suất khí quyển 


165 



bằng P 0 = 100000N/m 2 . Áp suất tại điểm A (ở mặt trong của đáy 
ống) nhận giá trị nào? 

Cịiái 

Xét điểm ở miệng ống hình trụ: 

+ Áp suất phía ngoài do nước: 
p = p„ + D„gH. 

+ Áp suất tính từ phía trong do dầu: 

P' = P A + Dgh 
Theo định luật Pascan: 

p = P' => Pa = Po + D !lg H - Dgh 
Thay số ta được: P A = 100000 + 1000.10.3 - 800.10.1 = 122000N 
Chọn c. 

5.38. Tóm tắt: Trong một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau 
chứa thủy ngán. Người ta đô vào nhánh thứ nhất một cột nưởc 
cao h t = 0,8m, vào nhánh thứ hai một cột dầu cao h 2 = 0,4m. 
Cho trọng lượng riêng của nước, cùa dầu và của thay ngân lần 
lượt là di = 10000N. m\ d 2 = 8000N. m\ d 3 = 13600CN/m . 

CỊỉủi 

Ta có áp suất tại đáy hai nhánh bằng nhau: 
hidi + h.)d 3 = h 2 đ 2 + h' d 3 

=> Ah = h 3 - h' = = 0,035m. 

d;, 

Chọn A. 

5.39. Tóm tắt: Một cốc hình lăng trụ, đáy hình vuông có cạnh R chứa 
một chất lỏng. Độ cao H cùa cột chất lóng phải thóa mãn biếu 
thức nào sau dây để áp lực F tác dụng lên thành cỏc co giá trị 
bằng áp lực của chất lòng lên đáy cốc? 

cịỉíti 

Ta có 

Áp lực ở đáy: F = p s = Dgh.R 2 
Áp lực ở thành cốc F’ = (Dgh. 2).4R.h. 

Vì F = F' nên từ đây ta có: h = R/2. 

Chọn B. 



166 



















5.40. Tóm lắt: Trong một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần pittông 
nho đi xuống một đoạn h = 0,2m thì pittông lớn đươc nâng lên 
một (loạn II = 0,0lm. Nếu tác dụng vào pittỏng nhỏ một lực f = 
500N thi lực nón vật lên pittỏng lớn nhận giá trị? 


Ta có: 


f F 

s, ■ s. 




Lị!Ai 

s, f 
t - F ■ 


Mặt khác 


s, _ h, _ 0, 01 _ J_ f 

s, h~ ~ 0,2 = 20 ~ F 


Su\ ra F = 20 f = 10000N 


Chon D. 


ĐỂ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG V 

(15 phút, mỗi câu 1 điểm) 

1. Trong trường hợp nào sau đây, chất lỏng được xem là 0 trạng thái 
cân bằng? 

A. Nước chảy trong lòng sông. 

B Nưức cháy trong ống dẫn. 

c. Nước chứa trong một bình đựng cố định. 

D. Dò:ig thác đang đô xuống. 

2. Diều rào sau đây là đúng khi nói về áp suất chất lỏng? 

A. Tại mỗi điềm trong chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như 
nhí.u. 

B. Apsuất ư những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau, 
c. Dơn vị áp suất chất lỏng là Paxcan (Pa). 

D. Các phát biếu A, B, c đều đúng. 

ỉ. Trong các dưn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của áp 

suất? 

A. Niutơn trên mét vuông (N/m 2 ) B. Niutơn trên mét (N/m) 
c. Átnốtphe (atm) D. Milimét thủy ngân 

I. Điều rào sau đây là đúng khi nói về độ lớn của áp suất trong lòng 
chất long? 

A. Dộ sâu càng tăng thì áp suất chất lỏng càng tăng. 


167 



I.. Độ sâu càng tàng thì áp suất chất long cũng càng giảm, 
c. Áp suất chất lỏng không thay đôi theo độ sâu. 

D. Độ sâu càng tăng thì lúc đầu áp suất chất lỏng cũng càng tăng 
nhưng sau đp giám dần. 

5. Phát biểu nào sau đây là đúng với nguyên lý Paxcan? 

A. Độ tăng áp suất lên một chất long chứa trong một b.nh kín 
được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lóng và cua 

thành bình. 


B. Áp suất cúa chất long chứa trong bình được truyền nguvên vẹn 
cho mọi điểm của chất lóng và của thành bình. 

c. Độ tăng áp suát lên một chất lóng được truyền nguyên vẹn cho 
mọi điểm của chất lỏng và của thành bình. 

D. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một binh kín 
được truyền đến mọi điếm cùa chất lỏng và của thành bhh . 


6. Chọn câu trả lời đúng 

Chất lỏng lý tưởng là chất lỏng thoa mãn các điều kiện nào sau đây: 
A. Chất lỏng không nhớt. B. Sự chảy là ổn định, 

c. Chất lỏng không chịu nén. D. Tất cả đều đúng. 

7. Chọn phát biểu sai 

A. Áp suất có giá trị bằng lực trên một đơn vị diện tích. 

B. Áp suất là như nhau tại tất cả các điểm trên cùng một nặt nằm 
ngang trong một bình chất lỏng. 

c. Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì như nhau 

D. Tại mỗi điểm clia chất long, áp suất theo mọi phương lâ như 

nhau. 

8. Chọn câu đúng nhất 

Công thức tổng quát cùa định luật Bec-nu-li có dạng: 


A. p + i pv 2 = const 

^ 1 2 

c. p + — pv + pgy = const 

* z 


B. p + ì pv = const 
„ 1 

D. p + ~ pv + pgy = comt 


9. Một ống tiêm có đường kính d! = lcm lắp với kim tiêm co đường 
kính d 2 = lmm. Nếu bỏ qua ma sát và trọng lực thì khi ấin vào 


168 



piltông với lực 10 N t>» nươc trong tiêm phụt ra với vận tốc là: 

A. 16mA H 20m\s c. 24m/s D. 36 m/s 

10. Trong một giây ngươi la rót được 0,2 lít nước vào bình. Hói ơ đáy 
bình phái có một lỏ đương kính bao nhiõu (lố mực nước trong binh 
không (lói và có (lộ cao II = lm? Chọn kết quá đúng trong các kết 
quả sau: 

A. d = 0,075cm 
0. đ = 7,5cm 


B. d = 0,75cm 
D. Một giá trị khác 



Chương VI. CHẤT KHÍ 

A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

«. CÃU HỎI TRẮC NGHIỆM 

6.1. Câu nào sau đây nói về chuyến động của phàn tứ là không dứng 1 : 

A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 

B. Các phán tử chuyển động không ngừng. 

c. Các phân tứ chuyến động càng nhanh thì nhiệt độ cua vật 
càng cao. 

D. Các phân tử khí chuyến động theo đường thẳng giữa hai lầ.a 
va chạm . 

6.2. Câu nào sau đây nói vổ lực tương tác phân tứ là kliông đúng~ > 

A. Lực phàn tư chí đáng kê khi các phàn tứ ơ rât gần nhau. 

B. Lực hút phân tứ có thế lớn hơn lực đấy phân tử. 

c. Lực hút phân tử không thê lớn hơn lực đấy phân tứ. 

D. Lực hút phân tử có thê bằng lực đấy phân tứ. 

6.3. Nhận xét nào sau đây về các phàn tử khí lý tướng là không dũng ? 

A. Có thé tích riêng không đáng kể. 

B. Chi tương tác khi va chạm. 

c. Có khối lượng không đáng kế. 

D. Có khôi lượng đáng kê. 

6.4. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái cùa mộ' 
lượng khí xác định? 

A. Áp suất, thế tích, khối lượng. 

B. Áp suất, nhiệt độ, thê tích, 
c. Thế tích, khối lượng, áp suất. 

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 

6.5. Quá trình nào sau đây là đăng quá trình? 

A. Đun nóng khí trong một bình dậy kín. 

B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, tơ re 
làm căng bóng. 

c. Đun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra đáy pít-íông 
chuyền động. 

I). Cá ba quá trình trên đều không phai là đẳng quá trình. 


170 



6.6. S-ố Avôgadrô có giá trị bằng: 

Ai. Số nguyên tử có trong 32 gam khí ôxi. 

R. Số phân tử có trong 14 gam khí nitơ. 
c. Số phân tử nước có trong 16 gam nước lỏng. 

D. Số nguyên tử heli có trong 22,4/ khí hêli ở 0°c và áp suất 1 
Itmôtphe. 

6.7. 8 gam khí ôxi được bao nhiêu mol khí ôxi? 

A. 3,25 B. 0,5 c 2 I). 4 


6.8. Kh nói về khí lý tưởng, phát biêu nào sau đây là không đúng? 
A. Là khí mà thế tích các phân tử khí có thể bỏ qua. 

Bi. Là khí mà khối lượng các phân tử khí có thế bo qua. 
c. Là khi mà các phân tử chi tương tác với nhau khi va chạm. 
D. Khi va cham với thành bình tao nên áp suất. 


6.9. C huyển động hỗn loạn của các 
Av. Chuyển động cùa phân tứ. 
c. Chuyên động nhiệt. 

6.10. Cho các đại lượng vật lý: 

I: áp suất (p) 

II: thổ tích (V) 

III: khôi lượng (m) 

Các thông sô trạng thái cùa 
-A I và II 
‘C I, II và IV 

6.11. Buông biểu diễn nào sau đâ; 
tííh? 



phân tử gọi là gì? 

B Chuyển động Brao-nơ. 

D. Một tên gọi khác. 

IV: nhiệt độ (T) 

V: khối lượng mol (p) 

chất khí là: 

B. I. II và III 
D. Ca 5 đại lượng trên 
’ không phù hợp với quá trình đầng 



C. D. 


6.12. Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ? 

A Qua bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. 
B Thối không khí vảo một quả bóng bay. 


171 



c. Đun nóng khí trong mộl bình kín. 

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở. 

6.13. Hệ thức nào sau đày không phu hợp với phương trình trạng thái 


của lý tưởng? 



A. ~ = hăng số 

• 

g Pl^l _ 

Tj T, 

c. pV ~ T 


D. — = hằng số 
V B 


6.14. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đăng áp? 

A. ỉ = hằng số B. V ~ ~ c. V ~ T I). ' 1 = 

T T T, T, 

6.15. Câu nào đúng? 

Nhiệt độ cùa vật giam là do các nguyên tư, phàn tư cấu tạo nên vật 
A. Ngừng chuyên động. 13. Nhạn thóm động năng 

c. Chuyên động chậm đi. I). Va chạm vào nhau. 

■ , p 

6.16. Công thức — = const diên tá định luật vặt lý nào? 

A. Định luật Bôilơ - Mariốt. 13. Đinh luát Sáclơ. 
c. Định luật Gayluyxác. D. Phương trình trạng thái. 

6.17. Khi đun nóng một lượng khí ở thó thích không đổi thì: 

A. Áp suất khi không đối. 

B. Khối lượng riêng của khí tàng lén. 

c. Số phân tử khí trong một dơn vị thô tích tâng. 

D. Số phân tử khí trong một đơn vị thê’ tích không đổi. 

6.18. Hiện tượng nào sau đây liên quan đốn định luật Saclơ? 

A. Quá bóng bay bị vd rã khi bóp mạnh. 

B. Sâm xe đạp đê ngoài nang bị nỏ. 

c. Nén khi trong xilanh đó tăng áp suất. 

D. Cả ba hiện tượng trên. 

6.19. Phát biểu nào sau đáy không đúng khi nói về quá trìni đáng 
nhiệt cho một lượng khi xác định: 

A. Áp suất tỷ lệ nghịch vơi thế tích. 

B. Tích của cáp suất va thế tích là một hằng số. 

c. Trẽn gián đồ PV, đồ thị là một đường Ilypebôn. 

D. Ảp suất tý lộ với thê tích. 


172 




6.20. 1 'hát biốu nào là đúng khi nói về quá trình đẳng áp cho một 
lượng khí xác (lịnh: 

A Áp suất tý lộ với nhiệt độ tuyệt đói. 
li Thô tích ty lộ với nhiệt độ tuyệt (lối. 
c Áp suất tỷ lộ nghịch với thể tích. * 

D. Thô tích không đôi. 

6.21. Mô tá nào sau dây về hai quá trình trèn đồ thị là đúng? 

A. Nung nóng (lăng tích sau (ló giãn dăng áp. 

h. Nung nóng dăng tích sau đó nén 
đắng áp. 

('. Nung nóng đẳng áp sau đó giàn 
dang nhiệt. 

I 1 . Nung nóng dẳng áp sau đó nón 
dắng nhiệt. 

6.22. Khi khoáng cách giữa các phân tử rát nhó. thì giữa các phân tử 
A. Chi có lực hút 

I : . Chi có lực đầy 

('. Có cá lực hút và lực dầy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút 
p. Có cá lực hút và lực đẩy. nhưng lực đây nhỏ hơn lực hút 

6.23. Tinh chát nào sau đây không phai là cua phân tứ cúa vật chất ở 
thó khí? 

A. Chuyển động hỗn loạn, 
k. Chuyến dộng không ngừng. 

(. Chuyến động hỗn loạn và không ngừng. 

р. Chuyến dộng hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cô định. 
6.21. Hiện tượng nào sau đây liên quan (lên lực đấy phân tứ? 

A. Không thô ghép liền hai nứa viên phấn với nhau được. 

13. Cho hai giọt nước tiên sát lại nhau, hai giọt nước sẽ hợp 
thành một giọt. 

с. Không thế làm giám thê tích cua một khối chất lòng, 
r. Phai dùng lực mới bó gãy được một miếng gỗ. 

5.25. Càu nào sau dây nói vồ khí lý tướng là không đúng? 

A. Khí lý tướng là khí mà thô tích cua các phán tử có thế bỏ qua. 
13. Khí lý tướng là khí mà khói lương cua các phán tử có thê bỏ qua. 



173 






c. Khí lý tưởng là khí mà các phân tứ chi tương tác khi va chạm. 

D. Khí lý tưởng là khí có thô gây áp suất lén thành bình chứa. 

6.26. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lý 


tướng? 


A. — = hằng số 

B. —— = hằng số 

V 

TV 

c. = hằng số 

VT 

D. —— = hang sô 
p 


6.27. Chọn câu sai. 

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng: 

A. Số nguyên tử chứa trong 4g heli. 

B. Số phân tử chứa trong 16g óxi. 

c. Số phân tử chứa trong 18g nước long. 

D. Số nguyên tử chứa trong 22,4/ khi trơ ơ 0°c và áp suất latm. 

6.28. Khi làm nóng một lượng khí có thê tích không đôi thì: 

A. Áp suất khí không đổi. 

B. Số phân tử trong đơn vị thế tích không đối. 

c. Số phân tử trong đơn vị thế tích tàng tý lệ thuận với nhiệt độ. 
D. Số phân tử trong đơn vị thê tích tăng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. 

6.29. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau dây là đắng 

áp? 

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. 

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. 

c. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 
D. Nhiệt độ giảm, thế tích tăng ty lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. 

6.30. Hằng số của các khí R có giá trị bàng 

A. Tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở 0°c. 

B. Tích của áp suất và thê tích chia cho số mol ở O o c 

c. Tích của áp suất và thê tích cua mót mol khí ở nhiệt độ bất 
kỳ chia cho nhiệt độ đó. 

D. Tích của áp suất và thế tích cua một mol khí ở nhiệt độ bất 

kỳ. 

6.31. Hai phòng kín có thê tích bàng nhau, thông với nhau bàng một 
cửa mớ. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau, thì sô 


174 



phân tứ trong mỗi phòng so với nhau sẽ là 

A. Hang nhau. B. Nhiều hơn ớ phòng nóng. 

('. Nhiều hơn ớ phòng lạnh. D. Tùy theo kích thước cua cửa. 

6.3:2. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phái là thông 
số trạng thái cua một lượng khí? 

A Thò tích B. Khối lượng 

(.'. Nhiệt độ tuyệt đối D. Áp suất 

6.3.3. Trong các biêu thức sau đây biếu thức nào không phù hợp với 
(lịnh luật Hôilơ - Mariốt? 

A p - l B. V ~ I c. V ~ p D. Pl v, = p. 2 V 2 

V p 

6.3 4. Trong các biêu thức sau đây, biểu thức nào không phù hợp với 
dinh luật Sác-lơ? 

A. p ~ T B. p ~ t c. p = const D .^r = ^r 

F H T T, T 2 


6.3;5. Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường 
dăng tích? 

A. Hường hypobol. 

B. Dường tháng kéo dài qua gốc tọa độ. 

('. Dường thăng không đi qua gốc tọa độ. 

D. Dường thẳng cắt trục p tại điếm p = p 0 . 

6.3(6. Biêu ihưc nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ? 

A p - I B. Bị = B : ‘ c. B. = const D. Pl = .7k 

T" T, t p, T, 


6.3'7. Tron., hộ toa dò (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường 
dang áp? 

A Dương thăng song song với trục hoành. 

B Dường thăng song song với trục tung, 
c Daơng hypebol. 

D. Dương thăng kéo dai đi qua gốc tọa độ. 

6.3Ỉ8. Mói liên hệ giữa áp suẫt, thê tích, nhiệt độ của một lượng khí 
trong qua trinh nào sau đày không được xác định bằng phương 
trình (rụng thái cua khi lý tướng? 

A. Nung nóng một lượng khí trong một binh đậy kín. 

B. Nung nóng một lượng khi trong một bình không đậy kín. 


175 



c. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pit-ú>Jig 
làm khí nóng lên, nớ ra, đẩy pit-tông di chuyên. 

D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn. 

6.39. Chọn câu trá lời đúng 

Khối khí ở điều kiện tiêu chuấn, khi nhiệt độ và áp suất cua nó lè: 
A. 0°C; 736mmHg B. 0°C; latm 

c. 27°C; latm D. 0°C; 10 r> atm 

6.40. Chọn câu trả lời đúng 

Một kmol khí lý tưởng ớ điều kiện tiêu chuẩn chiếm thê tích: 

A. 22,4 lít B. 22,4m 3 c. 22 ,4cm 3 D. 22,4mm 3 . 

6.41. Chọn câu trá lời đúng 

Định luật Bỏi-lơ - Mariôt được áp dụng trong quá trình: 

A. Nhiệt độ cùa khối khí không đổi. 

B. Khối khí dàn nở tự do. 

c. Khối khí không có sự trao đối nhiệt lượng với bên ngoà). 

D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nớ nh ẹt. 

6.42. Chọn câu tra lời đúng 

Định luật Gay-Luy-xác được áp dung trong quá trình: 

A. Nhiệt độ của khôi khí không đổi. 

B. Khối khí dãn nở tự do và áp suất không đổi. 

c. Khối khí không có sự trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài. 

D. Khối khí đựng trong bình kín và binh không dãn nớ nhệt. 

6.43. Chọn câu trẩ lời đúng 

Sô Avògađrô có gia trị bàng: 

A. Sô phàn tử chứa trong 1 gam hiđrô. 

B. Sô nguyên tử chứa trong 4 gam hêli. 
c. Sỏ phản tử chứa trong 24 gam khí 0 2 . 

D. Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí CO -2 ờ diều kiện chuẩn. 

6.44. Chọn câu trả lời đúng 

Khi đun nóng khí trong bình kín dãn nớ nhiệt kóm thì: 

A. Khối lượng của khối khí giảm. 


176 



B. Khối lượng của khối khí và khối lượng riêng không đổi. 
c. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng giảm. 

D. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng tăng. 

6.45. Chọn câu trả lời đúng 

Khi một lượng khí dãn đẳng nhiệt thì sô phân tử n trong một 
đơn vị thể tích: 

A. Tăng tỉ lệ nghịch với áp suất p. 

B. Giảm tỉ lệ với áp suất p. 
c. Không đối. 

D. Biến đổi theo qui luật khác với các trường hợp trên. 

6.46. Chọn cáu trả lời đúng 

Quá trình biến đổi của một lượng khí lý tưởng trong đó áp suất 
tỉ lệ thuận với số phân tử trong đơn vị thế tích là quá trình: 

A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích, 

c. Đoạn nhiệt. D. Đẳng áp. 

6.47. Chọn câu trả lời đúng 

Một mol hiđrô có khối lượng 2 gam, một mol ôxi có khối lượng 
32 gam. Đó là vì: 

A. Số phân tử ôxi trong 1 mol nhiều hơn số phân tử hiđrô. 

B. Phân tử ôxi có khối lượng lớn hơn phân từ hiđrô. 

c. Trong cùng điéu kiện, ôxi chiếm thế tích lớn hơn hiđrô. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

6.48. Chọn câu trả lời đúng 

ơ nhiệt độ nào sau đây mà nhiệt độ Celsius và Fahrenheit có 
cùng giá trị: 

A. +40° B. -40° c. -17° D. +32. 

6.49. Chọn câu trả lời đúng 

Mỗi phân tử nước gồm 1 nguyên tử ôxi và 2 nguyên tử hiđrô. 
Khối lượng của nguyên tử hiđrô là l,67.1CT 27 kg, khối lượng của 
nguyên tử ôxi là 26,56.10' 27 kg. Số phân tử nước trong 1 gam 
nước là: 

A. 2,5.10 24 phân tứ. B. 3,34.10 22 phân tử. 

c. l,8.1O 20 phân tử. D. 4.10 21 phân tử. 


177 



6.50. Chọn câu trả lời đúng 

Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho 
nhiệt độ tăng lên hai ỉần thì áp suất khối khí tăng: 

A. ị B. 2 lần c. I D. 4 lần. 

2 2 


6.51. Chọn cáu trả lời đúng 

Một khối khí lý tưởng ở trạng thái được xác định bơi (pí V; T). 
Biết lúc đầu trạng thái của khối khí là (6atm; 4 lít; 270K), sau 
đó được chuyến đến trạng thái thứ hai là (p atm; 3 lít; 2'70K). 
Hỏi p là giá trị nào dưới dây: 

A. 8atm B. 2atxn 

c. 4,5atm D. Cả 3 câu trên đều sai. 

6.52. Chọn câu trả lời đúng 

Hai bình chứa khí lý tưởng ở cùng nhiệt độ. Bình B có thể tích 
gấp đôi bình A, có số phân tử bằng nứa số phân tử trong bình 
A. Áp suất khí trong bình B so với áp suất khí trong bình A thì: 
A. Bằng nhau. B. Bằng một nửa. 

c. Bằng một phần tư. D. Gấp đôi. 


6.53. Hãy tính: 

Tỷ số khối lượng phân tử nước và nguyên tử các bon c, 2 - 

A m|l -»° _ 3 g m H. 2 o 3 m [i j o 4 g m n,<> 

m,v. 5 m r 2 m r 5 m,. 

'12 '■'12 ''12 ' 12 


5 

7 


6.54. Hãy tính: 

Số phân tử H 2 0 trong lg nước. 

A. N = 0,5544.10 23 B. N = 0,352110 24 

c. N = 0,4433.10 23 D. N = 0,3344. 10 23 


6.55. Trong một phòng rộng 20m 2 , cao 5m, có không khí ở điếu kiện 
chuấn. Hây tính số phân tử oxy có trong phòng. Biết rằr.g phân 
tử lượng của oxy bằng 32kg. kmol, khối lượng riêng của EÓ bằng 
l,43kg/m 3 . 

A. N = 2,3.10 27 . B. N = 2,7.10 27 . 

c. N = 22,4.10 26 . D. N = 5,2.10 25 . 


6.56. Tính kích thước của nguyên tử vàng. 

Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m 3 , khci lượng 
mol 197g/mol 


178 



A. d = 3,1.10 8 cm B. d = 2,1.10 8 cm 

c. d = 3,1.10~ 9 cm D. d = 5,1.10- 8 cm. 

6.57. Một xilanh chứa 150 cm 3 khí ớ áp suất 2.10 5 Pa. Pit-tông nén 
khí trong xilanh xuống còn lOOcm 3 . Tính áp suất của khí trong 
xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi. 

A. p = 2.10 5 Pa B. P = 3.10 5 Pa 

c. P = 4.10 5 Pa D. P = 5.10 5 Pa. 


6.58. Người ta dùng bơm đế nén khí vào một bánh xe đạp sau 30 lần 
bơm diện tích tiếp xúc với mặt đất phăng là 60cm 3 . Vậy sau 20 
lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc sẽ là bao nhiêu? Cho rằng 
thế tích săm xe không đổi, lượng khí mồi lần bơm là như nhau. 
Cho rằng nhiệt độ không đồi. 

A. s = 26cm 2 B. s = 36cm 2 c. s = 46cm 2 D. s = 56cm 2 
Trong một ống thuỷ tinh AB, tiết diện s nhỏ, đầu A kín, đầu B hở 
có một cột thủy ngân cao h = 121mm, đứng thẳng, cách đẩu A: 



a) b) c) 

Một khoáng AAị = 118mm khi ống dứng thẳng, miệng ống ở trên 
Một khoáng AA 2 = 163mm khi ống đứng thắng, miệng ống ờ 


dưới. 


Dùng dữ kiện trên đế trả lời các câu 6.59, 6.60 sau 


6.59. Áp suất khí quyển ra mmllg. 

A. P = 760mmHg B. p = 756mmHg 

c. p = 766mmHg D. p = 729mmHg 

6.60. Đô dài của cột không khí AA 3 khi ống nằm ngang. 

A. I = 176mm B.l = 56mm 

0.1 = 137mm D. / = 321mm 

6.61. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30°c và áp suất 2 bar 
(lbar = 10 5 Pa). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để 


179 



áp suất tăng gấp đôi? 

A. T = 406°K B.T = 303°K c. T = 730°K D. T = 6G6 rJ K 

6.62. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 
25°c. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ 
không khí trong lốp tăng lên tới 50°c. Tính áp suất của k-hông 
khí trong lốp xe lúc này. 

A. p = 5,42.bar B.p = 3,3.bar 

c. p = 4.bar D. p = 5,6.bar. 

6.63. Một lượng hơi nước có nhiệt độ 100°c, áp suất Pioo = latia trong 
bình kín. Làm nóng bình đến nhiệt độ 150°c thì áp suất bằng 
bao nhiêu? 

A. p 2 = l,15atm B. p 2 = 2,13atm 

c. p 2 = l,13atm D. p 2 = 2,54atm 

6.64. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40cm 3 khí hiđrô 
ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 27°c. Tính thể tích của lươnig khí 
trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmHg và nhiệt độ 0°c . 

A. V = 33cm 3 B. V = 26cm 3 c. V = 36cm 3 D. V = 46cim 3 

6.65. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phãng-xi—păng 
cao 3140m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm lOm thì áp Sjấít khí 
quyển giảm lmmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 2°c. Khối 
lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mirnHg 
và nhiệt độ 0°C) là l,29kg/m 3 . 

A. p = 0,29kg/m 3 B. p = 0,23kg/m 3 

c. p = 0,65kg/m 3 D. p = 0,75kg/m 3 . 

B/ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜĨ 

I. TRÀ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

6.1. Chọn A. 6.2. Chọn c. 6.3. Chọn c. 6.4. ChọE 1B. 

6.5. Chọn A. 

6.6. Sô Avôgadró có giá trị bằng: 

Số nguyên tử heli có trong 22,4/ khí hèli ở 0°c và £p suất 
latmôtphe. 

Chọn D. 


180 



6.7. 8 gam khí ôxi được bao nhiêu mol khí ôxi: 

„ _ m _ 8 
V = — = —- = 0,5 

n 16 

Chọn B. 

6.8. Khi nói về khí lý tưởng, phát biểu sau đây là không đúng: 

L ;1 khí mà khối lượng các phân tử khí có thể bỏ qua. 

'Chọn B. 

6.9. Chuyến động hỗn loạn của các phân tử gọi là: 

Chuyển động nhiệt. 

Chọn c 

6.10.. Cho các đại lượng vật lý: 

I: áp suất (p) IV: nhiệt độ (T) 

II: thê tích (V) V: khối lượng mol (p.) 

III: khối lượng (m) 

Các thông số trạng thái của chất khí là: 

4 I, II và IV 
Chọn c 

6.H.. Chọn c. 6.12. Chọn c. 6.13. Chọn D. 6.14. Chọn B 

6.15.. Chọn c. 

p „ 

6.16.. Công thức ^ = const diễn tả định luật vật lý: 

4 Định luật Sáclơ. 

Chọn c. 

6.17.. Khi đun nóng một lượng khí ở thể thích không đổi thì: 

4 Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích không đổi. 

Chọn D. 

6.18.. Hiện tượng nào đây liên quan đến định luật Saclơ: 

4 Săm xe đạp để ngoài nắng bị nổ. 

Chọn B. 

6.19. rhát biểu sau đây không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt 
cho một lượng khí xác định: 

4 Áp suất tỷ lệ với thể tích. 

Chọn D. 


181 



6.20. Phát biếu là đúng khi nói về quá trình đẳng áp cho một lượng 
khí xác định: 

+ Thể tích tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 

Chọn B. 

6.21. Mô tả sau đây về hai quá trình 
trên đồ thị là đúng: 

+ Nung nóng đẳng tích sau đó 

nén đẳng áp. 

Chọn' B. 

6.22. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giừa các phân tử 
có cả lực và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút. 

Chọn c. 

6.23. Tính chất không phải của vật chất ở thể khí là: 

+ chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 
Chọn D 

6.24. Hiện tượng liên quan đến lực đẩy phân tử. 

+ Không thể làm giảm thể tích của một khối chất lỏng. 

Chọn c. 

6.25. Câu nói không đúng về khí lý tưởng. 

+ Khí lý tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua. 
Chọn B. 

6.26. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng là: 

- const 



T 


Chọn c. 

6.27. Chọn câu sai là: 


Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng: sô phán tử chứa trong 16g ôxi. 


Vì 16 gam ôxi chỉ là 0,5 mol nên số phân tử là 0,5Na 
Chọn B. 

6.28. Khi làm nóng một lượng khí có tho tích không đổi thì: số phân 
tử trong đơn vị thê tích không đổi 

Chọn B. 

6.29. Đối với một lượng khí xác định, quá trình sau dây là đẳng áp: 
Nhiệt độ tàng, thê tích tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 


182 





V 

Vì rằng như vây ta có thể viết: -ị = const => V = const. T đây 

chính là quá trình dẳng áp. 

Chọn c. 

6.30. Hằng số của các khí R có giá trị băng pv =• RT => R = -ị- 

Câu đúng là: R có giá trị bằng. Tích của áp suất và thể tích của 
một mol khí ở nhiệt độ bất kỳ chia cho nhiệt độ đó. 

Chọn c. 

6.31. Hai phòng kín có thể tích bằng nhau, thông với nhau bằng một cửa 
mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau, thì sô phân tử 
trong mỗi phòng so với nhau sẽ là nhiều hơn ở phòng lạnh. 

Chọn c. 

6.32. Thông số trạng thái chất khí gồm áp suất, thê tích, nhiệt độ, 
khối lượng không phải là thông số trạng thái. 

Chọn B. 

6.33. Trong các biểu thức trên, biểu thức c không phù hợp với định 
luật Bôilơ - Mariốt, vì theo định luật này thì khi nhiệt độ 
không đổi, áp suất luôn tỷ lệ nghịch với thế tích. 

Chọn c. 

6.34. Biểu thức không phù hợp với định luật Sác-lơ: p ~ t 
Chọn B. 

6.35. Trong hệ tọa độ (p, T) đường biểu diễn không phải là đẳng tích là: 

Đường hypebol, đường thẳng không qua gốc tọa dộ, đường thẳng 
cắt trục tung tại p = p 0 . t 

Đường biểu diễn đúng quá trình đẳng tích là: 

+ Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ. 

Chọn B. 

6.36. Biểu thức phù hợp với định luật Sác-lơ: 

£l _ Ea. 

T. T„ 

A 1 a 3 

Chọn B. 

Ư.3 7 Đường biểu diễn trong hệ tọa độ (V, T) đường đảng áp là: 

• thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ. 

/» * Ỵ \ 


183 



6.38. Mối liên hệ không được xác định bằng phương trình trạng thái 
đó là: 

Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. 

- Đây là quá trình mà khối lượng của khí thay đổi. Vì phương 
trình trạng thái chỉ đúng với một lượng khí không đổi. 

Chọn B. 

6.39. Chọn B. 6.40. Chọn B. 6.41. Chọn A 6.42. Chọn B 

6.43. Chọn D. 6.44. Chọn B. 

6.45. Ta có: p = nkT => với T = const p ~ n 
Chọn B. 

6.46. Chọn A. 

6.47. Chọn B. 

II. GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

6.48. Tacórt = I ,(T F - 32) 

Đặt: T = t, ta có: t = I .(t - 32) => t = T F = -40° 

9 

Chọn B. 

6.49. Khối lượng của 1 phân tử nước là: 

mj = 26,56.10' 27 + 2.1,67.10~ 27 
= 29,9.10- 27 kg = 29,9.10 24 g 
Số phân tử nước trong 1 gam nước là: 

n = 29^ * 3 ' 34 - 10 ” phân tù 

Chọn B. 

p 

6.50. Vì thể tích V = const nên: — = const 

T 

P' P' p 

Nếu T = 2T thì: = — = £1 => p’ = 2p 

T' 2T T H 

Chọn B. 

6.51. Vì nhiệt độ T = T 0 = 270 K = const nên: pV = p 0 V 0 

=> p = —= 8 atm 
V 3 

184 


Chon A. 




6.52. Ta có: Pa 


N a RT 

" V, 


Pb = 


n b rt _ n a rt p. 


V. 


2.2V„ 


A ’ B T A * 

Chọn c 

6.53. Khối lượng của phân tử nước và nguyên tử các bon là: 


M 


H .,0 


M-H 2 o 

~n7 


m 


C1, 


Pciạ 


N. 


Tỷ số khối lượng: 

P n a o 

m H;» _ Na 


m,.. 


Ph 2 o 


18 

12 


3 

2 


Na 


Chọn B. 

6.54. Sô phân tử nước: 


m 


1 


N > — X Na = -^-.6,02.10 23 = 
ụ 18 

N * 0,3344.10 23 phân tử. 


Chọn D 

6.55. Trong 1 kmol khí oxy (hay trong 32kg) có n = 6,02.10 26 phân tử , 
vếy trong lm 3 oxy có khối lượng m = l,43kg chứa N = —^ phân tử. 


A 


Tong số phân tử oxy có trong phòng: 


Ni = nV = ạ sh = 6 ’ - 02 -- - 0 - 6 20,5 * 2,7.10 27 . 

A 22,4 

Chọn B. 

6.56. Thế tích ứng với một nguyên tử vàng 

Vo = — có chứa N = 6.02.10 26 nguyên tử vàng 

p 

* ' 0 * 

— thê tích của một nguyên tử vàng: Vi *= 

pN 

’ Nguyên tử có dạng hình cầu thì đường kính của nó bằng: 


H! v ' ■ ? 


197 


3,14 19.300.6,02.10 26 
3,1.10 rlo m = 3,1.10' K cm. 


185 



Như vậy, nguyên tử vàng có kích thước vào cỡ kích thước oia 
phân tử nước và của nhiều phân tử chất khác. 

Chọn A. 

6.57. Áp dụng định luật Bôiỉơ - Mariốt với: 

Pi = 2.10 5 Pa; Vi = 150 cm 3 

v 2 = 100 cm 3 ; p 2 = ? 

Ta có: p,v, = p 2 V 2 « p 2 = = - y^ 150 = 3.10 5 Pa 

2 

Chọn B. 

6.58. Gọi trọng lượng phần xe đạp tác dụng lên bánh xe đang bơm là 
Fg, ta có: 

Fg = p,.60 = p 2 .x 

Với Pi và p 2 là áp suất đầu và sau khi bơm tiêm, X là diện tỉch 

tiếp xúc sau khi bơm thêm 20 lần Vậy X = 60. — '1) 

p 2 

Theo định luật Bôlơ-Mariốt 
30v 0 po = vpi. 

50v 0 po = vp 2 . 

Với v 0 thể tích mỗi lần bơm, Po là áp suất khí quyển, V là thể 
tích săm xe vậy; 

!? = — = ! ( 2 ) 

50 p 2 5 


Thay (2) vào (1) ta có: 

X = §60 = 36cm 2 
5 

Chọn B. 

6.59. Xét sự thay đổi trạng thái của lượng khí bị giam kín trong ống 
thúy tinh khi chuyến từ vị trí miệng ống ở trên (trạng thái 1) 
sang vị trí miệng ống ở dưới (trạng thái 2). Đây là quá triih 
đẳng nhiệt nên ta áp dụng định luật Bôilơ - Mariốt Gọi po là 
áp suất khí quyển. 


Trạng thái ĩ 


V, = s.AAj = S.118 (mm 3 ) 
Pi = p 0 + h (raraHg) 



Trạng thái 2 


fv 2 = s.AA 2 = S.163 (mm 1 ) 
Ịp 2 = p 0 -h (mmHg) 


186 



Pi v i = P 2 V 2 => ÍPo + 12DS.118 = (p„ - 121)S.163 
(Po + 121) 118 = (po- 121).163. 

Suy ra Po * 756mmHg 
Chọn B. 

6.60. Trạng thái 3 của lượng khí ứng với vị trí ống nằm ngang 


Trạng thái 3 


v 3 = s.AA 3 


IPs = Po 

Áp dụng định luật Bôilơ-Mariốt cho quá trình biến đổi trạng 
thái từ 2 -> 3. 

P2 V 2 = P3 V 3 

(756 - 121) S.ÀA 2 = 756.SAA, 

AA _ (756 -121) .163 1Qr ,_ 

AA 3 = -- a 137mm. 

756 

Chọn c. 

6.61. Ta có: Pi = 2 bar = 2.10 5 Pa. 

Ti = t + 273 = 30 + 273 = 303°K 

Theo giả thiết: p 2 = 2pi = 4.10 5 Pa. Vậy áp dụng định luật Sác- 
lơ ta có: 

ỆỊ- = ộ- o T 2 = ^Tj = 2T, = 606°K 
T, T, P, 

Vậy phải tàng nhiệt độ lên tới T 2 = 606°K thì áp suất tăng gấp 2. 
Chọn D. 

6.62.. Ta có: Pi = 5 bar; Ti = 25°c + 273 = 298°K 
T 2 = 50° + 273 = 323°K 
Vậy áp suất khi nhiệt độ đạt T 2 là p 2 ta có: 


Pi _ p 2 _ ^ _ PịTị 5.323 
™ = „ <=> p 2 = r -=- 1 = ' ~ = 5, 

m m * m r\rvn 7 


42 bar 


Chọn A. 

6.63.. Từ công thức Pj = Po (1 + yti) ta có p 0 = 1 — 

1 + yt, 

Từ đây p 2 = p 0 (l + yt 2 ) = x(l + yt 2 ) 

1 + Ỵt, 

Thay số ta có: 


1 + --■ 1Otí 

273 


. 1 + —-.150 = l,13atm 

273 J 


Chọn c. 


167 



6.64. Ta có: V = 40 cra 3 ; p = 750mmHg; T =27 + 273 = 300°K. 
Ớ điều kiện chuẩn: V 0 ; p n = 760mmHg: T„ = 273°K. 

Vậy theo phương trình trạng thái: 

PqVq = pV v = pVỊ, 

T 0 T 0 P„T 

v _ 750.40cm'.273 8190000 _ 8190 _ 35 90 

”■ 760.300 “ 228000 ■ 228 ’ 

Vo = 35,92 cm 3 « 36 cm 3 

Chọn c. 

6.65. Ta có áp suất ở đỉnh núi: 

p = 760 - 314 = 446mmlỉg 
Nhiệt độ T = 2 + 273 = 275°c 

Khối lượng riêng ở đỉnh núi: Pi = 

V| 

ở chân núi (điều kiện chuẩn) 

Po = 760mmHg 
T 0 = 273°K 

Po= = 1.29 g/m 3 

M) 

Ta có: BsYs. = EịYl ~ Po m = P m 
T„ T, T,Po Tp 

=> = op = ^0 

T oPo Tp p 0 T 

446 . 273.1 157068 _ n «,„^3 

29;760.275 209000 e 

Chọn D. 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG VI 

( Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Tính chất nào là đặc trưng tiêu biểu của châ't khí? 

A. Bành trướng chiếm toàn bộ thể tích bình đựng. 

B. Dễ nén. 


188 



c. Có khối lượng riêng nhỏ so với chất rắn và lỏng. 
D. Cá ba tính chất trên. 


2. Có bao nhiêu nguyên từ hiđrô trong 1 gam khí hiđrô ở điều kiện 
tiêu chuẩn? 

A. 3.01.10 23 B. 6,02.10“ c. 1.5.10 23 ' D. 12,04. 10 23 


3. Khi làm giãn nở khí đẩng nhiệt thì: 

A. Sô phân tử khí trong một đơn vị thê tích tàng. 

B. Sô phân tử khí trong một đơn vị thê tích giảm, 
c. Áp suất khí tâng lên. 

D. Khối lượng riêng cùa khí tăng lên. 

4. Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thế tích khác 

nhau có đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ như hình vẽ. Các thế 
tích khí được sắp xép: V.3 


A. V, > V, > V! 

B. Va = vã = Vi 
c. v 3 < vã < vi 
D. vã > vã = V, 



5. Tinh chất nào sau đây không phai là cua phân tử? 

A. Chuyên động không ngừng. 

B. Giừa các phân tứ có khoáng cách 

c. Có lúc đứng yèn, có lúc chuyển động. 

D. Chuyên động càng nhanh thì nhiệt độ cua vật càng cao. 

6. Chuyển động nào sau đây là chuyến động của riêng các phân tử ở 
thê lòng? 

A. Chuyên động hỗn loạn không ngừng. 

B. Dao động xung quanh các vị trí cản bằng cố định, 
c. Chuyến động hoản toàn tự do. 

D. Dao dộng xung quanh các vị trí cản bằng không cô định. 

7. Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tứ trong đơn vị thẻ tích: 

A. Tàng ti lệ thuận với áp suất. 


B. Không đối. 

c. Giám tỷ lệ nghịch với áp suất. 

D. Tăng, tỷ lệ với bình phương áp suất. 


189 



8. Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lý tưởng, đại lượng nào 
sau đây không dổi? 

A. — B. ~ c. Ệ D. nT 

p T T 

(n là số phân tử trong đơn vị thể tích) 

9. Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôilơ-Mariốt? 

A. p,v, = p 2 V 2 B. ^ c. £ì. = D. p - V. 

V, v 2 p, v 2 


10. Hảy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tưcng 
ứng ghi bên phải. 


1. Quá trình đẳng nhiệt 

2. Quá trình đẳng tích 



3. Quá trình đảng áp 

4. Quá trình bất kỳ. 

A. lc; 2d; 3a; 4b. 

c. la; 2b; 3c; 4d. 


0 PiVj = p 2 V 2 

d) = EiYi 
T, T 2 

B. lc; 2a; 3b; 

D. ld; 2c; 3b; 


4d. 

4a. 


11. Đường nào sau đây không biếu diễn quá trình đẳng nhiệt? 



A. 


B. c. D. 


12. Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tô nào sau đây? 

A. Khối lượng của vật. 

B. Vận tốc của các phàn tứ cấu tạo nôn vật. 

c. Khối lượng cua từng phân từ cấu tạo nên vật. 

D. Cả B và c ở trên. 

13. Chọn câu trá lời đúng 

Áp suất của khí lên thành bình là: 

A. .Lực tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình. 


190 



li. Lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình. 

0. Lực tác dụng lên thành bình. 

1). Câu A, B đúng. 

14 Chọn câu trả lời đúng 

Mối liên hệ giữa nhiệt độ t°c và nhiệt độ T°K như sau: 

A. T = t + 237 B. t = T + 273 

c. t = T - 273 D. T = t + 327. 

15 Chọn câu trả lời đúng 

Mối liên hệ giữa nhiệt độ Celsuis t (°C) và nhiệt độ Fahrênhit Tp 
CF) là: 

A. t = ị .(TV - 32) B. T = t + 273 

9 

c. T = 9.t + 32 D. t = % .(Tk + 32). 

9 

16 Câu phát biểu nào sau đây là không đúng 

A. Không độ tuyệt đối là nhiệt độ thấp nhất có thế có của một hệ. 

B. Ilai vật không được tiếp xúc nhau sẽ không truyền nhiệt cho 
nhau. 

c. Có thế truyền nhiệt nhờ vào quá trình dõi lưu. 

D. Sự truyền nhiệt có thê nhờ vào chuyên động của các phân tử. 

17 Chọn cảu trả lời đúng 

Phương trình trạng thái khí lý tương có dạng pV = aRT với R = 
8,31J/mol.K. Trong đó a là: 

A. Số phân tử khí trong thể tích V. 
lì. Sô kg khí trong thể tích V. 

0. Hằng số Avôgađrô. 

D. Sô mol khí trong thô tích V. 

18 Chọn càu trả lời đúng 

Iỉằng số khí lý tưởng R có giá trị bầng: 

A. 0,083 at.lít/mol.K B. 8,31 J/mol.K 

c. 0,082 atm.lít/mol.K D. Cả A, B, C đều đúng. 

19 Chọn câu trả lời đúng 

Định luật Sác-lơ chỉ áp dụng được trong quá trình: 

A. Giữ nhiệt độ cùa khối khí không đổi. 

B. Khối khí dãn nở tự do. 


191 



c. Khối khí không có sự trao đôi nhiệt lượng với bên ngoài. 

D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt. 

20. Chọn câu trả lời đúng 

Đối với khối khí lý tướng có khối lượng xác định có thế’ tích V, áp 
suất p, nhiệt độ T, ta luôn luôn có: 

B. pV = const 

D. Cả A, B, c đều đúng 

21. Hãy tính khôi lượng của một phân từ oxy Biết ràng phân tử lượng 
cùa oxy bằng 32kg. kmol. 

A. m = 0,23. io -23 B. m = 0,33. 10 ' 23 

c. m = 0,53. loi 3 D. m = 0,43. 10 * 23 

22. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ớ áp 
suất 10 5 Pa vào bóng. Mu lần bơm được 125 cm 3 không khí. Tính 
áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả 
bóng trước khi bơm không co không khí và trong khi bơm nhiệt 
độ của không khí không thay đổi. 

A. p = 12.10 5 Pa B. p = 2.3.10 5 Pa 

c. p = 2,25.10 5 Pa D. p = 5.10 5 Pa 

23. Có 0,1 moi khí ở áp suất Pi = 2atm, nhiệt độ ti = 0°c thể tích 
V\ = 1,12/, làm cho khí nóng lên nhiệt độ t 2 = 102°c và giừ 
nguyên thế tích khối khí. 

Tính áp suất p 2 . 

A. p 2 = l,72atm B. p, = 2.72atm 

c. p 2 = 3,72atm D. p 2 = 4,72atm 

24. Nén 10 lít khi ơ nhiệt độ 27°c cho thể tích chi còn 4 lít vì nén 
nhanh nên nóng lên đến 60°c. Hỏi áp suất tâng bao nhiêu lần? 

A. n = 2,775 B. n = 2.449 c. n = 3,54 D. n = 4,21 

25. Chất khí trong xilanh của mọt động cơ nhiệt có áp suất là 0,8.10 5 
Pa và nhiệt độ 50°c. Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm đi 5 
lần còn áp suất tăng lên tới 7.10 5 Pa. Tính nhiệt độ của khí ở cuối 
quá trình nén. 

A. T 2 = 372,25°K B. T 2 = 472,25°K 

c. T 2 = 572,25°K D. T 2 = 672,25°K 


A. 


c. 


pV 

T 

V 

T 


= const 


= const 


192 



Chương vn. CHẤT RẮN và CHAT lổng - 

Sự CHUYỂN THỂ 

A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

7.1. Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn vô định hình? 

A. Bàng phiến. B Nhựa đường. 

c. Kim loại. D. Hợp kim. 

7.2. Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc nhửng yếu tố nào? 

A. Bản chất của thanh rắn. 

B. Độ lớn của ngoại lực tác dựng vào thanh, 
c. Tiết diện ngang của thanh. 

D. Cả ba yếu tố trên. 

7.3. Vật nào dưới đây chịu biến dạng kẻo? 

A. Trụ cầu. 

B. Móng nhà. 

c. Dây cáp của cần cẩu đang chuyển động. 

D. Cột nhà. 

7.4. Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén? 

A. Dây cáp của cầu treo. 

B. Thanh nối các toa xe lửa dang chay. 

c. Chiếc xà beng đang bẩy một tảng đá to. 

D. Trụ cầu. 

7.5. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh thay đổi như thế nào 
khi áp suất tăng? 

A. Luôn tăng đối với mọi chắt rắn. 

B. Luôn giảm đối với mọi chất rắn. 

c. Luôn tăng đối với chất rắm có thể tích tăng khi nóng chảy và 
luôn giảm đối với chất rắm có thể tích giảm khi nóng chảy. 

D. Luôn tăng đối với chất rắm có thể tích giảm khi nóng ihảy và 
luôn giảm đối với chất rắm có thể tích tăng khỉ nóng chảy. 

7.6. Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn phụ thuộc những yếu tố nào? 

A. Nhiệt độ của chất rắn và áp suất ngoài. 


193 



B. Bản chất và nhiệt dộ của chất rắn. 

í- t 

c. Bản chất của chất rắn, nhiệt độ và áp suất ngoài. 

D. Bản chất của chất rần. 

7.7. Đặc điểm, và tính chất nào đưởi đây không liên quan tíến ĩhất 
rắn kết tinh? 

A. Có dạng hình học xác định. 

B. Có cấu trúc tinh thể. 

c. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định . 

7.8. Trong các cách phân loại chất rắn, cách nào sau đây ìà đúng? 

A. Chất rắn kết tinh và chất rắn đon tinh thể. 

B. Chất rắn vô dinh hình và chất rắn đa tinh thể. 
c. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. 

D. Chất rắn đa tinh thể và chát rắn kết tinh. 

7.9. Phát biểu về tính chất cơ học cơ bản của vật rắn nào saj đây là 
đúng. 

A. Vật rắn chỉ có tính đàn hổL 

B. Vật rắn chỉ có tính dẻo. 

c. Vật rắn chỉ có tính đàn hồi hoặc tính dẻo. 

D. Vật rắn vừa có tánh đàn hồi vừa có tính dẻo. 

7.10. Vật nào sau đây không phải lã chất kết tinh. 

A- Hạt muối. B. Chiếc thìa nhôm 

c. Chiếc cốc nhựa trong. D. Viên kim cương. 

7.11. Điều nào sau đày là sai khi nói về mạng tinh thể? 

A. Trong tinh thể các hạt được sắp xếp một cách có trật tự 
trong không gian. 

B. Trọng mạng tinh thể các hạt cố thể là ion dương, âm ngtyên 
tử, phân từ. 

c. Mạng tinh thể của các chất đều giống nhau. 

D. Trong mạng tinh thể, các hạt luôn dao động. Dao đạnig này 
là chuyển dộng nhiệt của chất kết tinh. 

7.12. Điều nào sau dây là không đúng khi nói về đặc tính vật rắn kết 
tinh. 

A. Vật rắn đơn tinh thê có tính dị hướng. 


194 



B. Vật rắn đa tinh thể có tính đảng hướng. 

c. Mỗi chất rắn kết tinh đều có một nhiệt độ nóng chảy xác 
định. 

D. Chất rắn kết tinh không có dạng hình học xác định. 

7.13. Điều nào sau đây là sai khi nói về chất rắn vô định hình. 

A. Vật rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể. 

B. Vật rắn vô định hình có tính dị hướng. 

c. Vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
D. Vật rắn vô định hình không có dạng hình học xác định. 

7.14. Mức độ biến dạng kéo (hoặc nén) phụ thuộc vào các yếu tố nào 
sau đây? 

A. Độ lớn của lực tác dụng. 

B. Tiết diện và chiều dài ban đầu của vật. 
c. Suất đàn hồi của chất rắn. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

7.15. Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỷ đối của một thanh rắn 
tỷ lệ thuận với đại lượng nào sau đây: 

A. Độ dài ban đầu của thanh. 

B. Tiết diện ngang của thanh, 
c. ứng suất tác dụng vào thanh. 

D. Cả độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. 

7.16. Giới hạn bền của một thanh rắn, phụ thuộc vào những yếu tố 
nào sau đây: 

A. Độ dài và chất liệu làm thanh. 

B. Độ dài và tiết diện của thanh. 

0. Chất liệu làm thanh. 

D. Tiết diện và chất liệu làm thanh. 

7.17. Khi đổ nước sôi vào ly thủy tinh và ly thạch anh, ly thạch anh 
ít bị nứt hơn. Giải thích nào là hợp lý. 

A. Thạch anh cứng hơn thủy tinh. 

B. Vì ly thạch anh dày hơn ly thủy tinh, 
c. Vì ly thạch anh tốt hơn ly thủy tinh. 

D. Vì hệ số nở khối của thạch anh bé hơn thủy tinh. 


195 



7.18. Với l 0 , l là chiều dài, ở 0°c và t°c, công thức nào là đứng khi 
biểu diễn chiều dài vật 1 ở t°c. 

A. I = / 0 (1 - at°) B. I = l 0 at° 

c. I = l 0 ( 1 + at°) D. I = l 0 + at° 

7.19. Khối lượng riêng p một chất phụ thuộc vào nhiệt độ theo công 
thức nào là đúng với Po là khối lượng riêng ở 0°c. 

A. p = Po (1 + pt) B. p = Po (1 - pt) 

c. p = Po + pt) D. p = Y~£ 

7.20. Mức chất lỏng trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên 
ngoài ống phụ thuộc nhứng yếu tố nào? 

A. Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng. 

B. Đường kính trong của ống và tính chất của thành ống. 
c. Tính chất của chất lỏng và của thành ống. 

D. Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của 
thành ống. 

7.21. Nhiệt độ nóng chảy riêng của đồng là l,8.10 5 J/kg. Nói như thế 
có nghĩa là gì? Câu giải thích nào dưới đây là đúng? 

A. Có nghĩa là cần cung cấp nhiệt lượng 1,8.10 5 J cho khối đồng 
trong quá trình hóa lỏng ở nhiệt độ bất kỳ nào. 

B. Có nghĩa là cần cung cấp nhiệt lượng 1,8.10 5 J cho mỗi 
kilôgam đồng trong quá trình hóa lóng ớ nhiệt độ nóng chảy 
của nó. 

c. Có nghĩa là cần cung cấp nhiệt lượng 1,8.10 5 J cho mộĩ khôi 
đồng khi hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy của r.ó. 

D. Có nghĩa là mỗi kilồgam dồng tỏa rã nhiệt lượng 1,8.1CPJ khi 
hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ bất kỳ. 

7.22. Chiếc kim khâu bôi mỡ có thể nối trên mặt nước vì nguyên 
nhân chủ yếu nào sau đây: 

A. Vì khối lượng kim nhỏ hơn khối lượng nước. 

B. Vì lực đẩy Ácsimét lên kim lớn hơn trọng lượng nó. 

c. Vì lực căng mặt ngoài tác dụng hướng lên cân bằng trọng 
lượng nó. 

D. Vì một nguyên nhân khác. 


196 



72$. Lựa chọn câu nói đúng khi nói về chiều cao cột mao dẫn trong 1 
ống: 

A. Tỷ lệ thuận với khối lượng riêng chất lỏng. 

13. Tỷ lệ thuận với bán kính trong ống mao dẫn. 
c. Tỷ lệ thuận với gia tốc rơi tự do. 

D. Tỷ lệ thuận với hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng. 

724. Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về lực căng bề mặt của 
chất lồng? 

A. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ 
trên bề mặt chất lỏng có phương vuông góc với đoạn đường 
này và tiếp tuyến với bề mặt của chất lỏng. 

13. Lực căng bề mặt luôn có phương vuông góc với bề mặt chất 
long. 

c. Lực căng bề mặt có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất 
lỏng. 

D. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ 
trên bề mặt chất lỏng có độ lớn f tỷ lệ với độ dài l của đoạn 
đường đó. 

725). Vì sao bấc đèn hút được dầu lên cao? 

A. Nhờ ngọn lửa phía trên hút. 

B. Nhờ lực hút của bông vải lên dầu. 
c. Nhờ hiện tượng mao dẫn. 

D. Nhờ một nguyên nhân khác. 

72(8. Tại sao nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải 
bạt? 

A. Vì vải bạt bị dính ướt nước. 

B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước. 

c. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua 
các lỗ nhỏ của tấm bạt. 

D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các 
lỗ trên tấm bạt. 

7277. Tại sao giọt dầu lại có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung 
dịch rượu có cùng khối lượng riêng với nó? 

A. Vì hợp lực tác dụng lên giọt dầu bằng không, nên do hiện 
tượng căng bề mặt, làm cho diện tích bề mặt của giọt dầu co 


197 



lại đến giá trị nhỏ nhất ứng với diện tích mặt cầu và nằm lơ 
lửng trong dung dịch rượu. 

B. Vì giọt dầu không chịu tác dụng của lực nào cả, nên do hiện 
tượng căng bề mặt, diện tích bề mặt giọt dầu co lại đến giá 
trị nhỏ nhất ứng với diện tích của mặt hình cầu và nằm lơ 
lửng trong dung dịch rượu. 

c. Vì giọt dầu không bị dung dịch rượu dính ướt, nên nó nằm lơ 
lửng trong dung dịch. 

D. Vì lực căng bề mặt của dầu lớn hơn lực căng bề mặt của dung 
dịch rượu, nên nó nằm lơ lửng trong dung dịch rượu. 

7.28. Chọn câu sai khi nói về sự nóng chảy và đông đặc. 

A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định 
không đổi ứng với một áp suất bên ngoài xác định. 

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất 
bên ngoài. 

c. Mỗi chất vô định hình có một nhiệt độ nóng chảy xác định. 

D. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng nhiệt độ. 

7.29. Lựa chọn câu sai khi nói về áp suất hơi bão hòa của chất lỏng. 

A. Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc thể tích hơi. 

B. Cùng một chất lỏng áp suất hơi bão hòa phụ thuộc nhiệt độ. 

c. Cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của các chất lỏng 
khác nhau là khác nhau. 

D. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi bão hòa giảm. 

7.30. Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không liên 

quan đến sự nở vì nhiệt 

A. Băng kép. B. Nhiệt kế kim loại. 

c. Đồng hồ bấm giây. D. Ampe kế nhiệt. 

7.31. Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về sự bay hơi của các 

chất lỏng? 

A. Sự bay hơi là quá trình chuyên từ thể lỏng sang thể khí xảy 
ra ở bề mặt chất lỏng. 

B. Quá trình chuyến ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự 
ngưng tụ. Sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi. 


198 



c. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy 
ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng. 

D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ. 

7.32. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2„3-10 6 J/kg. Câu nói nào dưới 

dây là đúng? 

A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10 6 J để 
bay hơi hoàn toàn. 

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10 6 J để bay 
hơi hoàn toàn. 

c. Mỗi kilôgam nước sẽ tõa ra một lượng nhiệt là 2,3.10 6 J khi 
bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi. 

0 . Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10 6 J để bay 
hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


7.33. Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 
N.m, đầu trên gắn cô định và đầu dưới treo một vật nặng để 
thanh bị biến dạng đàn hổi- Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s 2 . 
Muốn thanh rắn dài thêm lem, vật nặng phải có khối lượng là 

bao nhiêu? 


A. m = 0,05kg B. m = 0,1 kg 

c. m = 0,15kg D. m = 0,20kg. 

7.34. Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất dàn hồi E = 
2.10 u Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén dầu còn lại bằng một 
lực p = 1,57.10 5 N để thanh này biến dạng dàn hồi. Tính độ biến 
dạng tỉ đối của thanh. 


A. 0 , 20 % B. 0,25% c.0,30% D. 0,35% 


7.35. Một thanh trụ có đường kính 5cm làm bằng nhôm có suất Y- 
âng E = 7.10 10 Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế chắc 
chóng đỡ một mái hiên. Mái hiesì tạo một lực nén lên thanh là 


3450 (N). Hỏi độ biến dạng tỷ doi cua thanh — là bao nhiêu? 


A. ~ -1,5 ,10“ 5 

A) 

c. ỷ-= 2,1 .10 5 


R — = 2,0 .10 5 

t 

Đ — =2,5 .10 5 
Ị 


199 



7.36. Người ta treo một thanh kim laại ở vị trí nằm ngang bằng một 
dây sắt và một dây đồng có káeh thước như nhau buộc song song 
với nhau. Biết suất đàn hổi của sắt là Ei = l,96.10 n N/m 2 ; của 
đồng là E* = 1.17.10 11 N/m 2 - c©i thanh kim loại là không bị biến 

dạng chiều dài là L. 

Phải treo vật nặng ớ vị trí cách dây sắt bao nhiêu để thanh nằm 
ngang? 

A. X = 0,37L B. X = 0,42L c. X = 0,63L D. X = 0 , 2 OL 

7.37. Tính hệ số an toàn của các dây cáp ở một cần trục biết tiết diện 
tổng cộng của chúng là 200 mâm* và trọng lượng của hầng là 
4900N- Giới hạn bền của thép đòng để làm dây cáp là l,5.l0 8 Pa. 
Coi chuyển động của hàng là rihệm và đều. 

A.6,0 B. 6,12 c. 7,1 D.8,0. 

7.38. Một thước thép ở 2Ơ"'C có độ dài lOOOmm. Khi nhiệt độ tâng 
đến 40° c, thước thép này dài thêm bao nhiêu? 

A. 2,4mm B. 3 ,2mm c. 0,24mm D. 4,2mrr. 

7.39. Một sợi dây tải điện ở 20‘C có dộ dài 1800m. Hãy xác định độ nở 
dài cùa dây tải diện này khi mhỉệt độ tăng lên đến 50°c về mùa 
hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là a = 11,5.10 6 R -1 . 

AM = 0,5lm B- Aỉ = 0,55m 

CM = 0,62m DA/ = 0,71m. 

7.40. Mỗi thanh ray của đrông sắt ở nhiệt độ 15°c có độ dài là 12,5m. 
Nếu hai dầu các thanh ray khi ềố chỉ đặt cách nhau 4,50mm, thì 
các thanh ray này có thê chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao 
nhiêu để chúng không bị uốn ©ong do tác dụng nở vì nhiệt? Cho 
biết hệ số nỏ dài của mỗi thanh ray là a = 12 . 10~ 6 K' 1 . 

A. t = 35°c B -1 = 37°c c. t = 40°c D. t = 45° c 

7.41. Một tấm sắt phẳng cỏ một ìỗ tròn (hình). Đường kính lỗ tròn ở 
20°c là dao = 20cm. Biết hệ số nở dài của sắt là a = 1,2.10 _6 K _1 . 
Hãy tin h đường kính lỗ ấy khi mãếng sắt đó ở 50°c. 

A d = 20,lcm 

B. d = 20,05cm 
c. d = 20,03cm 
D.d = 20,0072cm 



200 




7.42. Một vòng xuyế '1 ~4 đường kí nh ngoài là 44mm và đường kính 
trong là 40mm. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của 
glixêrin ở 20°c là 17,2mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixêrin 
ở nhiệt độ này. 

A. ơ = 0,65 N/m B. ơ = 0,065 N/m 

c. CT = 0,56 N/m D. ơ = 0,035 N/m 

7 .43. Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng mảnh 
hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây đồng ab dài 50mm và 
có thể trượt dễ dàng dọc theo chiều dài của khung (hình). Tính 
trọng lượng p của đoạn dây ab để nó nằm cân bằng. Màng xà 
phòng có hệ số căng mặt ngoài ơ = 0,040 N/m. 

A. p = 1.10 ~ 3 N 

B. p = 2.10“ 3 N 
c. p = 4 . 10 -3 N 
D. p = 5.10 ” 3 N 

7.<4. Người ta thả một cọng rơm dài 8 cm lên mặt nước và nhỏ vào 
một bên của cọng rơm dung dịch nước xà phòng. Cho rằng nước 
xà phòng chỉ lan :a bên này mà thôi. Cho hệ số căng bề mặt của 
nước 7,28.10“ 3 N/m; dung dịch xà phòng 40.10 3 N/m. 

Tính lực tác dụng lên cọng rơm? 

A. F = 2,624.10“ 3 N B. F = 3,624.10“ 3 N 

c. F = 4,624.10“ 3 N D. F = 5,624.10" 3 N 

7.<5, Đế xac định hệ số căng bề mặt của nước, người ta dùng ống nhỏ 
giọt mà đầu dưới của ống có đường kính trong 2 mm. Khối lượng 
40 giọt nước nhỏ xuống là l,9g. Xác định hệ số căng bề mặt, coi 
trọng lượng giọt nước đúng bằng lực căng bề mặt lên giọt. 

A. ơ = 0,0565N/m B. ơ = 0,065N/m 

c. ơ = 0,0756N/m D. ơ = 0,0713N/m 

Ĩ.&* Một quả cầu có mặt ngoài hoàn toàn không bị nước dính ướt. 
Biết bán kính quả cầu là 0,lmm. Suất căng mặt ngoài của nước 
là 0,073 N/m. Tính lực căng mặt ngoài lớn nhất tác dụng lên 
quả cầu khi nó được đặt trên mặt nước. 

A. F = 0,034.10~ 3 N B. F = 0,056.10' 3 N 

c. F = 0,046.10' 3 N D. F = 0,024.Ị0" 3 N 



201 













7.47. Một quả cầu có mặt ngoài hoàn toàn không bị nước dính ướt. Biết 
bán kí nh quả cầu là 0,lmm. Suất cãng mặt ngoài của nước ỉà 
0,073 N/m. Quả cầu có khối lượng bao nhiêu thì không bị chìm. 

A m < 1,6.10% B. m < 2,6.10 3 g 

c. m < 3,6.10% D- m < 4,6.10% 

7.48. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4kg nước dá ở 0°c để chuyển 
nó thành nước ở 20°c. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
3,4.10 s J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180J/(kg.K). 

A. Q = 16,944.10 5 J B. Q = 196,4KJ 

c. Q = 0,74. 10 5 J D. Q = 0,09.10 5 J 

7.49. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng Ỉ00g 
ở nhiệt độ 20°c, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 659°c. Nhôm có 
nhiệt dung riêng là 896 J/(kg.K), nhiệt nóng chảy riêng là 
3,9.10 5 J/K. 

A. Q = 16,944.10 5 J B. Q = 96,3.10 3 J 

c. Q = 46,74.10 D. Q = 21,59.10 5 J 

7.50. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước, người ta làm thí nghiệm 
sau. Đưa lOg hơi nước ở nhiệt độ 100°c vào một nhiệt lượng kế 
chứa 290g nước ở 20°c. Nhiệt dộ cuối của hệ là 40°c. Hãy tính 
nhiệt hóa hơi của nước, cho biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế 
là 46J.độ, nhiệt dung riêng của nước là 4,18J/g.độ. 

Á. L = 3365,6J/g B. L =2265,6J/g 

c. L = 1865,9J/g D. L =2162,4J/g 

7.51. Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 23°c và độ ẩm tỉ đối là 80%. 
Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30°c và độ ẩm tỉ đối là 60%. 
Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? 

A. Buổi trưa không khí chứa ít hơi nước hơn so với buổi sáng. 

B. Buổi trưa không khí chứa hơi nước bằng buổi sáng. 

c. Buổi trưa không khí chứa nhiều hơi nước hơn so với buổi sáng. 
D. Chưa xác định được vì còn phụ thuộc các yếu tố khác nữa. 

7.52. Nhiệt độ của không khí là 30°c. Độ ẩm tương dối là 57%. Hãy 
xác định độ ẩm tuyệt đối và điểm sương. Ghi chú: Tính các độ 
ẩm theo báng tính chất hơi nước bão hòa 

A. A = 23g/m 3 ; t = 25°c B. A = 20g/iử; t = 17 1' 

c. A = 30,8g/m 3 ; t = 25°c D. A = 30.3g'ra t = 20°c 


202 



7.53. Muốn tăng độ ẩm tương đối của không khí trong phòng có thể 
tích 50m 3 từ 50% lên đến 70% thì cần phải làm bay hơi một 
khối lượng nước là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt độ phòng là 27°c 
và giữ nguyên không thay đổi. 

A. rn = 346g; B. m = 237,5g; c. m = 502,4g; D.m = 258,5g. 

7.54. Một thước thép ở 10°c có độ dài là lOOOmm. Hệ số nở dài của 
thép là 12.10" 6 K Khi nhiệt độ tăng đến 40°c, thước thép này 
dài thêm bao nhiêu? 

A. 2,5mm; B. 0,36mm; c. 0,24mm; D. 4,2mm. 

Kết qiÁ của phép đo độ dài l 0 của thanh thép ở 0°c và độ nở dài ÁL 
ứng với độ tăng nhiệt độ Al của nó (tính từ 0°c đến t°C) được ghi 
trong bảig sô liệu dưới đây: 


Độ dài thanh thép ở 0°C: lo = 500mm 

t CC) 

Al (mm) 

M 

k 

t ro 

Al (mm) 

A l 

k 

c 

0,00 

# 

60 

iB 


20 

0,12 


80 

0,48 


40 

0,24 

. 

100 

0,80 

. 


Sử dụng các giả thiết trên giải hai bài tập 55, 56, 57 sau: 

7.55. Tính độ dãn dài tỉ đối ^ của thanh thép khi nhiệt độ biến 

thiên t = 20°c tương ứng trong bảng trên. 




A. ^ = 0,24.10~ 5 ; 


Al 


B. ^ = 0.12.10 -5 ; 


í 

sl 


c. = 0,36.10 , 


M 


D. ỹ- =0,48.10 -5 . 


,... Al 


7.56. Tính độ dãn dài tỉ đối —- của thanh thép khi nhiệt độ biến 

trn 


thiền t = 60°c tương ứng trong bảng trên. 


A. — =0,54.10 -5 ; 

c. -^= 0,36.10 5 ; 

'0 


B. y-=0,72.10' 5 ; 

D. ụ = 0,48.10“ 5 . 

‘0 


7,57. Tính hệ số nở dài của thép. 
A. c = 10.10 6 K' 1 ; 
c. c = 12.10 6 K', 


B. a = 11.10 6 K -1 ; 
D. a = 13.10 6 K 1 . 


203 























a 


Một màng xà phòng được căng trên 
mặt khung dây thép hình chữ nhật 
treo thẳng đứng, đoạn dây thép ab dài 
60mm có thể trượt dễ dàng trên khung 
dây thép (Hình). 

Khối lượng riêng của thép là 7800kg / m 3 . 

Hệ sô căng bề mặt của nước xà phòng là 0,040N/m. Sử dụng giải bài 
58,59 sau đây. 


7.58. Tính lực căng bề mặt của nước xà phòng tác dụng lên (bạn dây 
thép ab. 

A. F = 2,6.10 -3 N; B. F = 3,6 .10 -3 N; 

c. F = 4,8. 1(T 3 N; D. F = 5.6 ,1(T 3 N. 


7.59. Tính đường kính của đoạn dây thép ab để nó nằm cân lằng. Bỏ 
qua ma sát. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

A. d = 1,60 .10“ 3 m B. d = 3,64 ,10 _3 m 

c. d = 1,81 -10~ 3 m D. d = 1,15 .10“ 3 m 


7.60. Trong ngày thứ nhất, ở nhiệt độ 27°c người ta đo đư<fc trong 
lm 3 không khí chứa 15,48g hơi nước. Ngày thứ hai, ở ỉhíệt độ 
23°c, trong lm 3 không khí chứa 14,42g hơi nước. Hãy ;ho biết 
độ ẩm tương đối của không khí trong ngày nào cao hơn? 

A. Ngày thứ nhất cao hơn ngày thứ hai. 

B. Ngày thứ nhất thấp hơn ngày thứ hai. 
c. Ngày thứ nhất bằng ngày thứ hai 

D. Chưa xác định được vì thiếu dữ kiện. 


B/ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

7.1. Nhựa đường. 

Chọn B. 

7.2. Cả ba yếu tố trên. 

Chọn D. 

7.3. Dây cáp của cần cẩu đang chuyển động. 

Chọn c. 


204 













7.4. Trụ Cầu. 

Chọn D. 

7.5. Luôn tăng đối với chất rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và 
luôn giảm đối với chất rắn có thể tích giảm khi nóng chảy. 

Chọn c. 

7.6. Chọn D. 

7.7. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Chọn c. 

7.8. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. 

Chọn C. 

7.9. Vật rắn vừa có tính đàn hồi vừa có tính dẻo. 

Chọn D. 

7.1(. Chiếc cbc nhựa trong. 

Chọn C. 

7.1]. Mạng tinh thể của các chất đều giống nhau. 

Chọn C. 

7.1S. Chất rắn kết tinh không có dạng hình học xác định. 

Chọn D. 

7.lí. Vật rắn vô định hình có tính dị hướng. 

Chọn B. 

7.14. Tất cả các yếu tố trên. 

Chọn D. 

7.1f. Ưng suất tác dụng vào thanh. 

Chọn C. 

7.1C Chất liệu làm thanh. 

Chọn C. 

7.17 Vì hệ số nở khối của thạch anh bé hơn thủy tinh. 

Từ số liệu ở sách giáo khoa ta thấy thủy tinh thường có hệ số 
nở khối Pi = 3a! « 27.10' 6 k _1 , thạch anh có hệ số nở khối p 2 = 
3a 2 w 1,95.10-V 1 

Thạch anh có hệ số nở khối bé hơn nhiều nên đó là nguyên 
nhân khi đổ nước sôi cốc thạch anh ít bị vỡ. 

Chọn D. 


205 



7.18. 


/ = / 0 (1 + at°) 


Chọn D. 

7.19. p = Po (1 - pt) 

Chọn B. 

7.20. Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của thành 
ống. 

Chọn D. 

7.21. Cần cung cấp nhiệt lượng 1,8.10 5 J cho mỗi kilôgam đồng trong 
quá trình hóa lỏng ở nhiệt độ nóng chảy của nó. 

Chọn B. 

7.22. Vì lực căng mặt ngoài tác dụng hướng lên cân bằng trọng lượng 
nó. 

Chọn c 

7.23. Tỷ lệ thuận với hệ số càng mặt ngoài của chất lỏng. 

Chọn D. 

7.24. Lực căng bề mặt luôn có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng. 
Chọn B. 

7.25. Nhờ hiện tượng mao dẫn. 

Chọn c. 

7.26. Vì lực căng bề mặt ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ 
của bạt. 

Chọn c. 

7.27. Giọt dầu có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch rượu có 
cùng khối lượng riêng với nó: 

Vì hợp lực‘tác dụng lên giọt dầu bằng không. Nên io hiện 
tượng căng bề mặt làm cho diện tích bề mặt giọt dầu co lại đến 
giá trị nhỏ nhất ứng với diện tích mặt cầu, và nằm lơ lửng 
trong dung dịch rượu. 

Chọn A. 

7.28. Mỗi chất vô định hình có một nhiệt độ nóng chảy xác địih. 

Chọn c. 

7.29. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi bão hòa giảm. 

Chọn D. 


206 



7.30. Dồng hồ bấm giây. 

Chọn B. 

7.31. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra 
ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng. 

Chọn c. 

7.32. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10 6 J để bay 
hơi hoàn toàn ớ nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn. 

Chọn D. 

II. GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


7.33. Khi treo vật ta có: Pdh = p 

_ ", A ,_k Al 

=> mg = k.v => m = - 

g 

100.10 2 

m = — iã = 0,lkg 

Chọn B 

7.34. Từ định luật Húc: 


F „A l ỉsl ơ 1 F 

(7 = _ = E— c> — - 1 - 

s 4 4 E E s 


Mặt khác s = 


Độ biến dạng tỉ đối: 


AZ 1 4F 1 4.1.57.10 5 

4 “ E Jid 2 “ 2.10" x 3,14.(20. HT 3 ) 2 

j- = 0,25 .10 2 = 0,25 % 

Chọn B. 

7.35. Khi thanh biến dạng Al, ta có lực dàn hồi 
F = kAZ = ES. Suy ra: =. = 

4 4 ES 

Yứi s - 71(12 - 3,14(5.10 2 ) 2 3,14.25.10^ 

1 4 4 “ 4 

= 19,625.10 4 = 19,6-10 4 (m 2 ) 

A l 3450 345 _ s „ 


B crxưv ưw 

ạy: 4 = 7.10 lo .19,6.10“* = 7.19,6 

Chọn D. 


10 * » 2,5.10 



207 




7.36. Nếu treo quâ nặng có trọng lượng p vào chính giữa thanh kim 
loại thì dây sắt và dây đồng chịu các lực kéo bằng nhau Fj = F 2 
p__ 

— —. Vì Eị ^ E 2 nên ả/ỉ ^ A/ 2 . 

2 


Như vậy là thanh kim loại không còn giữ 
được vị trí nằm ngang nữa. 

Muốn thanh nằm ngang ,theo định luật Húc ta có: 


F,= 
F 2 = 


E 2 S . . 

—-—A/ 2 => A / 2 — 


ĨẢ 

E,s 

jy 

E 2 S 



Muốn thanh ơ vị trí nằm ngang thì: A/] phải bằng A/ 2 . Do đó: 


I \ = 


E. 


(1) 


Gọi X là khoáng cách đến dây sắt ta có: ~ = - 

F 2 X 

Trong đó L là chiều dài của thanh. 

Từ (1) và (2) rút ra:x = - ^ 

E, + E 2 

Thay sô' vào ta có:x 5! 0,37L 

Như vậy phải treo cách dây sắt 0,37L. 

Chọn A. 

, p 

7.37. Môi đơn vị tiết diện của dây chịu lực kéo: F = 4- 


Hệ sô' an toàn của Qầy: 



1 . 5 . 10 8 X 200 . 10 -6 
4900 - 


a 6,12 


( 2 ) 


Chọn B. 

7 . 38 . Theo công thức M = / - / 0 = alo (t - to) 

Thay số ta được: A l = 12.HT 6 (40 - 20) = 0.24.10' 3 = 0,24mm. 
Chọn c. 

7 . 39 . Độ dài của dây ở 50°c. 

Ta có: A/ = / — /„ = Z 0 a(t - to) 


208 



• \l = 1800.11,5.10^ (50 - 20» ' 0,62 (m) 
Vậy dây dài thêm A l = 0,62 (m) 

Chọn c. 

7.40. Từ công thức A/ = Z 0 cx(t — t„) 

A/ . M 

=> t - to = => t = t„ + - - 

/„« /„a 


Thay sô ta được: t = 15 + 


4,5.10 ’ 
12 . 10 *. 12.5 


= 15C 


Chọn D. 

7.41. Chu vi của lỗ tròn khi miếng kim loại ở 20 a c ỉà: 

1-20 = /„( 1 + 20a)(vớí 4» = mỊĩo và c = *d@) 

71 đao = 7tdo(l + 20a) => dao, = doll + 20a» 
Chu VI cua lỗ tròn khi miếng kim loại ơ 5QT? là: 

/ 50 = / 0 (1 + 50a) (với Isn = Itds® và 4 = ĩtdo,» 
-3> 7idso = 7id 0 (l + 50a» dsi). = ÍỈỊ. 1 + 50«» 


Lập ti số: —- 

d 2!1 


1+50« 
1 + 20 « 


Vì: 50a = 50.1,2.10 S K 1 = 6.10 4 < 1 nên ta cỏ thê viết lại: 


d M. _ 1 + 50« - 20a = 1 + 30« 

à 2ư 


-=> d 50 = d 2 0 (1 + 30a) = 20,0072 (cmỉ 

Chọn D. ‘ 

7.42. Lực đê bứt vòng xuyến ra khòi mặt 
glixerin bàng tống 2 lực căng bề mật 
tac dụng lên 2 đường tròn giới hạn. 

F = ơ 7idi + ơ 7ĩd 2 = ơ jrfdj + d 2 » 

F 

=> ơ = ——-—— 

7t(d, + d. 2 ) 

17,2.10'* 17,2 _ AncCẩM . . 

Thay số: ơ = .7.1 ... -- -,4 = - 7, — = 0,065 (N/m) 

3,14(40 + 44U0- 3 3,14.84 



Chọn B 


209 



7.43. Màng xà phòng tiếp xúc với thanh ab bới 2 mặt ngoài nên lực 
câng tác dụng lên thanh là: 

F„ = 2ơ / (1) 

Điều kiện cân bằng của thanh khi ta 

treo vật: a b 

p = F = 2ơ/ 

p = 2.0,04.50.10 3 ' ' 

p = 4.10 3 (N) 



Chọn c. 

7 . 44 . a) Cọng rơm chịu tác dụng của hai ý 

lực căng mặt ngoài tác dụng ớ 
hai phía. Fi * 

- Nước tác dụng: Fj = ơ]/ 

- Dung dịch xà phòng: F 2 = ơ 2 / 

- Hai lực này ngược chiều và vì ƠJ > ơ 2 nên F, > F 2 nên cọng 
rơm sẽ chuyển động về phía nước nguyên chất. 

b) Hợp lực tác dụng lên cọng rơm: 

F = Fj - F 2 = ơj/- ơ 2 / = (ơi - ơ 2 )/ 

Áp dụng sô: Ơ! = 72,8.10 3 N/m; ơ 2 = 40.10” 3 N/m; / = 8.10 "ìn 
F = (72,8 - 40)10~ 3 .8.10 2 = 2,624.10 -3 (N) 

Chọn A- 

7 . 45 . Khi giọt nước bắt đầu rơi ta COI trọng lượng giọt nước đúng bồng 
lực càng mặt ngoài tác dụng lên vòng tròn trong của ống. 

Vậy ta có: p = F„ 

t 

> mg = xdơ 

Vậy: ơ = -■ị 

Ttd 

+ Theo giả thiết khối lượng một giọt nước là: 

m = M = 0,0475g = 0,0475.10 3 kgP 

N 40 

Thay số ta được: 

- = = °^ 5 = 0,0756 (N/m) 

3,14.2.10 6,28 

Chọn c. 




210 












7.46. Lực căng mặt ngoài tác dụng lên quả cầu: F = ơi v 
F cực đại khi / = 2nr (chu vi vòng tròn lớn nhất) 

Vộy F max = 2ra\ơ = 6,28.0,0001.0,073 = 0,000046N 
Fm„ = 46.10" 6 N 

Chọn c. 

7.47. Quả cầu không bị chìm khi trọng lực p = mg của nó nhỏ hơn lực 
căng cực đại (nếu bỏ qua sức đẩy Ae-si-met). 

F„„ 

mg < F max => m < . 

g 

Lấy g = 9,80 m/s 2 , ta có m < 4,6.10“ 3 g 
Chọn D. 

7.45. Nhiệt lượng cần cung cấp: 

Q = km + Cm (t 2 - ti) = 3,4.10 5 .4 + 4 1 80.4 ( 20 - 0) 

Q = 13,6.10 5 + 4,344.10 5 = 16,944.10 5 J 

Chọn A. 

7.4Í. Nhiệt độ 659°c là nhiệt độ nóng chảy của nhôm, vậy muốn đưa 
lOOg nhôm ở 20 ử c nóng chảy ở nhiệt độ 659°c ta cần có: 

Q = Cm (t 2 - ti) + À.m 
Q = 896:o,l (659 - 20) + 3,9.10 5 .0,1 

= 57254,4 + 3,9.10 4 = 96254,4J 
Q * 96,3 (KJ). 

Chọn B. 

(Ghi chú: bài này sách giáo khoa cho nhiệt độ nóng chảy của 
nhòm 658°c, điều này không phù hợp số liệu nhiệt độ nóng 
cháy của nhôm 659 ở bảng 38.1 nên chúng tôi có chỉnh lại). 


7.5C Nhiệt lượng do lOg hơi nước tỏa ra khi nguội đến t = 40°c. 

Qi = Lmi + cnii (100 - 40) = Lm, + 60cm! (1) 

Nhiệt lượng do nước trong nhiệt lượng kế hấp thụ: • 

Q 2 = cm 2 (40 - 20) = 20cm 2 (2) 

Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế hấp thụ: 

Q 3 = q.(40 - 20) = 20q (3) 


Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có: Q! = Q 2 + Q 3 
Lmi + 60cmi = 20cm 2 + 20q 


211 



k _ 20cm 2 - 60cm, + 20q 
m, 

Thay số ta có: 

20c(m 2 - 3mj)-I-20q _ 20.4,18 + 4,6.20 
m, ■ 10 

L = 2173,6 + 92 = 2265,6 J/g 

Chọn B. 

7.51. + Buổi sáng ti = 23°c, độ ẩm tỷ đối f] = 80%. Dựa vào Baig 39.1 

SGK thì độ ẩm cực đại Ai = 20,60g/m 3 . Vậy độ ẩm tuyệt đối 
của không khí lúc này là: 

aj = fi.Ax = 80% X 20,60 = 16,48g/m 3 
+ Buổi trưa nhiệt độ t 2 = 30°c, độ ẩm tỷ đối f 2 = 60%. Dựa vào 
Bảng 39.1 SGK ta có độ ẩm cực đại A 2 = 30,29g/m s . Suy ra độ 
ẩm tuyệt đối khi này lài 

a 2 = f 2 .A 2 = 60% X 30,29 = 18,174g/m 3 
Vậy buổi sáng lm 3 không khí chứa 16,48 gam hơi nước, còn buổi 
trưa lm 3 không khí chứa 18,174 gam hơi nước. Như vầy buổi 
trưa không khí chứa nhiều hơi nước hơn so với buổi sáng. 

Chọn c. 

7.52. Theo công thức độ ẩm tương đối: f = — o a = f.A 

A 

Tra bảng ta có ở 30°C: A = 30,3g/m 3 
Vậy: a = 0,57 X 30,3 * 17,3g/m 3 

So sánh ta thấy ở nhiệt độ 20°c thì độ ẩm cực đại là 17,3g/m 3 . 
Vậy điểm sương của không khí ở 30°c này là 20°c. 

Chọn D. 

7.53. Khi độ ẩm tương đối là 50% thì: 

Độ ẩm cực đại của không khí trong phòng ở nhiệt độ 27°c là: 

A = Pbh = 25,81g/m 3 

Độ ẩm tuyệt đối cùa không khí trong phòng là: 

f1 = ặ-=> ai = fi.A = 0,5.25,81 = 12,9g/m 3 
A 

Khối lượng hơi nước trong phòng là: 

mĩ = ai.v = 12,9.50 = 645g 
Khi độ ẩm tương đối là 70%: 


212 



JDỘ ẩm cực đại của không khí trong phòng ở nhiệt độ 27°c là: 
A = pbh = 25,8lg. m 3 

J)ộ ám tuyệt đối của không khí trong phòng là: 

f 2 = a 2 = f 2 .A = 0,7.25,81 = 18,07g/m 3 

A 

Khối lượng hơi nước trong phòng là: 

m 2 = a 2 .v = 18,07.50 = 903,5g 
Khối lượng nước cần thiết là: 

m = m 2 - mi = 903,5 - 645 = 258,5g 

Chọn D. 

7.54. Khi tăng đến 40°c thước dài thêm là: 

Al = l - l 0 = al 0 At = al 0 (t 2 - ti) 

= 12.10~ tí .1000.(40 - 10) = 0,36mm 

Chọn B. 

7.55. Tính độ nở dài tỉ đối của thanh thép ơ nhiệt độ t°C: 


Độ dài thanh thé] 

0 ở 0°C: l 0 = 500mm 

t (°C) 

Al (mm) 

Al 

k 

t (°C) 

Al (mm) 

Al 

k 

0 

0,00 

0 

60 

0,36 

72.10’ 5 

20 

0,12 

24.10" 5 

80 

0,48 

96.10 5 

40 

0,24 

48.10 -5 

100 

0,60 

120.10' 5 


Căn cứ bảng ta có ứng với 20° c thì. ~ = 24.10 5 

4 


Chọn A. 

7.56. Căn cứ bảng ta có ứng với 60° c thì. — =0,36.10 5 
Chọn c. 

755. Tính hệ số nở dài: 

a = tan 0 = = 1 “ 7- 1 n ° -= 12.10' 6 K' 1 

/ 0 At 100 

Chọn c. 

7.f8. Màng xà phòng có hai mặt (mặt trước và mặt sau) nên lực căng 
bề mặt của nước xà phòng tác dụng lên đoạn dây ab có độ dài l 


213 




tính bằng: 

F c = 2ơZ 

Thay số: F c = 2.0,040.60.10~ 3 = 4,8.10' 3 N. 

Chọn c. 

7.59. Đoạn dây thép ab nằm cân bằng khi lực căng bề mặt của nước 
xà phòng tác dụng lên đoạn dây này có độ lớn đúng bàng trọng 
lượng p của đoạn dây đó: 

p = F c 

Trọng lượng p của đoạn dây thép ab được xác định thec công 
thức: 

p = mg = pVg = p ^=-lg 

4 

với p là khối lượng riêng của thép, V và d là thể tích và ỉường 
kính của đoạn dây thép ab. Như vậy đường kính của đoạn dây 
thép ab bằng: 

d = = l,15mm 

V n Pể 

Chọn D. 

7.60. Ngày thứ nhất: 

Độ ẩm tuyệt đối của không khí: a = 15,48g/m 3 
Độ ẩm cực đại của không khí ở 27°c là: A = 25,81g/m 3 
Độ ẩm tương đối của không khí trong ngày là: 

f= 4 * 0,6 = 60% 

A 25,81 
Ngày thứ hai: 

Độ ẩm tuyệt đối của không khí: a = 14,42g/m 3 
Độ ẩm cực đại của không khí ở 27°c là: A = 20,60g/m 3 
Độ ẩm tương đối của không khí trong ngày là: 

f= ị = * 0,7 = 70% 

A 20,60 

Như vậy độ ẩm tương đối của không khí trong ngày thứ hai 
cao hơn. 

Chọn B. 


214 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG VII 

(Thời gian 15 phút ) 

1. Đặc điếm và tính chất nào liên quan đến chất rắn vô định hình? 

A. Có dạng hình học xác định. 

B. Có cấu trúc tinh thế. 
c. Có tính dị hướng 

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

2. Dùng tuốc nơ vít vận đinh ốc, đinh ốc đã chịu biến dạng 

A. Biến dạng kéo B. Biến dạng nén 

c. Biến dạng xoắn D. Biến dạng uốn 

3. Tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh? 

A. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

B. Có tính dị hướng hoặc đẳng hướng, 
c. Có câu trúc mạng tinh thế. 

I). Không có nhiệt độ nóng chảy xác định 

4. Một tấm kim loại, có khoét một lỗ hình tròn khi nung nóng tấm 
kim loại, đường kính của lỗ tròn sẽ: 

A. Tăng lên. 

B. Giảm đi. 

c. Không thay dổi. 

I). Tăng hay giảm tùy thuộc vào lỗ lớn hay bé. 

5. Chọn câu nói sai khi nói về lực căng mặt ngoài. 

A. Lực càng mặt ngoài tác dụng lên một đoạn đường nhỏ trên mặt 
chất lỏng có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp 
tuyến với bề mặt chất lỏng. 

B. Lực căng mặt ngoài có phương vuông góc với mặt chất lỏng, 
c. Lực căng mặt ngoài có chiều làm giảm diện tích mặt ngoài. 

D. Lực căng mặt ngoài có độ lớn tỷ lệ với chiều dài đoạn đường 
giới hạn /. 

6. Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và 
hiện tượng không dính ướt của chất lỏng? 

A. Vì thủy tinh bị nước dính ướt, nên giọt nước nhỏ trên mặt bản 
thủy tinh lan rộng thành một hình có dạng bất kỳ. 

B. Vi thúy tinh bị nước dính ướt, nên bề mặt của nước ở sát thành 
bình thủy tinh có dạng mặt khum lõm. 


215 



c. Vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên giọt thủy ngân 
nhỏ trên mặt bản thủy tĩnh vo tròn lại và bị dẹt xuông dư tác 

dụng của trọng lực. 

D. Vì thủy tinh không bị thủy ngăn dính ướt, nền bề mặt của thủy 
ngân ở sát thành bình thủy ngân có dạng mặt khum lõm. 

7. Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về sự nóng chảy của các 
chất rắn? 

A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không 
đổi ứng với một áp suất bên ngoài xác định. 

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên 
ngoài. 

c. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ 

xác định không đổi. 

D. Chất rắn vô định h ình cũng nóng chảy ở một nhiệt độ xác định 

không dổi. 

8. Khi nói về độ ẩm cực đại, cảu nào dưới đây là không đúng? 

A. Khi làm nóng khỏng khí, lượng hơi nước trong không khí tâng 
và không khí có độ ẵm cực đại. 

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hci nước 
trong không khí trỡ nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại. 

c. Độ ẩm cực đại là độ ầm của không khí bão hòa hơi nước. 

D. Độ ẩm cực đại cỏ độ lớn bàng khối lượng riêng của hơi nước bão 
hòa trong không khí tinh theo dơn vị g. m 3 . 

9. Mức chất lòng trong ống mao dần so với bề mặt chất lỏng bên 
ngoài ông phụ thuộc những yếu tô nào? 

A. Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng. 

B. Đường kính trong cua ống vã tính chát của thành ống. 
c. Tính chất cua chất lòng và cua thành ống. 

D. Đường kính trong cua ống. tính chất của chất lỏng và của thành ống. 

10. Nhiệt nóng chây riêng cũa đồng là l,8.10 5 J/kg. Câu nói nẻo dưới 
dây ì à đủng? 

A. Khối đồng sf í'\ TH uhiêt lượng 1,8.10 S J khi nóng chả/ hoàn 
toàn. 

B. Mỗi kilõg ỹ rnn thu nhiệt lượng 1,8.10 5 J đế hóa lóng 

hoàn toàn ơ nhiệt độ nóng cháy. 


216 



c. Khôi đồng cần tv nhiệt lượng 1,8.10 5 J đề hóa lỏng. 

D. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng l,8.10 r \J khi hóa lỏng 
hoàn toàn. 

11 Mọt sơi (lây bằng đồng thau dài l,8m có đường kính tiết diện 
ngang 0,8mm. Khi bị kéo dài bằng một lực 25N thì thanh dãn ra 
lmm. Xác định suất Young của đồng thau. 

A. E = 6,95.10 10 Pa B. E = 7.95.10’°Pa 

e. E = 8 95.10 10 Pa D. E = 9,95.10 10 Pa 

12 Tính khối lượng riêng của sắt ở 800°c, biết khối lượng riêng của 
nó ớ 0°c là 7,800.10 3 kg/m 3 . 

A. 7,900.10 3 kg/m 3 ; B. 7,587.10 3 kg/m 3 ; 

c. 7,857.10 3 kg/m 3 ; D. 7,485.10 3 kg/m 3 . 

13 Người ta muốn lắp một cái vành bằng sắt vào một cái bánh xe 
bằng gổ có đường kính lOOcm. Biết rằng đường kính của vành sắt 
nhỏ hơn đường kính bánh xe 5mm. Vậy phải nâng nhiệt độ của 
vành sắt lên bao nhiêu đề có thề lắp vào vành bánh xe? Cho biết 
hệ số nơ dài của sắt là a = 12.10 6 K '. 

A. t = 535°C; B. t = 274°C; c. t = 419°C; D. t = 234°c. 

14 Một đơn thuốc có ghi: Mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần 15 giọt. 
Tính khối lượng thuốc uống mỗi ngày. Biết suất căng mặt ngoài 
của thuốc là 8,5.10 2 N/m, ống nhỏ giọt có đường kính trong 2 mm. 
Cho g = 10 m/s 2 . 

A. m = l,2g B. m = l,3g c. m = l,4g D. m = l,6g 

15 Người th đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 12°c chứa trong 
chiếc ấm bằng đồng khối lượng m 2 = 0,4kg. Sau khi sôi được một 
lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Hãy xác định nhiệt lượng đã 
cung cấp cho ấm. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.10 6 J/kg, nhiệt 
dung riêng của nước và cùa đồng tương ứng là C] = 4180J/kg.K, 
c 2 = 380 J/kg.K 

A. Q = 393666Ơ; B. Q = 648.725J 

c. Q = 277 543J; D. Q = 860.337J. 


217 



Chuông VIII. C0 SỞ CÙA NHIỆT ĐỘNG 

Lực HỌC 

A/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

8.1. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng? 

A. Nội nâng là nhiệt lượng. 

B. Nội nâng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A 
cũng lớn hơn nhiệt độ của B. 

c. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiật, 
không thay đổi trong quá trình thực hiện công. 

D. Nội năng là một dạng năng lượng. 

8.2. Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ? t 

A. Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng lơn. 

B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nórg hcn. 
c. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hín. 

D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ. 

8.3. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt' 

A. Q + A = 0 với A < 0. 

B. AƯ = Q + A với AU > 0; Q < 0; A > 0. 
c. Q + A = 0 với A > 0. 

D. AU = A + Q với Q > 0; A > 0. 

8.4. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳag 
tích? 

A. Aư = Q với Q > 0. B. AU = A với A > 0. 

c. Aư = A với A < 0. D. Aư = Q với Q < 0. 

8.5. Hệ thức AU = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực lọc: 

A. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt. 

B. Áp dụng cho quá trình đẳng áp. 
c. Áp dụng cho quá trình đẳng tích. 

D. Áp dụng cho cả ba quá trình trên. 

8.6. Nội năng của một vật là: 

A. Tổng động năng và thế năng của vật. 


218 



B. Tổng động năng và thô năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
c. Tống nhiệt năng và cơ năng mà vật nhận được trong quá 
trình truyền nhiệt và thực hiện công. 

D. Nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. 

8.7. Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

A. Nội năng là một dạng nàng lượng. 

B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, 
c. Nội năng là nhiệt lượng. 

D. Nội năng của một vật có thế tảng lên, giảm đi. 

8.8. Một lượng khí được giàn từ thế tích V! đến thể tích v 2 (V 2 > Vj). 
Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất? 

A. Trong quá trình giãn đẳng áp. 

B. Trong quá trình giãn đẳng nhiệt. 

c. Trong quá trình giãn đẳng áp rồi đẳng nhiệt. 

1). Trong quá trình giãn đẳng nhiệt rồi đẳng áp. 

8.9. Phát biểu hào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng? 

A. Một vật lúc nào cũng có nội nàng do đó lúc nào cũng có nhiệt 
lượng. 

B. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của công, 
c. Nhiệt lượng không phải là nội nàng. 

D. Nhiệt lượng là phần nội nàng vật tăng thêm khi nhận được 
nội năng từ vật khác. 

8.10. Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong 
bình kín? 

A. AU = Q c. AƯ = A + Q 

B. AU = A D. AU = 0 

8.11. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A 
trong biểu thức AU = Q + A phải có giá trị: 

A. Q < 0 và A > 0 B. Q > 0 và A > 0 

c. Q > 0 và A < 0 D. Q < 0 và A < 0 

8.12. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt 
độ tăng? 

A. AU = Q với Q > 0 B. AU = Q + A với A > 0 

c. AU = Q + A với A < 0 D. AU = Q với Q < 0 


219 



8.13. Ghép tên quá trình và cõng thức cho phù hợp? 

1. Nén khí đẳng nhiệt a) Q = AU; Q < 0 

2. Nén khí đắng áp b) Q = A; A < 0 

3. Làm lạnh đẳng tích c) Q = A + \U 

4. Chu trình kín d) Q = A; A bất kỳ 

A. lb; 2c; 3a; 4d. B lc; 2d; 3a; 4d. 

c ld; 2c; 3b; 4d. D lb; 2c; 3d; 4a. 

8.14. Công thức nào dưới đây là công thức nguyên lý thứ nhất của 
nhiệt động lực học theo những quy ước về dấu đã nêu trong sách 
giáo khoa. 

A. Q = AU - A B. Q = u + A 

c. AQ = A - u D. Q = AU + A 

8.15. Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng. 

B. Nội năng của một vật không phụ thuộc khối lượng của vật. 
c. Nội năng của một vật có thế tăng lên hoặc giám đi. 

D. Nội nàng và nhiệt lượng có cùng đơn vị. 

8.16. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng? 

A. Nhiệt lượng là phần nội năng vặt nhận được trong quá trình 
truyền nhiệt. 

B. Nhiệt lượng là phần nội năng vật mất bớt đi trong quá trinh 
truyền nhiệt. 

c. Nhiệt lượng không phải là nội năng. 

D. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có 
nhiệt lượng. 

8.17. Ghép tên của khái niệm, định luật, nguyên lý, quá trình ở cột 
bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. Chọn cách ghép 
đúng: 

1. Quá trình đẳng tích khi nội năng a) AU = A 
biến thiên do toả nhiệt 

2. Phần nội năng vật nhận được b) Q = mcAt 

trong sự truyền nhiệt 

3. Quá trình tăng nội năng chi bằng c) AU = Q 
thực hiện công 


220 



4. Công thức tính nhiệt lượng trong d) AƯ = - Q 
quá trình truyền nhiệt 

A la; 2b; 3c; 4đ. B. lb; 2a; 3d; 4c. 

c. lc; 2d; 3a; 4b. D. ld; 2c; 3a; 4b. 

II. BÀI TẶP TRẮC NGHIỆM 

8.18. Khi cung cấp nhiệt lượng 2J cho 
khi trong xilanh đặt nằm ngang, lp ' 
khí nơ ra đẩy pittông di chuyên 
5cm. Cho hệ ma sat giữa pittóng Po 
và xilanh là 10N. Độ biến thiên 
nội năng cua khí là: 

A. 0,5J B. - 0,5J c. 1,5J D. -1,5J 

8.19. Quá trình nào động cơ thu nhiệt? 

A. 1 - 2 và 2 - 3 B. 2 - 3 và 4 - 1 

c. 3 - 4 và 4 - 1 D. 1 - 2 và 3 - 4 

8.20. Quá trình nào động cơ tỏa nhiệt? 

A. 1 - 2 và 2 - 3 c. 3 - 4 và 4 - 1 

B. 2 - 3 và 4 - 1 D. 1 - 2 và 3 - 4 

8.21. Cóng thực hiện trong chu trình là: 

A. 12p 0 V 0 B. 9p 0 V 0 C. 16p 0 V 0 D. p 0 V o 

8.22. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thay khối lượng 128g chứa 210g 
nước ứ nhiệt độ 8,4 & c. Người ta thá một miếng kim loại khối 
lượng 192g đã nung nóng tới 100°c vào nhiệt lượng kế. Xác định 
nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi 
bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5°c. 

Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung 
riêng của đồng thau là 0,128.10 3 J/(kg.K) 

A. c = 0,78.10 3 J/(kg.K) B. c = 0,46.10 3 J/(kg.K) 

c. c = l,25.10 3 J/(kg.K) D. c = 0,42.10 3 J/(kg.K) 

8.23. Một người có khối lượng 60kg nhảy từ cầu ở độ cao 5m xuống 
một bể bơi. Tính độ biến thiên nội năng của nước trong bế bơi. 
Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khối nước trong bế 
bơi. Lấy g = 10 m/s 2 . 

A. AU = 2000J B. AU = 3000J 

c. AU = 4000J D. AU = 5000J 



221 





8.24. Một cốc nhôm khối lượng lOOg chứa 300g nước ở nhiệt độ 20°c. 
Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa đồng khối lượng 75g 
vừa rút ra khỏi nồi nước sôi ở 100°c. Xác định nhiệt độ của nước 
trong cốc khi có sự cân hằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra 
ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.độ, của đồng là 
380J/kg.độ và của nước là 4,19.10 3 J/kg.độ. 

A. t = 26°c ; B. t = 35°c ; 

c. t = 21,7 °c ; D. t = 17,4°c. 

8.25. Người ta thực hiện công 100J đê nén khí trong một xilanh. Tính 
độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường 
xung quanh nhiệt lượng 20J. 

A. AU = 120J B. AU = 0J c. AU = 60J D. AU = 80J 

8.26. Khi truyền nhiệt lượng 6.10 6 J cho khí trong một xilanh hình trụ 
thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tàng thêm 
0,50m 3 . Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của 
khí là 8.10 6 N/m 2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình 
khí thực hiện công. 

A. AU = 2.10 6 J ’ B. AƯ = 310 6 J 

c. AƯ=1,710 6 J D. au = 2,6.10 6 J 

8.27. Một quả bóng có khối lượng m = l,0kg rơi từ độ cao hi = lOm 

xuống sàn và nảy lên được đến độ cao h 2 = 7m. Tại sao nó 

không nảy lên được tới độ cao ban đầu? Tính độ biến thiên nội 
năng cùa quả bóng, của sàn và của không khí. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 
A. AU = 43J B. AU = 29,4J c. AU = 17J D. AU = 10J 

8.28. Một viên đạn chì khối lượng m = lOg có vận tốc giảm từ Vi = 
400m/s xuống v 2 = 300m/s khi xuyên qua một tấm ván. Tính 
nhiệt lượng tỏa ra, biết rằng chỉ có 80% công mà viên đạn sinh 
ra khi xuyên qua tấm ván chuyên thành nhiệt. J 

A. Q = 180J B. Q = 280J c. Q = 380J D. Q = 480J 

8.29. Một xilanh tiết diện s = 20cm 2 được đặt thẳng đứng và chứa 
một khối lượng khí xác định. Pittông của xi lanh có khối lượng 
m = 2kg, có thể chuyển động không' ma sát đối với xilanh. Thể 
tích và nhiệt độ ban đầu của khí trong xilanh là Vj = 1,12/ và 
ti = 0 D C. Khi cung cấp cho chất khí một nhiệt lượng Q = 108,8J 
thì nhiệt độ chất khí tăng lên đến t 2 = 20°c trong khi áp suất 
của khí không đổi. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. 


222 



Áp suất cúa khí quyển Po = 10 5 N/m 2 . Coi quá trình giàn khí diễn 
ra chậm và đồu đặn. Lấy g = 10m/s 2 

A. AU = 50J B. AU = 70J 

c. AU = 100J D AU = 120J. 

8.30. Chất khí trong xilanh cúa mọt động cơ nhiệt có áp suất là 
0,8.10 5 Pa và nhiệt độ 50°c. Sau khi bị nén, thể tích cũakhí giảm 
đi 5 lần còn áp suất tăng lên tới 7.10 5 Pa. Tính nhiệt độ của khí 
ở cuối quá trình nén. 

A. T = 572,25°K B. T = 472,25° 

c. T = 372,25°K D. T = 672,25°K. 


B/ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

8.1. Chọn D. 8.2. Chọn D. 8.3. Chọn c. 8.4. Chọn D. 

8.5. Chọn c. 

8.0. Nội năng của một vật là: 

+ Tổng động năng và thế năng cua các phân tử cấu tạo nên vật. 
Chọn B. 

8.7. Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

+ Nội năng là nhiệt lượng. 

Chọn C. 

8.8. Một lượng khí được giãn từ thế tích Vj đến thể tích v 2 (V 2 > V|). 
Trong quá trình lượng khí thực hiện công ít nhất là: 

+ Trong quá trình giãn đẳng nhiệt. 

Chọn B. 

8.9. Phát biêu sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng: 

+ Một vật lúc nào cũng có nội nãng do dó lúc nào cũng có nhiệt 
lượng. 

Chọn A 

8.10. Biêu thức sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình 

kín: AU = Q 

Chọn A. 


223 



8.11. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A 
trong biểu thức Aư = Q + A phải có giá trị: Q > 0 và A < 0 

Chọn c. 

8.12. Trường hợp sau đây ứng với quá trình dắng tích khi nhiệt độ 
tăng là: 

Aư = Q với Q > 0. 

Chọn A. 

8.13. Ghép tên quá trình và công thức cho phù hợp 

1. Nén khí đẳng nhiệt a) Q = AU; Q < 0 

2. Nén khí đẳng áp b) Q = A; A < 0 

3. Làm lạnh đẳng tích c) Q = A + AU 

4. Chu trình kín đ) Q = A; A bất kỳ 

Cách ghép: Ib; 2c; 3a; 4d . 

Chọn A. 

8.14. Công thức dưới đây Q = AU - A là công thức nguyên lý thứ nhất 
của nhiệt động lực học theo những quy ước về dấu đã nêu trong 
sách giáo khoa. 

Chọn A. 

8.15. Cảu không đúng khi nói về nội năng: 

Nội năng của một vật không phụ thuộc khối lượng vật. , 

Chọn B. 

8.16. Câu không đúng về nhiệt lượng: 

Một vật lúc nào cũng có nội năng do đó lúc nào cũng có nhiệt 
lượng. 

Chọn D. 

8.17. 1. Quá trình đắng *' ^ khi nội -> d) AƯ = - Q 

năng biến thiên do toả nhiệt 

2. Phần nội năng vật nhận đưực -> c) AU = Q 
trong sự truyền nhiệt 

3. Quá trình tăng nội năng chi bằng -> a) AƯ = A 
thực hiện công 

4. Công thức tính nhiệt lượng b) Q = mcAt 

Chọn D. 


224 



II.GIAỈ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


8.18. Khi cung cấp nhiệt lượng 2 J cho 4 p 

k 2 3 

khí trong xi lanh đặt nằm ngang. 




khí nở ra đẩy pittóng di chuyên 

i 

i > 

1 

r 

4 

5cm. Cho hệ ma sát giữa pittông P' 


- 4 - 

V 

: —► 


và xilanh là 10N. Độ biến thiên V(, 4 V,, 

nội năng của khí là: 1,5J 
Chọn c. 


8. 9. Quá trình dộng cơ thu nhiệt là: p n 
1 - 2 và 2 - 3 
Chọn A. 

8.Ỉ0. Quá trình động cơ toa nhiệt là 
3 - 4 và 4 - 1 
Chon c. 

8.Ỉ1. Công thực hiện trong chu trình là: 

A = 9p o v o 

Chọn B. 

8.í 2. Đã chơ: 

ra, = 128g; mạ = 21 ơg; t, = 8,4°c 

m, = I92g; ta = 100°C; tcB = 21,5°C; c, = 0,128.10' J/kg.K. 
Tính c 3 ? 

+ Gọi Q; là nhiệt lượng nhiệt lượng kế nhận: 

Qi = c,rn ; (t - 1 1 ) 

Q 2 là nhiệt lượng do nước trong nhiệt lượng kò nhận: 

Qọ = c 2 m 2 (t - 1 1 ) 

Qs là nhiệt lượng do miếng kim loại toa ra: 

Q;ỉ = c 3 m 3 (t 2 - t) 

Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có: 

Q: + 0,2 = Q:s 

"ĩ> c,m, (t - t,) + c 2 m 2 (t - t,) = c 3 m 3 (t 2 - t) 

c,m, +■ c.,m ,(t - t,) 

v=> c 3 = ——-—————— 

m.,(t^ - t) 

Thay sỏ ta có: 

c 3 = 0,78.10 3 J/kg.K 

Chọn A. 


225 





8.23. Khi nhảy từ đõ cao h, trọng lực đã thực hiện một công A: 

A = mgh = 60.10.5 = 3000 (J) 

Theo nguyên lý I nhiệt động lực học, công thực hiện làm bến 
thiên nội năng hệ. 

• AU = A = mgh = 3000J 

Chon B. 

8.24. Gọi nhiệt độ cuối cùng cúa hỗn hợp là t. 

Nhiệt lượng mà cốc nhôm và nước hấp thụ là: 

Qi = Cini| (t - 20) + c 2 m 2 <t - 20) 

= (Cimj + c 2 m 2 ) ít - 20) 

Nhiệt lượng do chiếc thìa đồng tòa ra: 

Q 2 = C 3 m3 (100 - t) 

Theo phương trình cân bằng nhiệt ra có: Q] = Q 2 

(Cjmi + c 2 m 2 ) (t - 20» = c 3 m 3 (100 - t) 

--=> (Ciiĩi] +- c 2 m 2 + c 3 m : p t = c.jm 3 .100 + 20 (Cimi + c 2 m 2 ) 

100c.,m : , + 20(c,m ; -c,m.,) 

=> t = --—--— — - - -— 

c,m, + C-,m., + c t rn 

Thay số vào ta có: 

100.380+75.10 ;ỉ + 20.4190.300.10 ' + 880.100.10~' 

'4190.300.Ĩ0 : r + 100.88Õ1Õ~'T75^10^.380 
_ 2850000 +25110000-1760000 _ 29750000 _ 

1257000 + 88000 + 28500 " T3735ÕÕ = ’ 

Chọn c. 

8.25. Theo nguyên lý I cũa NĐLH: 

AƯ = A + QviA>0;Q<0 nên 
AU = A - Q = 100 - 20 = 80 (J) 

Chọn D. 

8.26. Công chất khí thực hiện: 

A = PAV = 8.10 6 .0,5 = 4.10 6 (J) 

Theo nguyên lý I cúa NĐLH ta có: 

AU = Q + A ở đây Q > 0; A < 0 
AU = 6.10 6 - 5.10 6 = 2.10 6 (J) 

Chọn A 


226 



8.27. Vi một phán cơ năng cùa quả bóng đã chuyển hóa thành nội 
năng của quả bóng + sàn + không khí. Độ biến thiên nội năng 
đó bàng: 

\U = w,- w, = mg (h! - h 2 ) = 1.9.8 (10 - 7) = 29,4J 

Chọn B. 

8.28. Cóng mà viền đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván: 

A = Wi - w 2 = 4 m vf - 4 m vị = ị m ( vf — w‘ị ) 

2 2 2 12 

A = ị .0,010 (400 2 - 300 2 ) = 350J 
2 

\ Nhiệt lượng tỏa ra Q = 0,8A = 280J 
Chọn B. 

8.29. Trước hết ta tìm áp suất ban đầu p, của chất khí. Áp suất này 
bàng áp suất khí quyến cộng với áp suất gây ra bới trọng lực của 
pittông: 

mg 

Pl = p ‘ + s 

p, = 10 5 + = l,1.10 s N/m 2 

20.10 

Gọi v 2 thế tích của chất khí ở trạng thái 
Cuối. Vì quá trình là đẳng áp nên ta áp 
clụng công thức: 

v, = Vạ 
T, % 

Suy ra v 2 = V 1 = 1,12. im = 1,201 = 1,20,10“ 3 m 3 > V, 

T, 273 

Công do khối khí thực hiện bằng: 

A = Pi (V 2 - Vj) = 1,1.10 +5 (1,20 - 1,12).10~ 3 = 8,8J 
Ap dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học: 

Q = AƯ + A 

Ta tính được độ biến thiên nội năng của khối khí: 

AƯ = Q - A = 108,8 - 8,8 = 100J 
Vậy nội năng của khối khí tăng thêm 100J. 

Chọn c. 



227 



8.30. Ta có: p x = 0,8.10 r 'Pa; p 2 = 7.10 5 Pa 
T x = 5Ơ'C = 327°K 
V! = 5V 2 Tính T a . 

Ap dụng phương trình trạng thái: 

Pi v i _ p,v, < P i-5V , _ P..V 
T, T T r, 




õpq = £, ^ T = p/r ; 

T rr\ ’ *' r~ 

I c 5p, 


7.10 5 .327 

0 . 0 , 8 . 10 ' 


7.327 

4 


= 572,25°K 


Chọn A. 


ĐỂ KIẾM TRA ĐỂ NGHỊ HỌC KÌ II 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Chọn câu phát biêu đủng 

Hai lực trực đối không cân bằng là: 

A. Hai lực trực đối cùng đặt trên một vật. 

B. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều. 

c. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiếu và cùng đặt lên một 
vật. 

D. Hai lực trực đối đặt lén hai vật khác nhau. 

2. Chọn câu trả lời sai 

Điều kiện cân bàng cua vật rắn khi chịu tác clụng cúa ba lực kkông 
song song là: 

A. Hợp lực của ba lực phái bằng không. 

B. Hợp lực cua hai lực phải cân bàng với lực thứ ba. 

c. Ba lực phải đỏng phẩng, đồng qui và có hợp lực bằng không. 

D. Ba lực đồng qui nhưng không đồng phang. 

3. Đặt một vật có trọng lượng 1000N tròn mặt phàng nghiêng ta thấy 
vật đứng yên. Mặt phăng nghiêng dài / = 4m và cao h = lm Tính 
lực ma sát nghỉ. 

A. F, ns = 1000 (N) B. F ms = 500 (N) 

c. F ms = 250(N) D. F, ns = 750 (N) 


228 



4. Chọn càu trá lời đúng 

1 )ộn.; lượng toàn pfiần của hệ được tính bằng biểu thức sau: 

A. p = Pi + p '2 + ... B. p = (mụ + m 2 + ...)v 

c. p {m , + ITU +....) V D. p - m, V, + m 2 v 2 + 

5. ỉ)ộ n;r năng cua một vật tăng khi 
A. gia tốc cùa vật a > 0 

lì van tóc của vật V > 0 

c. cac lực tác dụng lên vật sinh công dương 

1). g a tốc cua vật tăng 

6. M ột người đưa vật khối lượng m từ trên cao xuống dưới một 
khoang h với vận tốc đều. Công cua người đó thực hiện là: 

A. Diơng. 

R Ân 

(’. Báng không. 

I). Không xác định, tùy thuộc chiều cao h lớn hay bé. 

7. Clưọii câu trá lời đúng 

Một lực 20N tác dụng vào vật m = 400g đang nằm yên, thời gian 
tác (lụng 0,015s. Xung lượng của lực tác dụng trong khoảng thời 
giam đo là: 

A. 0 3kg.m/s B. l,2kg.m/s 

0. 120kg.m/s D Một giá trị khác 

8. Mộ)t tên lứa có khối lượng tống cộng 100T đang bay với vận tốc 200 
ni/ss Hôi với trái đất thì phụt ra (tức thời) 20T khí với vận tóc 
50On'./s đối với tên lửa. Tính vận tốc của tên lửa sau khi phụt khí 
trong trường hợp Phụt ra phía trước. Bỏ qua sức hút của trái đất. 

A. 'V = 25 m/s B. V = 45 m/s 

c. 'V = 125 m/s D.v = 75 m/s 

9. Mộ)t ioàn tàu có khối lượng 100 tấn chuyển động nhanh dần đều đi 
quai hai địa điếm A và B cách nhau 3km thì vận tốc tăng từ 36km/h 
đêm 72km/h. Tính công suất tftmg bình của đầu máy trên đoạn 
đườíng AB. Cho biết hệ số ma sát p = 0,005 và g = 10 m/s 2 . 

A. IN = 120 Kw. B. N = 330 Kw. 

c. IN = 500 Kw. D. N = 150 Kw. 


229 




10 . Chọn câu trả lời đúng 

Định luật Gay-Luy-xác cho biết hệ thức liên hộ giữa: 

A. Thể tích và áp suất khí khi nhiệt độ không đổi. 

B. Áp suất và nhiệt (lộ khi thò tích không đổi. 
c. Thế tích và nhiêt đô khi áp suất không đổi. 

D. Thê tích, áp suất va nhiộl độ cùa khí lý tương. 

11 . Chọn câu trả lời đúng 

Phương trình trạng thái pV = RT trong đó R = 8,31J/mol.K chi 
chính xác khi: 

A. Chất khí cấu tạo từ các phân tữ chi có một nguyên tử. 

B. Chất khí có áp suất đủ nhó. 

c. Lượng khí là một mol và thê tích là lớn. 

D. Lượng khí là 1 mol. 

12 . Chọn câu trả lời đúng 

Hai bình có thể tích bằng nhau, thông nhau bằng 'một ống. Nhiệt 
độ trong hai bình khác nhau, sô phân tử trong hai bình: 

A. Bằng nhau. 

B. Bình nóng chứa nhiều phán tử hơn. 
c. Bình lạnh chứa nhiều phân tử hơn. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

13 . Có 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 7°C. Sau khi nung nóng đẳng áp 
khối lượng riêng của khí là l,2g//. Tìm nhiệt độ khí sau khi nuiig. 

A. t 2 = 127°c B. t 2 = 327°c c. t 2 = 427°c D. t 2 = 57 °c 

14 . Một bình bằng thép dung tích 50 lít chứa khí Hiđrô ớ áp suất 
5Mpa và nhiệt độ 37°c. Dùng bình nàỵ bơm được bao rứ. bóng 
bay, biết dung tích mỗi quả 10 lít, áp suất mỗi quả 1,05.i npa, 
nhiệt độ bóng bay 12°c. 

A. n = 200; B. n = 157; c. n = 218; D. n = 198 

15 . Một xi lanh đặt nằm ngang trong có pittông cách nhiệt. Pittôi % vị 
trí chia xi lanh thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần chứa một ; ,'t i 
lượng khí như nhau ớ nhiệt độ 17°c và áp suất 2atm. Chiều dai :u 
mỗi phần xi lanh đến pittông là 30cm. Muốn pittông dịch chu. An 
2cm thì phải đun nóng khí ở một phía lèn thêm bao nhiêu độ? 

A. AT = 64,3°K B. AT = 37,2°K 

c. AT = 30°K D. AT = 41,4°K 


230 



16. Khi nói về dộ ấm tuyệt đối. câu nào dưới đáy là đúng? 

A. Độ ẩm tuyệt dối của không khí có độ lớn băng khối lượng (tính 
ra kilôgam) của hơi nước có trong lm' khỏng khí. 

H. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính 
ra gam) của hơi nước có trong lem'' không khí. 

(:. Độ ấm tuyệt đối của không khi có độ lớn bằng khối lượng (tính 
ra gam) của hơi nước có trong lm 3 không khí. 

1). Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính 
ra kilôgam) của hơi nước có trong lem 3 không khí. 

17. ơ cùng một nhiệt độ và >p suất, không khí khò nặng hơn hay 
không khí ẩm nặng hơn? Tạĩ sao? 

A. Không khí khô nậng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì 
không khí có khối lượng lớn hơn. 

li. Không khí ấm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thi nước 
có khối lượng lớn hơn. 

0. Không khí khô nặng hơn. Vì ỡ cùng nhiệt độ và áp suất thì 
không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng 
cua khòng khí ấm. 

I). Không khí ẩm nặng hơn. Vì ơ cung nhiệt độ và áp suất thì 
không khí ẩm có khôi lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng 
cua không khí khò. 

18. Một sợi dây thép đường kính l,5mm có độ dài ban đầu là 5,2m. 
Tính hộ sò đàn hồi cùa sợi đây thép, biết suất đàn hồi cua thép là 
E = 2.10'Ta. 

A. K = 68.Kr.Wm B. K = 45.10 3 N/m 

c. K = 98.10'N/m D K = 72.10 1 N/m 

19. 1 lai thanh một bằng sắt và một bàng kõm ơ 0°c có chiều dài bằng 
nhau, còn ở 100°c thì chiêu dài chônh lệch nhau lmm Tìm chiền 
dài hai thanh ơ 0 c. Cho biét hộ sò nờ dài của sắt bằng 1,14.10 

K ' và cua kẽm bàng 3.4.10 ’K ỳ 

A. /,. = 1422mm B. /o = 442mm 

c. /„ = 13tí5mm I). /.. - 547mm 

20. Không khi ơ 30 u c có độ ấm tuyệt đối là 21.53 g/m 3 . Hãy xác định 
độ ấm cựe dại và suy ra độ ám ti dối cua không khí ở 30°c. 


231 



A. A = 30,29g/m* t t' = 67%. B. A = 23.45g/m 3 , f = 81% 

c. A = 25,64g/nú, í' =76%. I) A = 30,29g/m 3 , f =71%. 

21 . Câu phát biểu nào sau đâv không phù hợp với nguyên lý ; nhiệt 
động lực học? 

A. Năng lượng dược bảo toàn. 

B. Độ biến đổi nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng 
mà vật nhận được. 

c. Độ tăng nội năng của vật bằng tông còng vật thực hiện được 
và nhiệt lượng vật tóa ra. 

D. Nhiệt lượng truyền cho vật làm tàng nội năng của vật ■cà biên 
thành công mà vật thực hiện được. 

22 . Cõng thức nào sau đây không phai là công thức tính hiệu suất của 
động cơ nhiệt? 

A. H = Q - ‘ _ B H = ^1—^ c. H = A D. H < - 1 —A. 

Q, Q. Q, T, 


23 . Ghép tên của khái niệm, định luật, nguyên lý, quá trình ở cột bên 
trái với nội dung tương ứng ơ cột bén phải. Chọn cách ghép đúng 

1. Nội năng a) Một dạng năng lượng 

2. Nhiệt lượng b) AU = Q + A 

3. Nhiệt năng c) Tổng động năng và thế năng' của 

các phân tử cấu tạo nên vặt 

4. Nguyên lý I NĐLII d) Q = meAt 

A. la; 2b; 3c; 4d. B. lb; 2a; 3d; 4c. 

c. lc; 2d; 3a; 4b. I). lc; 2d; 3b; 4a. 

24 . Một bình nhóm khói lượng 0,f)kg chứa 0,118kg nước ờ nhiệt độ 
20°c. Người ta tha vào bình một miếng sát khỏi lượng 0.2kg đã 
được nung nóng tới 75°c. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu 
có sự cân bằng nhiệt.Bó qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên 
ngoài. Nhiệt dung riêng cua nhòm là 0,92.10 :i J/(kg.K); của rước là 
4,19.10'VJ/(kg.K); cùa sất là 0,46.1.0 3 J/(kg.K). 

A. t = 20 "C B. t = 25"C c. t = 30°c D.t = 35°c. 


25. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. ICh; nở ra 
thực hiện còng 70J đây pit-tông lên. Tính độ biến thiên nộ năng 
của khí. 


A. AƯ = 70J ; B.AƯ = 30J ; c. \ư = 170J ; D.AƯ = 10OJ. 


232 



Phần II. ĐÁt' ÁN DỀ KIỄM TRA ĐÊ 
NGHỊ CÁC CHƯƠNG 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ NGHỊ CHƯƠNG I ( sốl) 

(.Thời gian làm bài 45 phứt) 

Càu 1 (tên 20 mỗi cáu 0,25 điếm; bài tập từ cáu 21 đên 30 
mỗi cáu 0,5 diêm 

1. Chuyên động cơ là gi: 

+ Chuyên dộng cơ là sự thay đối vị trí cua vật náy so với vật khác 
theo thời gian. 

Chọn ỉ) 

2 . C1 ất, diêm là gì? 

+ Chất diêm là một vật co kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ 

đao. 

Chọn D 

3. Muôn xác định chuyến động cúa một vật cần có điều kiện nào? 
Muôn . ác định chuyển động cúa một vật ta cần có: 

+ Mọt vật làm mốc. 

+ Một hệ tọa độ. 

+ Một lồng hồ đo thời gian. 

Chọn D. 

4. Thè nao là một chuyền động tịnh tiẽn? 

+ Chuyên động tịnh tiến là chuyên động mà một đoạn thẳng nối 
hai điểm bất kì trên vật luôn song song với chính nó. 

Chọn D. 

5. Vận tốc tức thời là gì? 

+ Vận tốc tức thời của một vật là vận tốc tại một thời diêm trong 
quá trinh chuyên động 

Chọn c 

6. Phương trình vận tốc của chuyền động thắng biến đổi đều 

v = Vo + a.t. 

Chọn B. 


233 




7 . Chuyên động thắng biến đối đều là chuyến động thẳng trong đó có: 
Gia tốc tức thời không đối 

Chọn c. 

8. Phương trình: X = Xo + Vọt + - at 2 đê biểu cliền điều gi sau đây? 

2 

+ Phương trình: X = Xo + v 0 t + ~at 2 để biểu diền tọa độ của một vật 

'£0 

chuyển động biến đổi đều. 

Chọn D. 

9 . Đồ thị đường đi của một chuyến động thẳng biến đối đều là: 

+ Phương trình đường đi là phương trình bậc hai nên đồ thị đường 
đi của một chuyến động thắng biên đôi đều là một đường 
paraboỉ. 

Chọn c. 

10 . Trong chuyến động tròn đếu. phát biêu nào sau đây không đúng: 

+ Trong chuyến động tròn đéu véc tơ vận tốc dài có độ lớn không 
đòi nhưng hướng luôn thay dôi, phát biêu c sai. 

Chọn c. 

11 . Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về chuyên động tròn đều: 

+ Trong chuyến động tròn đéu vóctơ vận tốc dài hướng tiếj. tuyến 
với quỳ đạo, chi có phát biếu này là đúng. 

Chọn D. 

12 . Các còng thức sau đây cóng thức não không biêu diễn tốc độ góc? 

+ Còng thức không biểu diễn đúng vận tốc góc M = 2?tT. 

Chọn D. 

13 . Các công thức sau đây công thức nào không hiếu diỏn gia tốc 
hướng tâm? 

+ Các công thức a, b, d biểu diễn độ lớn gia tốc hướng tàm, chi có 
còng thức a = coR không biểu diễn. 

Chọn c. 

14 . Phát biểu nào sau đây là không dứng? 

+ Chuyển động tròn đều có gia tốc bằng kh M.ị V có vận tóc là 
không đổi là phát biểu sai. 

Chọn A. 


234 



lí. (CYu- hạt nước hắn ra từ một bánh xe đang quay có phương như thế 
inao’ 

H+ Cãc hạt nước bắn ra từ một bánh xe đang quay có phương 
hướng theo tiếp tuyến cùa bánh xe. 

(Chon !ì. 

1( FPhát biêu nào sau đây là đúng khi noi vế chuyến động nhanh dần 
(đeu? 

-t+ Phat biêu: Trong chuyên động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn 
cùng hướng với vận tốc, là đúng 

(Chọn c. 

1 ' FPhát biêu nào sau đây là đúng khi nói về chuyến động chậm dần 
đđều? 

++ Phát biểu sau đây là đúng khi nói về chuyển động chậm dần 
đều: Trong chuyên động chậm dần đều gia tốc luôn luôn ngược 
hướng với vận tốc. 

CChọn D. 

lí GGia tốc rơi tự do cua một vật có đậc điểm gi sau đây là đúng: 

++ ơ cùng một vỉ độ địa lí trên mặt đất có cùng giá trị. 

(Chơn B. 

1£ ccỏng thức nào sau đây bièu diễn đúng công thức tống hợp hai vận 
t<tốc bất kỳ? 

•++ Còng thức: v l:j = v )2 + v 2;) Biêu diễn công thức tống hợp hai vận 
tốc bất kì 

CChọn c. 

20 TlYong đồ thị trên có một khoảng thời gian ô tỏ chuyến động 
tthầng đều đó là từ 0 đến t]. 

(Chọn A. 

21 Trhá hòn đá từ độ cao h, hòn đá rơi trong 1 (s). Vậy: 

h = ịgt 2 = ị. 10 = 5 (m) 

2 2 

Wậy thả từ 'lộ cao 4 h tức là H = 4.5 = 20m. Vậy thời gian rơi là: 

Lm.rn.2w 

V s V 10 

CChọn B. 


235 



22. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g = lCm./s Thời 
gian vật rơi tới mặt đất là: 



Chọn B. 

23. Ta có v 0 = 12km/h = 3,33 m/s; t =1 phút = 60s. Khi dừng lai V - 0. 

Gia tốc của xe bằng: a = -- - ----- = 0,055m/s 2 . 

t 

Chọn D. 

24. Tóm tắt: 

+ Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ A, B 
+ AB = lOkm, chuyến động cùrìg chiêu từ A -> B. 

+ V A = 60km/h; V B = 40kmTi. 

Gốc A, t = 0 khi xuất phát. X =? 

Qìài 

Công thức tính quãng đường đi được cua hai xe: S A = 60t va Sb = 40t. 
Phương trình chuyên động cúa hai xe: 

Xa = 60t và X E = 10 + 40t 
s và X tính bằng kilômét và t tính bằng giờ. 

Chọn B 

25. Phương trình chuyển động cua xe: 

- Trên đoạn đường H - D: 

X = 60t với X < 60km hay t < lh. 

- Trên đoạn đường D - P: 

X = 60 + 40(t - 2) với X > 60km hay t > 2h. 

Chọn A. 

26. Ta có Vận tốc đến đất V = yjv'ị + 2gh = 29,4m/s. 

Chọn c. 

27. Chọn D. 

28. Ta co txe = — t b ộ, v b ộ =? v xe 

o 


236 



/ ĩ ĩ ĩ 

tịĩíii 


1 


Theo dề bai ta có: s = AB = Vị, 0 .thó = v xe .t X p = v xe . 1(,0 

, ỉ 


V|, 


1 

3 V “ 


Chọn B. 

29. Tóm tát: t| = 30 phút; u = 45 phút; t :j =? 

c ịiái 

Gọi V là vận tốc của canô so với dòng nước; v’ là vận tốc cua dòng 
nưíc so với bờ sông. Ta có: 

..... „. J , AB AB 

KI 1 đi xuôi dòng nước: V 4- V - = -—-(1) 

t 30 

... . , ^ , , AB AB „ 

Khi đi ngược dòng nước: V - V = ---- = ----(2) 

t v 45 

Lây (1 1 trừ đi (2), ta thu được: 2v’ = AB I Ị = 

' 30 45 } 90 

Khi tát máy trôi theo dòng nước, thời gian đi từ A đến B là: 
t 3 = ~■= 2.90 - 180 phút = 3h. 

V 

Chon D. 

30. Tìm tọa độ và vận tốc tức thời cua chất điếm lúc t = 2s.Ta có: 

V = v 0 + at = 6 - 0.4.2 = 5,2 m/s. 
at.- 

X = X(,+ v 0 t + —~ = 5 + 6.2 - 0.2.4 =5 + 12 - 0,8 = 16,2m 

Chọn B. 


ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG I (Sô 2) 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Chiyên động cơ là gì: 

+ Chuyên dộng cơ là sư thay đối vị trí cua vật này so với vật khác 
theo thời gian. 

Chen D. 

2. Mucn xác định chuyền động của một vật cần có điều kiện nào? 
Muon xác định chuyên động cua một vật ta cần có: 


237 





+ Một vật làm mốc. 

+ Một hệ tọa độ. 

+ Một đồng hồ đo thời gian. 

Chọn I). 

3. Chuyến động thẳng biến đổi đều là chuyên động thắng trong dó có: 

+ Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong cló 
có gia tốc tức thời không đối. 

Chọn c. 

4. Chuyên động thảng nhanh dần đều là một chuyến động thẳng 
trong đó có: 

+ Chuyến động thẳng nhanh dần đều là một chuyển động thẳng trong 
đó có gia tốc tức thời không đổi và vận tốc cùng hướng gia tốc. 

Chọn B. 

5. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về chuyến động tròn đều: 

+ Trong chuyến động tròn đều véctơ vận tốc dài hướng tiếp tuyến 
với quỹ đạo, chỉ có phát biếu này là đúng. 

Chọn D. 

6. Khoang thời gian trong đó một điểm chuyển động tròn được imột 
vòng gọi là gì? 

+ Khoảng thời gian trong đó một điểm chuyển động tròn được imột 
vòng gọi là chu kì quay. 

Chọn c. 

7. Các hạt nước bắn ra từ một bánh xe đang quay có phương như thế 
nào? 

+ Các hạt nước bắn ra từ một bánh xe đang quay có phương hưcớng 
theo tiếp tuyến của bánh xe. 

Chọn B. 

8. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chuyến động Ihãng 
đều? 

+ Phát biếu sau đây không đúng khi nói về chuyến động thẳng 
đều: Chuyển động thẳng đều có gia tốc dương và không đổi. 

Chọn c. 


238 



9. Một vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân 
náo sau đây quyết định điều đó: 

+ Do lực cản cua không khí lên các vật. 

Chọn c. 

10. Vì sao nói tọa độ của một vật có tính tương đối? 

+ Tọa độ của một vật có tính tương đối vì tọa độ vật phụ thuộc 
cách chọn hộ tọa độ. 

Chọn c. 

11. Trong 4 trường hợp trên, các trường hợp A, B, c không thể coi 
vật là chất điểm, chi có trường hợp D là giọt nước mưa đang rơi 
thì coi giọt mưa là chất điểm. 

Chọn D. 

12. Trong các cách trên, cách thích hợp nhất đế xác định vị trí máy 
bay là: kinh độ, vì độ địa lý, độ cao của máy bay, t = 0 là 0 giờ 
quốc tế. 

Chọn D. 

13. Trong 4 trường hợp, chuyên động cua hòn sỏi được tha rơi coi là 
chuyên động rơi tự do. 

Chọn D. 

14. Trong 4 câu trên câu C: với V và ÍO cho trước, gia tốc hướng tàm 
phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo là đúng. 

Chọn c. 

15. Điều khàng định chỉ đúng cho chuyến động thẳng nhanh dần đều 
lù: Vận tốc cúa chuyên động tăng đều theo thời gian. 

Chọn D. 

16. Chọn câu sai. 

+ Độ dời có độ lớn bằng quãng đường đi được của chất điếm. Điều 
này sai vì nếu chuyên động cong hoặc chuyển động thằng đổi 
chiều thì điều này không đúng. 

Chọn B. 

17. Quãng đường AB được tính bởi công thức: s = (Vị - v 2 ).t 
Chọn B. 

18. Chọn c. 

19. Chọn D. 


239 



20 . Lúc 1 = 0 thì V * 0. 

Chọn D. 

21. Thá hòn đá từ độ cao h, hòn đá rơi trong 1 (s). Vậy: 

h = — gt = \ . 10 = 5 (m) 

2 2 

Vậy thà từ độ cao Ih tức là H = 4.5 = 20m. Vậy thời gian rci là 

= 2 . 8 , 

V g V 1» 

Chọn B. 

22 . Phương trình chuyên động cua xe: 

- Trên đoạn đường Iỉ - D: 

X = 60t với X < 60km hay t < lh. 

- Trên đoạn đường D - P: 

X = 60 + 40(t - 2) với X > 60km hay t > 2h. 

Chọn A. 

23 . a) Tính gia tốc cùa xe: 

Theo bài ra ta có: v„ = 36 km/h = lOm/s; s = 20m; V = 0. Vậy 
gia tốc xe là: 


a = 


V' - V,- 


10 J 


V,, 

2s = 40 

b) Thời gian hàm: Theo cóng thức ván tốc 

V - V, -V. 

V = v 0 + at t = --— = 

a a 

t = ~~ = 1 <s) 

2.5 


= - 2,5 m/s 2 


Chọn c. 

24. • Phương trình tòng quát của chuyến (lộng có dạng: 

. , at ' 

X = Xo + v,,t + —- 

2 

so sánh với phương trình đã cho X =5 + 6t — 0,2 t 2 , vớứ X tinh 
bằng mét, t tính bàng giày. Ta có: X, = 5m; v 0 = 6m/s; a = - 
0,4m/s 2 . 

Chon B. 


240 



( 2 ) 


25. Gọi t là thời gian hòn sỏi rơi, độ cao ta thả là: 

h = ệ- = 5t 2 (1) 

2 

Quãng đường hòn sỏi rơi trong t - 1 giây là: 

g(t-l) 2 


h, 


-1 — 


= 5 (t - ừ 


Quãng đường hòn sỏi rơi trong giây cuối cùng là Ah = lõm, ta có: 
Ah = h - ht -1 = 5t 2 - 5 (t - l) 2 = ìot - 5 = 15 
=> t = 2 (s) 

Vậy độ cao thả hòn sỏi: h = - 5.4 = 20 (m) 


Chọn B. 


1 


26. a) Quang đường vật rơi tự do được tính theo công thức: h = ^gt' 

2 


zz> t = 


Í2h 

g 


2.125 

10 


= 5s 


Vận tốc khi chạm đất: V = gt = 10.5 = 50m/s. 
Chọn c. 

20 

27. Ta có: n = 400 vòng/phút = ~ (vòng/s) 

3 


Vậy tốc độ góc cúa điểm đó là: 

2.3,14.20 
co = 2 nn = —-—-— 


= 41,87 rad/s 


Vận tôc dài của điểm đó: 

V = coR = 41,87.0,8 = 33,5 m/s 

Chọn D. 

28. Đã cho: Tàu thủy ở xích đạo; R = 6400km 

Trái đất có chu kỳ quay T = 24h = 86.400 (s) 
Tốc độ góc cúa tàu thủy quay cùng trái đất: 


co = 


2ĩt 


6,28 


= 7,26.10~ 5 (rad/s) 


T 86.400 

Tốc độ dài: V = coR = 7,26.10‘ 6 .64 00.10 3 = 465 (m/s) 

Chọn D. 

29. Gọi vận tốc cửa thuyền so vớỉ nước là V, Vận tốc của dòng nước là 
u. Nước chảy từ A đến B vậy khi xuôi dòng từ A đến B ta có vận 
tốc thuyền so với bờ: Vi = V + u, khi ngược dòng từ B về A vận tốc 
cua thuyền so với bờ là v 2 = V - u. Vậy ta có phương trình biểu 


241 



diễn thời gian đi và về: 

ti = —-—; t 2 = —-— => biến đổi ta được hệ phương trình: 

V + u V - u 


V + u = 4- (1) 

V - u = -?- (2) 

Giải hệ ta được: u = s ^ 2 ~ — ^ (3) 

2tjt 2 

Khi thả cho thuyền trôi từ A đến B mất thời gian là: 
t _ s 2t l t 2 
3 u (t 2 — tj) 

Thay số ta được t 3 = ^ = 12h 

3- 2 

Chọn A. 

30. Chọn trục tọa độ Ox cùng hướng với chuyển động, gốc thời gian là 
lúc bắt đầu hãm phanh, chiếu chuyển động lên trục Ox gia tốc có 
dạng: 


a*= 


- V 


- 


ox 


a,= 


5-10 -5 


= - O^õm/s 5 


20 20 

a) Tàu dừng lại sau một thời gian t, lúc đó Vtx = 0, ta có: 

ịT. y- v *,2zjo 403. 

a, -0,25 

b) Sau 30s kể từ lúc hãm phanh tàu có vận tốc: 

Vtx = Vọ, + a x t 

Vtx = 10 - 0,25 X 30 = 2.5m/s 

Chọn D. 


ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG II (Số 1) 

( Thời gian làm bài 45 phút) 

Từ câu 1 đến câu 20 mỗi câu 0,25 điểm, từ câu 21 đến câu 30 mỗi 
câu 0,5 điểm 

1. Phản lực tác dụng vào vật 
Chọn A. 


242 



2 . Ta biết: Pj = mig; p 2 = m 2 g 

Trong đó g = gia tốc trọng trường; Ớ một vị trí xác định g = hằng 
•số. Vì vậy: m! < m 2 => Pi < p 2 . 

Pj_ _ npg = rỊh 
p 2 m 2 g m 2 

Chọn D. 

3. Chọn A. 4. Chọn D 5. Chọn D. 6 . Chọn D 

7. Lực hấp dẫn phụ thuộc khối lượng hai vật, biểu thức trọng lực 
p = mg chỉ có khối lượng m của vật vì: 

+ Khối lượng vật thứ hai có nằm trong biểu thức của g = 

R 

Chọn D. 

8 . Chọn B. 9. Chọn D. 10. Chọn B. 11 . Chọn C. 

12. Chọn c. 13. Chọn D. 14. Chọn C 15. Chọn B. 

a.t 2 ™ ^ 

16. Ta có: mj = m 2 = m => Si = —= Tĩ-— (1) 

2 2 

ự ! 

— ' 2-2 <2) 

Lấy (1) chia (2) ta có: — = - 7 - 

s 2 ^2 

=> quãng đường vật đi được sẽ tỉ lệ thuận với các lực tác dụng vào 
chúng nếu khối lượng của chúng như nhau. 

Chọn B. 

17. Chọn B. 

18. Vật do quán tính nên tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận 
tốc 3m/s. 

Chọn D. 

19. Thấy vận tốc vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên 
vật là đúng. 

Chọn D. 

20. Chọn D. 

21. L = 7,5cm. 

Chọn B. 

22. Ta có: m = lOkg; V = 10 m/s; F = 10N 

t = 15s: vật chuyển động như thế nào? 


243 



Vậy: 


Gia tốc của vật: a = — = - —X = -1 m/s 2 

m 10 

Thời gian để vật có vận tốc V = 0: 

v n 10 

v = v 0 + at = 0=>t = - 0 — - v = lOs. 

a -1 

=> Vậy sau thời gian t = lOs, vật có vận tốc bằng không => (lưới 
tác dụng của lực F, vật chuyển động theo chiều ngược lại với 
chiều chuyển động ban đầu. 

Chọn B. 

23 . Đã cho M = 200g = 0,2kg; a = 4m/s 2 ; F = ? 

Theo định luật II của Niu-tơn: 

F = ma = 0,2.4 = 0,8N 

Chọn A. 

24 . Ta có: Fi = mai; F 2 = ma 2 = 2F X 

=> = — = 2=>a 2 = 2ai 

F ! a i 

Chọn c. 

25 . Đã cho: m = 400g = 0,4kg; F = 200N; t = 0,01s; V = ? 

Theo định luật II của Niu-tơn: 


F 

F = ma => a = — = 500 m/s 2 
m 

Tốc độ của .quả bóng là: 

V = at = 500.0,01 = 5 m/s. 

Chọn B. 

26. Các lực tác dụng vào vật gồm: 

Trọng lực p = mg; luôn thẳng đứng hướng 
xuống; Phản lực N hướng lên và luôn 
vuông góc với mặt phẳng nghiêng => Hợp 
lực F gây ra chuyển động của mỗi vật 
được tính bởi công thức: 

F = p + N = mã 




Các lực tác dụng vào vật được minh họa như hình 2.1. Chiếu các 
lực trên lên trục tọa độ Ox ta có: Psina = ma => a = gsinc 

=> gia tốc a không phụ thuộc vào khối lượng của các vật 
=> ai = a 2 = a = gsina => Fi = ư^a > F 2 = m 2 a 


244 



Mặt khác: Vị = 2aSj \v\ =2as 2 

Với S) = s 2 = chiều dài của mặt phảng nghiêng => Vj = v 2 . 
Mà: V! = ati; v 2 = at 2 => ti = t 2 
Chọn B. 

27. Đã cho: m = 2kg; t = 2s; Vi = 2,5m/s; v 2 = 7,5m. s; F =? 

Ta có: 

Gia tốc của vật khi truyền lực F là: 

Av 7,5-2,5 oc ,2 

a, = — = — = 2,5m/s 

At 2 

Theo định luật II Niu-tơn: 

F = ma = 2.2,5 = 5N 

Chọn A. 

28. X = 54R 
Chọn D. 

29. Lực kéo của đầu máy: 

F = kA/ = 5.10 4 .0,08 = 4000N 

Chọn chiều dương của trục Ox là chiều chuyển động, ta có: 

F _ 4000 _ n o _ /„2 

a = — = _ _ _ _ = 0,2 m/s 
m 20000 


Chọn B. 

30. Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là nơi và lúc phanh, chiều dương là 
chiều chuyển động khi hãm xe, xe chỉ còn chịu tấe dụng của lực 
ma sát trượt. Theo định luật II Niutơn: 



a = -pg = —0,2 X 9,8 = -1,96 m/s 2 
Quãng đường xe còn đi được: t = 0, v 0 = 36km/h = 10 m/s 


Khi dừng v t = 0 



0 - 10 2 
2 X (-1,96) 


= 25,5m 



Chọn A. 


245 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG II ( số 2) 


( Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Hợp lực của hai lực đồng quy được biễu diễn bằng điều sau đây: 

+ Đường chéo hình bình hành mà hai cạnh là hai véctơ lực thành 
phần. 

Chọn B. 

2. Hợp lực của hai lực đồng quy được biễu diễn bằng công thức sau 
đây: 

F = 


Chọn B. 

3. Khi tổng hợp hai lực đồng quy thành một lực thì độ lớn của hợp lực 
phải thỏa mãn: 

+ Có thể lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng lực thành phần. 

Chọn D. 

4. Khối lượng của một vật đặc trưng cho tính chất sau đây của vật: 

+ Mức quán tính của vật lớn hay bé. 

Chọn c. 


5. Chọn câu đúng trong các câu sau: 


+ Nếu lực tác dụng lên vật không đổi thì vâ* ' 
không đổi. 


CỈ1U được một gia tốĩ 


Chọn D. 

6. Trong trò chơi hai kéo co, chọn câu đúng là: 

t Người nào ỵ* tí0 mạnh và bám vào đất chắc hơn người đó sè 
thắng. 

Chẹĩi D. 

1 . Hiện tượng thủy triều xảy ra do hai nguyên nhân sau đây: 

+ Do chuyển động quay của trái đất. 

+ Do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời. 

Chọn D. 

8. Lực hấp dẫn phụ thuộc khối lượng hai vật, biểu thức trọng lự< 
p = mg chỉ có khối lượng m của vật vì: 

+ Khối lượng vật thứ hai có nằm trong biểu thức của g = _ 

R 2 


Chọn D. 


,i 4 5 



9. Đưa một vật lên cao, lực hấp dẫn của trái đất lên vật sẽ thay đổi 
theo quy luật: 

+ Giám và tỷ lệ nghịch với bình phương của tổng độ cao h và bán 
kính trái đất R. 

Chọn D. 

10. MuOn £ầu tàu hỏa kéo được nhiều toa thì khối lượng phải lớn vì 
khối lượng lớn, áp lực đầu tàu lên đường sẽ lớn nện lực kéo chính 
là ma sát nghỉ cũng sẽ lớn. 

Chọn c. 

11. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp để điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Phép tông hợp lực là phép thay thế ...(1) tác dụng đồng thời vào 
một vật bằng ... lực (2) có tác dụng ... (.3) như tác dụng của toàn 
bộ những lực ấy. Phương án đúng là: (1) nhiều lực, (2) một lực, (3) 
giống hệt 
Chọn D. 

12. Lựa chọn các phương án A, B, c, D thích hợp để điền vào chỗ 
trống (1), (2), (3) trong phát biểu sau: 

Phép phân tích lực là phép thay thế ....(1) bằng ....(2) tác dụng 
đồng thời và ...(3) giống hệt như lực ấy. 

Phương án đúng là (1) một lực, (2) hai hay nhiều lực, (3) gây hiệu 
quả 

Chọn B. 

13. Cột một vật vào một sợi dây và quay tròn trong mặt phẳng nằm 
ngang. Đang quay sợi dây bị đứt, vật sẽ tiếp tục chuyển động như 
sau: 

+ Vật bị văng ra theo phương ngang, tiếp tuyến với qũy đạo. 
Chọn c. 

14. Búng môt vật chuyển động đi lên một mặt phảng nghiêng có ma 
sát. Nhận xét sau đây là đúng: 

+ Vật đi lên chậm dần đều và sau đó dừng lại hoặc đi xuống 
nhanh dần đều. 

Chọn D. 

15. Một vật được cột vào sợi dây và treo vào trần ôtô đang chuyển 
đông nhanh dần đều. Phương của sợi dây sẽ là nghiêng về phía sau. 

Chọn c. 


247 



16. Trong 4 cách viết chỉ có cách c là F = mã là chính xác. 


Chọn c. 

17 . Giảm đi. 

Chọn D. 

18 . Khi nói về hệ số ma sát trượt, kết luận sau đây là sai: 

+ Hệ số ma sát trượt phụ thuộc áp lực của vật lên mặt phảng đờ. 
Vì rằng lực ma sát trượt thì phụ thuộc vào áp lực còn hệ số ma 
sát trượt thì không. 

Chọn B. 

19 . Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái đất 
thì có độ lớn bằng trọng lượng của hòn đá. Điều này tuân theo 
định luật III Niu tcm. 

Chọn c. 

20 . Câu sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng 
lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất. 

Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau. Điều này tuân theo 
định luật III Niu tơn. 

Chọn B. 

21 . Vì chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực thành phần 
Fi = 12N; F 2 = 16N và F 3 = 18N. Vậy hợp lực của hai trong ba lực 
đó sẽ trực đốị với lực còn lại. Nếu bỏ di một lực thì hợp lực của 
hai lực còn lại có độ lớn bằng độ lớn của lực bỏ đi. Vậy hợp lực 
của hai lực Fi và F 3 có độ lớn bằng F 2 = 8N. 

Chọn B. 

22 . Hợp lực luôn thỏa mãn: I Fi - F 2 1 ắ F < Fi + F 2 

50N $'Fá 350N 

Do đó F = 40N hoặc F = 400N hoặc F = 500N không thể là hợp 
lực của hai lực trên. Vậy F = 250N. 


Chọn B. 

23. Phân tích lực F thành hai lực Fj và 
F 2 theo hai phương OA và OB (Hình vẽ). 
Từ hình vẽ ta có: 



F F 

Fl = Fz = 2 cos 30° = Tẵ 


0,58 F 


Chọn D. 



24 & 



24. Cho hệ vật rriA; rriB nối với nhau bằng một sợi dây và vắt qua một 
ròng rọc Bỏ qua khối lượng ròng rọc, dây và ma sát. Biết m A > m B . 
Gia tốc của hai vật là a. Lực căng của dây Ta có T - m A g = m A a => 
T = m A (g - a). 


Chọn D. 

25. Trọng lượng của vật chính bằng lực hấp dẫn của Trái Đất lên vật, 
vì vậy ở mật đất ta có: 

Mn 


Po = G 


R‘ 


(1) 


Khi đưa lên độ cao 2R 


n „ Mm „ Mm 

p = c w = G ĩir 

Từ (1) và (2) =5 Ịf = 4 => p = Ị 

p 4 


( 2 ) 


10 

4 


= 2,5N 


Chọn B. 


26. Lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy: 

F . G^l= 6,6 7 . 10 -n <50000000^ = 6,67.25,15^1 
R (10 3 ) 2 10 6 

= 166,75 X 10 3 N = 0,167N 

Trọng lực của vật có m = 20g = 0,02kg là: 

p = mg = 0,02 X 10 = 0,2 (N) 

Vậy F < p, vậy lực hấp dẫn nhỏ hcfn. 

Chọn c. 

27. Người đẩy hộp với lực F d = 200N. Theo định luật II Niutơn vật 
chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a ta có: 

Fd - F mst = ma <=> F m3t = F đ - ma 

Frast = 200 (N) - ma < 200N. 

Chọn B. 

28. + Vận tốc của vật tại một thời điểm là: 

2 2 . 2 
V = v‘ + v; 

+• Khi rơi đến đất v y = gt = g = \j2g h 
+ Vận tốc v x = v ox = v 0 không đổi nên: 


24 » 



V 2 - vổ + 2gh ov 0 = x /v 7 - 2gh 
Thay số: v 0 = yj25 2 - 2.200 = 15m/s 
Chọn A. 

29. a) Cầu coi là một cung tròn. Xét theo trục Oy hướng vào tâm của 
đường tròn. Ớ điểm cao nhất của cầu vồng lên, trục Oy hướng 
thẳng đứng xuống dưới. Vì ôtô chuyển động tròn nên hợp lực 
của các lực tác dụng vào ôtô theo trạo Oy phải là lực hư^ĩig 
tẩm. Đó là trọng lực Pvà phản lực Q của cầu. 

Fht = p - Q (hình vẽ) 

HXĨ=P-Q 

R 

_ 2 _ 2 

o_^ „ mv _ , V 

Suy ra Q = p - = m (g - ) 

R R 

Thay V = 54km/h = \~ ữmJs và các y 

giá trị khác V* 0 ta được; 

Q = 2500 (10 - ^) = 13750 N 



Theo định luật III Niutơn áp lực của ôtô N = Q = 13750N. 

b) Cầu coi là một cung tròn. Xét theo trục Oy hướng vào tâm của 
đường tròn. Ở điểm thấp nhất của cầu võng, trục Oy hướng 
thẳng đứng lên trên. Tương tự như ở trường hợp b) ta có: 


é- 


Q - p = Fht 

„_ mv 2 _, v\ 

Q = mg + ~~ = m (g - ¥ ) 

1 s 2 

Q = 2500 (10 - ) = 36250N 

50 


Chọn c. 

30. Hộp trượt đều lực kéo cân bằng với lực cản: 

F ras = F. Theo biểu thức lực ma sát: 
umg = F 

F 24 


(I = 


mg 10.10 


= 0,24 


Chọn B. 


I 


250 



BÀI KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG III 

(Thời gian làm bài 15 phút) 

1. Cả A, B, c đều đúng. 

Chọn D. 

2. Vật có trọng tâm càng thấp thì càng kém bền vững. 

Chọn B. 

3. Khoảng cách tỷ lệ nghịch VỚI lưc: -3- = 

F 2 d, 

Chọn B. 

4. Hai lực trực đôi đồ+ Jg n hai vật khác nhau. 

Chọn D. 

® ie 'ù KÍện đúng khi nói về cân bằng của vật rắn dưới tác dụng 2 lực: 

Hai lực tác dụng phải trực đối. 

Chọn C. 

6. Chọn câu sai trong các câu sau khi nói về: 

Treo một vật ở đầu sợi dây mềm khi cân bằng dây treo trùng với: 

+ Trục đối xứng của vật. 

Chọn C. 

7. Điều kiện cân bằng cùa một vật rắn chịu tác dụng của ba lực 
không song song là 

+ Hợp lực hai lực cân bằng với lực thứ 3. 

Chọn B. 

8. Hệ thức sau đây là đúng với trường hợp tổng hợp lưc song song 
cùng chiều. 

Fjdi = F 2 d 2 ; F = Fj + F 2 

Chọn B. 

9. Ngẫu lực là gì? Chọn câu đúng nhất |£. 

♦ Ngẫu lực là hai lực song *r' ngu ọ c chiềlIi cùng độ lđn và tấc 
dụng lên một vật. 

Chọn D. 


251 



10 . Khi một vật cân bàng mà vị trí trọng tàm thấp nhất so vci các vị 
trí lân cận, cân bằng đó là cân bằng: Cân bằng bền. 

Chọn c. 

11 . Khi mômen lực mất đi vật tiẽp tục quay theo quán tính VỚI tốc độ 
góc co = 6,28 rad/s. 

Chọn c. 

12 . Xét sự cân bằng cửa quả cầu m: 

P+F+T=0 
F + T = -P =p 

ĩ 

F = P’tga = Ptga 
F = mgtga = 2.10 -j= = 11,5N 


p' = -p 


.73 

T = 2F = 23N 

Chọn D. 

13 . Vai người ấy phải đặt tại o trong đoạn AB. Bch Odi A 
VỊ trí o được xác định: 

Pị OA 300 _ 3 



OB 

B <h 


200 2 

o 


d, A 


p; 


Tính chất tỉ lệ thức: 

OB' 3 


ị p 


——— = —— = |p 
OA + OB 2 + 3 5 


OB = |aB = |. 1, = 0,6m 
5 5 


OB 3 
AB “ 5 
OA = AB - OB = 0,4m 

Vai người ấy chịu tác dụng của hợp lực Pcó độ lớn: 
P = P! + p 2 = 300 + 200 = 500N 

Chon c. 


252 






14. Trường hợp vật chuyến động tháng đều a = 0; Thế vào (2)ở bài 
trước ta được: 

F 2 = --= —^-= 11,81 (N) 

cosa + psina 1,016 

Chọn A. 

15. Thanh nằm cân bằng, ta có cân bằng mômen: 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG IV 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1. phứt biêu nào là đúng khi nói về hệ kín? 

+ Hệ kín là hệ mà các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau không 
tương tác với các vật ngoài hệ. 

Chọn D. 

2. Một quả bóng khối lượng m bay với vận tốc V đập vuông góc với 
bức tường và bật lại ngược hướng với cùng độ lớn vận tốc. Biến 
thiên động lượng cúa quả bóng là: 

+ -2mv 
Chọn c. 

3. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn 
dương. 

Chọn c. 

4. Chọn c. 

A Fs 

5. Công suất liên hệ với vận tốc và lực là p = — = = Fv. 

t t 

Chọn B. 

6. Vật chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ Vj đến thì theo 
định lý động năng ta có công của ngoại lực. 



Chọn D. 


253 



7. Chọn câu sai trong các khảng định sau: 

Động năng của vật không đổi khi: 

+ Vật chuyển động có gia tốc không đổi. 

Chọn c. 

8 . Chuyển động của máy bay trực thăng. 

Chọn B. 

9. Hệ cô lập. 

Chọn D 

10 . p = m 1 v 1 +m 2 v 2 +. 

Chọn D. 

11. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng? 

+ Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bìnlh phương 
vận tốc. 

Chọn c. 

12. Đơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây: 

+ kg.m/s 

Chọn B. 

13. Động lượng của hệ không bảo toàn khi C: Hệ chuyển độmg không 
có ma sát. Các trường hợp A, B, D: bảo toàn. 

Chọn c. 

14. Một người đưa một vật m xuống dưới một khoảng h với vậr tốc 
đều. Công của trọng lực thực hiện là: 

+ Dương. 

Chọn A. 

15. Chọn B. 

16. 

At 

Chọn D. 

17. Đại lượng nào sau đây là đại lượng vô hướng: 

+ Công cơ học. 

Chọn c. 

18. Có 3 lực Fj, F 2 , F 3 có độ lớn bằng nhau lần 
lượt tác dụng vào vật đã làm cho nó di 
chuyển đoạn đường AB. Khảng định nào 
sau đây là đúng: 

+ Ai > A 2 > AgF 3 

Chọn A. 



254 




19. Dộng năng của một vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh 
công dương. 

Chọn c. 

20. Biểu thức của thế năng đàn hồi là w t = ^ k(A/) 2 . 

2 

Chọn A. 

21. Dộ biến thiên động lượng là Ap = mv 2 - mv[. Chọn chiều (+) là 
chiều của vận tốc ban đầu ta có: 

Ap = -mv 2 - mvi = -mv - mv = -2mv. 

Chọn D. 

22. p = Pi— p 2 Vậy p =ỏ _ _ _ 

p 2 o Pi 

Chọn B. Ị -*-► 

23. m = 100 tấn = 10 5 kg, V = 200m/s 

mj = 20 tấn =. 2.10 4 kg, v 0 = 500m/s: vận tốc khí đối với tên lửa 
m 2 = 80 tấn = 8.10 4 kg, v’: vận tốc tên lửa sau phụt khí 

v k : vận tốc khi đối với đất 

Chọn chiều dương là chiều chuyến động của tên lửa. 

Phụt khí ra sau: 

Định luật bảo toàn động lượng: 
p , -P 

đầu sau 

=> mv = miV k + m 2 v’ với v k = -v 0 + V 
mv = mj(-v 0 + v) + m 2 v’ 

, mv + m.Vo+m.v , 

m 2 

Trường hợp này tên lửa tăng tốc. 

Chọn A. 

24. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. 

Định luật II Niutơn: F + P= mã 

hay F - p = ma 

F = p + ma = m (g + a) 

F = 2.000 (10 + 1) = 22.000N 

Quảng đường đi của thang máy trong 5s đầu: 

u at 2 1.5 2 inc _ 
h = —r- = —r— = 12,5m 


255 



Công của động cơ: A = F.h = 22.000.12,5 = 275.000J 

Công suất: N = —• = — = 55.000w = 55kw 

t 5 

Chọn c. 

25. Vận tốc V = 80km/h = 80 ‘ 00 / ° = 22,22m/s 

“ 3.600 

Vậy động năng ô tô là w d = ^ mv 2 = ì .1000 (22,22 Ý 

2 2 

= 246 864 * 2,47.10 5 (J) 

Chọn B. 

26. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. 

Áp dụng định lý động nàng, trọng lực p cân bằng với phảra lực N 
Ap + An + A k + A ms = w dl — W do 

0 + 0 + F k .s - F ms .S = ]- mvf - 0 

ù 

Trong đó s là quãng đường đi được, vận tốc đầu v 0 = 0 

(F k - pmg) s = ^ 

Suy ra: F k = ^ + pgm = 2600N 
Chọn c. 

27. Công có ích của động cơ thực hiện bằng biên thiên thê' nãnịg: 

A = AW t . Hiệu suất động cơ H = Ạ- .100% = 60% 

A' 

Do đó công tổng cộng của động cơ tạo ra: 

A ’ = — = * 166,67KJ 

0,6 0,6 

Công suất động cơ: N = Ạ- = - ' = 5,56kw 
6 t 30 

Chọn c. 

28. Thế năng đàn hồi: 

w dh = = 150. = 300. 10 ~ 4 = 3.10~ 2 (J) 

2 2 

Chọn c. 


256 



w 2 = w d2 + w t2 4 w t2 = 3W t2 = 3mgh 2 
Àp dụng định luật báo toàn cơ năng: 

w 2 = W A 

3mgh 2 =ịmv- 

hy = ^- = ^ = 0,6m 

2 6g 3 

Chọn c. 

30 . + Thời gian rơi: t = 1 — = = 2 (s) 

. V g V 10 

+ Công của trọng lực: 

A = mgh = 0,1 X 10 X 20 = 20 (J) 

=? Cống suất trung bình: 

p = A = ^ = 10 (W) 
t 2 

Chọn A. 


ĐỂ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG V 

(15 pliút, mỗi cảu 1 điểm) 

* 

1. Trong trường hợp nào sau đây, chất lỏng được xem là ở trạng thái 

cân bằng? , 

4 Nước chứa trong một bình đựng cố định. 

Chọn c. 

2. Điểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về áp suả't chất lỏng? 

4 Các phát biểu A, B, c đều đúng. 

Chọn D. 

3. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của áp 
suất? 

4 Niutơn X mét (N.m) 

Chọn B. 

4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về độ lớn của áp suất trong lòng 


257 



chất long? 

+ Độ sâu càng tăng thì áp suất chất lỏng càng tăng. 

Chọn A. 

5. Phát biểu nào sau đây là đúng với nguyên lý Paxcan? 

+ Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một bình kín được 
truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành 
bình. 

Chọn A. 

6. Chọn D. 7. Chọn c. 8 . Chọn c. 

9. Tóm tắt: Một ống tiêm có đường kính di = lcm lắp với kim tiêm có 
đường kính d 2 = lmm. Nếu bỏ qua ma sát và trọng lực thì khi ấn 
vào pittông với lực 10N thì nước trong tiêm phụt ra với vận tốc? 

(ịiài 

Áp dụng phương trình Bec-nu-li ta có 

Po + + ịpv? = p, + ịpvỉ => VÌ Vi r 2 ! = v 2 r 2 2 

Ttr ì 2* 2 

=> v 2 = 100 Vj. Giải ra ta được v 2 = 16 m/s. 

Chọn A. 

10 . Tóm tắt: Trong một giây người ta rót được 0,2 lít nước vào bình. 
Hỏi ở đáy bình phải có một lỗ đường kính bao nhiêu đề mực nước 
trong bình không đối và có độ cao H = lm? 

XẬiủi 

Gọi V là vận tốc nước chảy ra từ lỗ ở đáy bình, muốn cho nước có 
chiều cao không đổi ta phải có thế tích nước chảy ra bằng thế tích 

4V V ' 

rót vào: s.v = V => V = = x/2gH => d = 2 —7====- =0,75cm. 

7td nyj2g¥L 

Chọn B. 


258 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG VI 

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1. Tính chất đặc trưng tiêu biếu của chất khí là: Cả ba tính chất trên. 
Chọn D. 

2. Có hao nhiêu nguyên tử hiđrô trong 1 gam khí hiđrô ở điều kiện 
tiêu chuán? lgam hiđrô có Na = 6,02.10 23 nguyên tử hiđrô. 

Chọn B. 

3. Khi làm giãn nở khí đảng nhiệt thì: 

+ Số phân tử khí trong một đơn vị thế' tích giảm. 

Chọn c. 

4. Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 
bình kín có thể tích khác nhau có đồ thị 
thay đổi áp suất theo nhiệt độ như hình 
vẽ Các thê tích khí được sắp xếp: 

+ v 3 < v 2 < Vj 

Chọn c. 

5. Tính chất không phải của phân tử là: “Có lúc đứng yên, có lúc 
chuyển động” vì rằng các phân tử khí luôn luôn chuyển động. 

Chọn c. 

6. Chuyến động của riêng các phân tử chất lỏng. 

+ Dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định. 

Chọn D. 

7. Khi nén khí đảng nhiệt thì số phân tử trong đớn vị thể tích: tăng 
tỉ lộ thuận với áp suất. 

Chọn A. 

8. Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lý tưởng, đại lượng sau 
đây không đổi là ị = const 

Chọn C. 

9. Biếu thức phù hợp với định luật Bôilơ-Mariốt là: 

A. p,v t = p 2 V 2 

Chọn A. 


p 



259 



10. Ghép các quá trình và phương trình tương ứng 


1. Quá trình đẳng nhiệt -> 

c) piV! = p 2 V 2 

2. Quá trình đẳng tích -> 

a) El = P» 

T, T 2 

3. Quá trình đẳng áp -> 

V V 
b) 1 = 2 

T T 

A 1 l 2 

4. Quá trình bất kỳ -> 

d) PiV, p 2 v ; 

T T 

A l A 2 

Chọn B. 


11. Chọn B. 12. Chọn Ạ. 

13. Chọn B. 

15. Chọn A. 16. Chọn B. 

17. Chọn D. 

19. Chon D. 20. Chon A. 

' ' ' . • 


21. Khối lượng của một phân tử oxy 

* 


_ _ M_ _ 
m = ■— = 


32 


£- ~ 5,3.10 23 kg 


N 6,02.10 2 * 

Chọn c. 

22. Ta có: v 2 = 2,5 lít = 2500cm 3 ; p = 10 5 Pa; n = 45. 
Gọi V] thế tích không khí trước khi bơm, ta có: 

Vj = nV 0 = 45 X 125 = 5625cm 3 
Áp dụng định luật Bôilơ-Mariốt: 


„ _ p,v, _ 10’.5625 

PlVl = p 2 V 2 Op2= - = —- - -- 

H F H v 2 2500 


p 2 = 2,25.10 ẽ Pa 

Chọn c 

23. + Khi đẳng tích, ta có: 


p = Po 1+ 


1 


273 ) 


Thay số: 


p = 2 


1 + 


102 
273 1 


= 2,72atm. 


Chọn B. 


14. Chọn c. 
18. Chọn B 


260 



24 . ớ trạng thái đầu Pg V, = 10/; Ti = 273 + 27 = 300°K. 
ớ trạng thái sau p 2 ; v 2 = 41; T 2 = 273 + 60 = 333°K. 
Áp dụng phương trình trạng thái ta có: 

p,.v, p 2 .v 2 ^ p, V,T, 10.333 

T, T, p, V,T, ~ 4.300 


Vậy áp suất tăng 2,775 lần. 

Chọn A. 

25. Ta có: Pi = 0,8.10 5 Pa; p 2 = 7.10 5 Pa 
T, = 50°c = 327 Ù K 


V, = 5V 2 
Tính T 2 . 


Áp dụng phương trình trạng thái: 

p,v, = Ps^ ^ P..5V, _ p,v 2 

T, ' T; T, T. 

a ỄHl = ĨỊ. « T 2 = Bi 



7.10 fl .327 _ 7.327 
5.0,8.10" 4 


= 572,25°K 


Chọn c. 


ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG VII 

Mỗi câu từ 1 đến 10 mỗi câu 0,5 điểm, mỗi câu từ 11 đến 15 là 1 
điểm. 

1. Đậc điếm và tính chất nào liên quan đến chất rắn vô định hình? 

+ Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Chọn D. 

2. Dùng tuốc nơvít vặn đinh ốc, đinh ốc đã chịu biến dạng: 

+ Biến dạng xoắn. 

Chọn c. 

3. Tính chất không liên quan đến chất rắn kết tinh là: 

- Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Chọn D. 


261 



4. Một tấm kim loại, có khoét một lô hình tròn khi nung nóng tấm 
kim loại, đường kính của lỗ tròn sẽ: 

+ Tàng lên.. 

Chọn A. 

5. Chọn câu nói sai khi nói về lực căng mặt ngoài. 

+ Lực căng mặt ngoài có phương vuông góc với mặt chất lỏrg. 

Chọn B. 

6. Câu không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và không díih ướt: 
Vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt nên bề mặt thủy ngân ở 
sát thành bình thủy tinh có dạng mặt khum lõm. 

- Câu này sai ở chỗ “mặt khum lõm’', đúng ra đó là mặt khưn lồi. 
Chọn D. 

7. Câu không đúng khi nói về sự nóng chảy của chất rắn: 

+ Chất rắn vô định hình cũng nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. 
Chọn D. 

8. Câu không đúng khi nói về độ ẩm cực đại là: 

+ Khi làm nóng không khí lượng hơi nước trong không khí lăng và 
không khí có độ ấm cực đại. 

Chọn A. 

9. Mức chất lỏng bên trong ống mao dẫn so với bề mặt chêih lệch 

h = . Vậy câu đầy đủ nhất là: 

pgd 

- Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và cua thành 
ống. 

Chọn D. 

10. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là l,8.10 5 J.kg câu nói đúng là: 

+ Mỗi kilôgam đồng thu nhiệt lượng 1,8.10 5 J đế hóa lỏnf hoàn 
toàn ở nhiệt độ nóng chảy. 

Chọn B. 

11. Theo định luật Húc ta có: F = KL\/ = ES — 

F l _ d 2 

Suy ra: E = ~-~vói s = 7T—- 
SA l 4 

E = 8,95.10 10 Pa 

Chọn C. 


262 



12. Gọi khối lượng riêng và thể tích săt ở 0°c và 800°c lần lượt là Po, 
l>; V 0 ; V; Ta có: 


m_m m 

Po ~ V P ■ V ■ V 0 (1 + pt°) 


Suv ra: 


ì = —S— * = -i-. 1 - pt 

p 0 V 0 (l + pt) m 1 + pt 

p = PoU - pt) = 7,800.10 3 (1 - 3.10 6 X 11.800) 
p = 7587 (kg/m 3 ). 


Chọn B. 

13. Dường kính của vành sắt: Di = lOOcm = 5mm = 99,5cm 
Dường kính của vành bánh xe: D 2 = lOOcm 


Chu vi vành sắt : /, = 7ĩD, L D, 

> zz> = —- 

Chu vi bánh xe : l 2 = nD 2 /, Dị 


Muôn lắp vành sắt vào bánh xe phái đun nóng vành sắt để chu vi 
Cua nó bằng chu vi bánh xe. 


Ta có: 


Suy ra: 


Hay 


/ 2 = Zi(l + aAt) hay — = 1 + aAt = 

/ị Dj 

1 = aAt => ~ — = aAt 

D, D, 

At = D - 2 - - = 419°c 
aD, 


Ta phải nâng nhiệt độ vành sắt lên 419°c. 

Chọn c. 

14. Ta coi rằng khi giọt thuốc rơi, trọng lượng giọt thuốc đúng bằng 
lực căng mặt ngoài tác dụng lên đường tròn giới hạn ở miệng 
ống. Ta có: p = F ơ o mg = 7tdơ 

Vậv khối lượng một giọt thuốc là: 

rcdơ 3,14.8,5.10^.2.10' 3 

m 1 — - = -——7—7- 

g 10m/s 2 

m, = 53,38.10“ 6 kg 

Khối lượng thuốc uống mỗi ngày là: 

m = 30. mi = l,60.10~ 3 kg = l,6g 

Chọn D. 


263 



15. Nhiệt lượng cần thiết đê đưa ấm từ nhiệt độ 27°c đến nhiệt độ 
sôi 100°C: 

Qi = miCiAt + m 2 c 2 At = (miCi + m 2 c 2 ) (t 2 - ti) 

Qi = (0,5.4180 + 0,4.380).(100 - 27) = 163 666J 
Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là: 

Qá = Ằm = 0,1.2,3.10 6 = 2,3.10 5 J 
Tổng nhiệt lượng đả cung cấp cho ấm nước: 

Q = Qi + Q 2 = 163 666 + 230 000 = 393 666J 

Chọn A. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ nghị học kì II 

1. Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau, 

Chọn D. 

2. Ba lực đồng qui nhưng không đồng phăng. 

Chọn D. 

3. Vật đứng yên trên mặt phảng nghiêng dưới tác dụng của: 



F ms = 250N 

Chọn c. 

4. P = m 1 v,+m 2 v 2 + 

Chọn D. 

5. Động năng của một vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinỉt công 
dương. 

Chọn c. 


264 




6. Một người đưa vật khối lượng m từ trên cao xuống dưới một 
khoáng h với vận tốc đều. Công của người đó thực hiện là: 

+ Âm 
Chọn B. 

7. Ta có F = 20N; m = 400g; t = 0,015s; 

Vậy xung lượng F.At = 20.0,015 =0,3kg.m/s 
Chọn A 

8. Khi phụt khí ra trước, giải tương tự bài trên với v k = v 0 + V 

mv = miV k + m 2 v’ 

mv = mdVo + v) + m 2 v’ 

, mv - m,v,, - m,v 
=> V = - - 1 " —_lT. = 75 m/s 

m., 

Trường hợp này tên lửa giảm tốc độ 
Chọn D. 

9. Gia tốc của đoàn tàu: 

2 ■> _ „ _ V.Ị - Vj 20* -10' V 

V , - vf = 2as rz> a= - 1 = — = 0,05m / s 


2s 


2.3000 


Chọn chiều dương là chiều chuyên động: 

Áp dụng định luật II Niutơn: 

p + N - F + F m = má 
F - F nis = ma 
F = F ms + ma = m (pg + a) 

= 100.000 (0,005.10 + 0,05) = 10.000N 
Thời gian tàu chạy từ A đến B: 

• ^^ = 20 - 12 = 2003 

a 0,05 

Công của đầu máy trên đường AB: 

A = F.s = 10000.3000 - 3.10 7 J 
Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB: 

N tb = ậ = 150.000w = 150kw 

t 200 


Chọn D. 
10. Chon c. 


11. Chọn c. 


265 



12. Ta có áp suất khí trong hai bình bằng nhau. Do đó: 

p = ĩiikT] = n 2 kT 2 niTi = n/ĩ) 

Vậy bình nào có nhiệt độ cạo hơn sẽ chứa ít nguyên tứ hơn. 
Chọn c. 

13. Áp dụng định luật Gay - Luyxắc 


V L= TI 

v 2 t 2 


v„ 

o T 2 = T,.-^ 
2 'V, 


m ,, m 

p2 = rr » v 2 = — 


Vậy T 2 = = (27 3 ; — = 700°K 

V, p 2 4.1,2 

t 2 = T 2 - 273 = 327°c 

Chọn B. 

14. Gọi n là số quả bóng bay 

Ở trạng thái ban đầu khi H 2 trong bình thép: 

Pj = 5Mpa = 5.10 6 Pa; V, = 50/; T, = 273 + 37 = 3ỉl0°k 
ở trạng thái sau khi bơm vào bóng bay: 

p 2 = l,05.10 5 Pa; v 2 = nV„ = lO.n; T 2 = 273 + 12 = 285°k 
Theo phương trình trạrg thái ta có: 

P.V. P.nVọ J , P.V.T, 

T, T 2 P 2 V„T, 

Thay số ta có: 

5.10 fỉ .50.285 ■ _ 25.285 _ 01QC . „ . 

n = ——~TT~-~r = ———• = 218,8; n là nguyên nên 
1,05.10°.10.310 1,05.31 

chọn n = 218. 

Chọn, c. 

15. Đối với phần khí không bị nung nóng: 

- Trạng thái đầu được xác định bằng: pi; Ti; Vi = /s 

- Trạng thái cuối được xác định bằng: pj; T'i = Ti; V] = (/- M) s. 

Áp dụng định luật Bôilơ- Mariốt cho phần này ta có: 

Pi.s.30 = p(S(30-2) 

, „30 15 . 

=> p = 2.^- atm 

1 28 7 


266 



Áp dụng phương trình trạng thái 
của chất khí cho phần 2 ta được: 

PLV 8 _ p,v, p ;v' _ p,v, 


T, 


p,v, p ;v' 

và --- -- -- 
T, T. f 


T, 


Do đó: 



Vì pittỏng ở trạng thái cân bàng nên p' = p(. Ta có: 
pỊ(/ + Al)S _ Pj/S 


T T 

a 2 a 1 

=> T Pĩ iịi Al) T = 1 - 5 - 32 ^ 2 i° = 331,4°K 

2 /p. 1 7.30.2 


Phải đun nóng khí ở một bên lên thêm: 

AT = T 2 -T, = 331,4-290 - 41,4K 

Chọn D. 

16. Câu đúng khi nói về độ ẩm tuyệt đối là: 

Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra 
gam) cua hơi nước có trong lm 3 không khí. 

Chọn c. 

17. c âu dung là: 

+ Không khí khô năng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thi 
không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng 
không khí ấm. 

Chọn c. 

18. Áp dụng công thức tính K = E ^ với s = nên: 

4 4 


Thay số: 


K = E ÍỂl 
4/„ 

2.10 n .3,14.(1,5.10~ 3 ) 2 
4.5,2 


= 68.10 3 N/m 


Chọn A. 

19 Gọi /]. l 2 lần lượt là chiều dài của thanh sắt và thanh kẽm ở 
100°c. Ta có: 


/] = / 0 (1 + opt) => l\ - l n = l 0 «it (1) 
/2 = / 0 (1 + CX 2 I) => /2 — c = 2t (2) 


267 






Lấy (2) trừ (1) theo vê ta có: /2 — /1 = / 0 ci2t - /o^it = / 0 t(rx2 - OL\) 

Suy ra: l ư = ----- 

(u., - a, )t 

Với: 1-2-h= lmm; (Xi = 1,14.10 5 ; a 2 = 3,4.10 5 ; t = 100°c 
Vậy: l 0 = 442mm 
Chọn B. 

20. + Độ ẩm cực đại theo bảng đặc tính hơi nước (39-1 SGK ) tại 

30°c ta có A = 30,29g/m 3 . 

+ Độ ấm tỷ đổi của không khí này là: 

f = -ị 100% = ^iỄ^ioo%. = 71%. 

A 30,29 

Chọn D. 

21. Câu phát biểu không phù hợp với nguyên lý 1 cùa nhiệt động lực 
học là: 

Độ tăng nội năng của vật bảng tống còng mà vật thực hiện được 
và nhiệt lượng vật tóa ra. 

Chọn c. 

22. Công thức không phải tính hiệu suất cua động cơ nhiệt là: H = 

Q* - Q| 

Qi 

Chọn A. 

23. Ghép tên các khái niệm, định luật, nguyên lý quá trình ở cột bên 
trái với nội dung tương ứng cột bên phái: 

1. Nội năng -> c) Tổng động năng và thế năng 

cua các phân tử cấu tạo nên vật 

2. 'Nhiệt lượng -» d) Phần nội năng vật nhận được 

trong sự truyền nhiệt 

3. Nhiệt năng -> a) Một dạng năng lượng 

4. Nguyên lý I NĐLH -> b) AƯ = Q + A 
Chọn c. 

24. Đã cho: 

m, = 0,5kg; m 2 = 0,118kg; ti = 20°c 

m 3 = 0,2kg; t 2 = 75°C; c, = 0,92.10 3 J/kg.K; c 2 = 4,18.10 3 J/kg.K; 
c 3 = 0,46.10 3 J.kg.K. Tìm nhiệt độ cuối: t? 


268 



+ Theo phương trình cân bằng nhiệt: Qi + Q 2 = Q3 


a C!mi (t - ti) + c 2 m 2 (t - ti) = c 3 m 3 (t 2 - t) 

=> (Cimi + c 2 m 2 + c 3 m 3 ) t = (Cirri] + c 2 m 2 ) ti + c 3 m 3 t 2 

t = (c i m i + c 2 m 2) t . +c ;. m 3 = 25 0 C 

C,m 1 4 - c 2 m 2 + 

Chọn B. 

25. Theo nguyên lý I của NĐLH: 

AƯ = A + Q vì ở đây Q > 0; A < 0 nèn 

AU = Q - A = 100- 70 = 30 (J) 


Chon B. 



Mac LGC 


LỜI TựA 3 

PHẨN I. cơ HỌC 5 

Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐlỂM 5 

A/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 5 

B/ Hướng dẫn trả lời 24 

Chương II. ĐỘNG Lực HỌC CHẤT ĐIỂM 49 

A/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiêm 49 

B'Hướng dẫn trả lời 68 

Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN 95 

A/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 95 

B/Hướng dẫn trả lời 108 

Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 123 

A/Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 123 

B/Hướng dẫn trả lời 134 

Chương V, Cơ HỌC CHẤT LỎNG 152 

A/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 152 

B/Hướng dẫn trả lời 159 

Chương VI. CHẤT KHÍ 170 

A/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 170 

B/Hướng dẫn trả lời 180 

Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - sự CHUYỂN thể 193 
A/Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 193 

B/ Hướng dẫn trả lời 204 

Chương VIII. Cơ SỎ CỦA NHIỆT ĐỘNG Lực HỌC 218 

A/Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 218 

B/ Hướng dẫn trả lời 223 

PHẦN II. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ NGHỊ CÁC CHƯƠNG 233 


271 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9724852; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc 
Tổng biên tập 
Biên tập 
Chế bản 
Trình bay bìa 


PHỪNG QUỐC BAO 
NGUYỄN BÁ THÀNH 
Thanh Thủy - Vũ Nam 
NS. Hồng Án 
Ngọc Anh 


540 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRAC nghiệm vật lí 10 


Mã số: 1L-173 ĐH2007 

In 2.000 cuốn, khổ 16 X 24cm. Tại Công ty TNHH in bao bì Phong Tân. 
Số xuất bản: 463-2007/CXB/24-71/ĐHQGHN, ngày 20/6/2007. 

Quyết định xuất bản số: 391 LK/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2007. 




